NGƯỜI THẦY 


VIĐAI 


Câu chuyện đặc biệt về cách sống 
theo những gì mình mong muốn 


Robin Sharma 


NGƯỜI THẦY 


VIDAI 


Câu chuyện đặc biệt về cách sống 
theo những di mình mong muốn 


Nguyễn Xuân Hồng dịch 


Robin Sharma là một trong những nhà cố vấn được tin cậy nhất thế giới 
trong việc lãnh đạo cá nhân và tổ chức. Là người sáng lập Tập đoàn Sharma 
Leadership International, một công ty tư vấn chuyên giúp các tô chức phát 
triển những nhân viên Lãnh-đạo-Không-Chức-danh, các khách hàng của ông 
bao gồm nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 như Microsoft, IBM, 
GE, FedEx, BP, Nike, Unilever và Kraft, cũng như những tô chức như Đại 
học Yale và YPO. Trong một cuộc khảo sát độc lập về những nhà cô vấn 
lãnh đạo hàng đầu, Robin Sharma xếp thứ 2, cùng với Jack Welch và Rudy 
Cnulian1. 


Robin cũng là đồng sáng lập của 960vets.com, một tài nguyên huấn luyện 
trực tuyến đê giúp các cựu chiến binh Mỹ thành công trong việc hòa nhập 
vào cuộc sống đời thường. Là tác giả của 9 cuốn sách bán chạy nhất nói về 
kỹ năng lãnh đạo bao gồm những cuốn sách bom tấn The Greatness Guide 
và The Monk Who Sold His Ferrar1, sách của Robin bán được hàng triệu bản 
ở hơn 55 quốc gia và được dịch sang gần 75 ngôn ngữ, khiến ông trở thành 
tác giả được đọc nhiều nhất trên thế ĐIỚI. 


Là một người làm từ thiện, Sharma giúp những trẻ em khó khăn nhận ra tiềm 
năng lãnh đạo của mình thông qua Quỹ Từ Thiện Robin Sharma Dành Cho 
Trẻ Em. 


Các sách đã xuất bản ở Việt Nam: 


- Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh 
- Ba Người Thây Vĩ Đại 
- Điều Vĩ Đại Đời Thường 


- Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài 


ThảoTháobác 


MMuc lục 


LỜI CẢM ƠN 
LỜI GIỚI THIỆU 
1. NHỮNG KHỞI ĐẦU MỚI 
2. LÊN ĐƯỜNG 
VỊ THÁNH 
3. KHÁM PHÁ CÁCH THÉ GIỚI THẬT SỰ VẬN HÀNH 
4. SÓNG ĐÚNG VỚI BẢN NGÃ ĐÍCH THỰC CỦA MÌNH 
5. Ô CỬA KÍNH MÀU 
6. TRUY TÌM CĂN NGUYÊN 
NGƯỜI LƯỚT SÓNG 
7. GẶP GỠ BẬC THÀY CỦA TRÁI TIM 
8. ĐI VÀO CÕI HUYÊN BÍ 
9. TRƯỞNG THÀNH TỪ BÃI BIÊN 
10. LƯỚT SÓNG VÀ TÌNH YÊU DÀNH CHO CHÍNH MÌNH 
NỮ CEO 
11. NGƯỜI CHO ĐI NHIÊU NHẤT SẼ THẮNG 
12. TÌNH XÊU LÀ MỘT CÔNG CỤ KINH DOANH 


———=————- —T-=——_-——-——.-s-.—.. ———————————————————————S——————— 


lê. SÓNG ĐỨNG VỚI KHÁT VONG VÀ ƯỚC MƠ. 
15. CỬA NGÕ ĐI TỚI MỘT CUỘÔC SÓNG TƯƠI ĐẸP 
VỀ TÁC GIÁ 


LỜI CẢM ƠN 


Tôi thật “có phúc” vì có một đội ngũ hậu thuẫn gồm những người bạn, gia 
đình và đồng nghiệp, những người đã giúp tôi trong mọi chặng của cái hành 
trình mà tôi gọi là đời người. Họ xứng đáng nhận được những lời cảm ơn sâu 
sắc và chân thành. Và vì thế tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình tới tất cả 
mọi người vì đã hỗ trợ tôi bước đi trên con đường của riêng mình. 


Xin đặc biệt cảm ơn tới nhóm của tôi tại Sharma Leadership International. 
Tât cả các bạn đêu là những con người tuyệt vời và tôi rât thích làm việc 
cùng các bạn. 


Xin cảm ơn những khách hàng của chúng tôi trên khắp thế giới vì đã mời tôi 
tới doanh nghiệp của các bạn với tư cách là một diễn giả về vai trò lãnh đạo, 
một huấn luyện viên, và một chuyên gia tư vấn. Cũng xin cảm ơn những 
khách hàng cá nhân đã truyền cảm hứng cho tôi băng lòng dũng cảm của họ, 
cũng như sự nhiệt thành trong việc khám phá những lĩnh vực mới của cuộc 
sống. Và xin cảm ơn nhóm 7e Monthly Coach vì đã nhìn ra giá trị ở những 
øì tôi tin tưởng. 


Cảm ơn Ken Brovoning, người đại diện của tôi vì đã cảm nhận được tâm 
nhìn của tôi rât nhanh, vì đã nhìn thâu những øì tôi phải đưa ra, và vì đã làm 
cho mọi việc trở thành hiện thực. 


Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và nỗ lực tuyệt vời của cả nhóm ở Nhà xuất bản 
Hay House tại California. Tôi thây mình thực sự may măn được là một trong 
những tác giả của các bạn. 


Tôi sẽ không thể là tôi nếu thiếu bạn bè của mình, những người đã giúp định 
hình nên suy nghĩ của tôi và hậu thuẫn con đường tôi đi. Gửi anh trai tài 
năng của tôi, Tiến sĩ Sanjay Sharman - một con người tràn đầy ý tưởng, sức 
sáng tạo và tình yêu thương vô điều kiện - anh không thê biết em kính trọng 
anh đến thế nào. Anh và Susan, người vợ tài năng và xuất sắc không kém 
của anh, là những hình mẫu cho em trong nhiều việc. Những lúc em cần 
nhất, cả hai anh chị đã đứng bên em, và em biết ơn điều này mãi mãi. Cũng 
xin cảm ơn cháu Neel vì đã luôn đem lại niềm vui cho chú. 


Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng, tình yêu thương và lòng biết ơn dành cho Mẹ 
tôi, Shashi, và Cha tôi, Shiv. Con nợ cha mẹ rất nhiều và biết ơn món quà mà 
cha mẹ dành cho con - sự chỉ bảo, tình yêu thương và sự ủng hộ. Con biết 
cha mẹ đã làm thật nhiều điều cho con. Người ta vẫn nói chúng ta lựa chọn 
cha mẹ của mình - một trong những món quà lớn nhất của đời con chính là 
lựa chọn được cả cha và mẹ. 


Xin đặc biệt cảm ơn Jill Hewlett, cảm ơn em vì tình yêu, trí tuệ và sự ủng hộ 
lớn lao dành cho anh. 


Và xin dành cho các con yêu của tôi, Colby và Blanca những lời cảm ơn từ 
tâm khảm vì tât cả những món quà mà các con đã mang tới cho ba và vì đã 
làm cho cuộc đời ba ngập tràn tình yêu thương vô bờ bên. 


“: 
LỜI GIỚI THIỆU 


Cuốn sách này là một tác phẩm hư cấu. Đây là câu chuyện về một người đàn 
ông có tên Jack Valentine mà đường đời có nhiều điểm giống với tôi. Thông 
qua một loạt cuộc gặp gỡ với ba người thầy đặc biệt, Jack phát hiện ra một 
triết lý mạnh mẽ để định hình lại cuộc sống và tiếp cận vận mệnh của mình. 
Những bài học Jack tiếp thu được qua chuyến phiêu lưu phi thường của anh 
ây cũng sẽ khiến bạn tạo ra những thay đối tuyệt vời trong đời mình. Làm 
thế nào tôi biết được điều này? Bởi vì đó chính là những bài học đã biến cải 
cuộc đời tồi. 


Tôi đã nếm trải nhiều thất bại trong hành trình đi qua những tháng ngày của 
mình. Thê nhưng, môi chướng ngại cuôi cùng đêu lại chính là một bàn đạp 
đưa tôi tới gần hơn với chân lý trong tâm khảm và cuộc đời tôt đẹp nhât của 
mình. 


Nhiều năm trước, tôi là một luật sư, theo đuôi sự thành đạt và tất cả những 
cám dỗ vật chất đi kèm với nó, nghĩ rằng đây chính là cuộc đời mình. Nhưng 
khi tôi làm việc tích cực hơn và đạt được nhiều hơn, tôi nhận ra răng thực sự 
chắng có gì thay đối cả. Cho dù tôi có thu thập được bao nhiêu tài sản vật 
chất đi chăng nữa thì cái thăng người mà tôi nhìn thấy trong tấm gương 
phòng tăm mỗi buổi sáng vẫn y nguyên - tôi không hề hạnh phúc hơn và 
không hề cảm thấy tốt hơn tí nào. Suy ngẫm nhiều hơn về thực trạng cuộc 
sống của mình, tôi bắt đầu nhận thức được sự trống rỗng ngay trong tim 
mình. Tôi bắt đầu chú ý đến những tiếng thầm thì lặng lẽ của con tim, những 
điều chỉ dẫn tôi nên rời bỏ nghề nghiệp mình đã chọn và bắt đầu quá trình 
tìm kiếm tâm hồn một cách nghiêm túc. Tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao 
tôi lại ở đây, trên hành tính này, và nhiệm vụ cụ thể của tôi là øì. Tôi tự hỏi 
tại sao cuộc đời mình lại không có tác dụng và cần phải thực hiện những 
thay đối sâu sắc nào để giúp mình đi đúng hướng. Tôi xem xét những niềm 
tin cốt lõi, những giả định và những lăng kính mà mình nhìn ra thế giới và 
tôi tự cam kết làm sạch những lăng kính không lành mạnh. 


Trong suốt giai đoạn biến đổi quyết liệt này, tôi đọc những cuốn sách về tự 
lực cánh sinh, vê vai trò lãnh đạo cá nhân, về triệt học và duy linh. Tôi tham 
gia nhiêu khóa học phát triên bản thân. Tôi thay đôi chê độ ăn uông, lôi suy 


nghĩ, và hành vi của mình. Cuôi cùng, cái con người mà tôi phát triên đên là 
một con người đáng tin cậy hơn, hòa hợp hơn, và uyên bác hơn cái con 
người trước kia của tÔI. 


Tôi sẽ là người đầu tiên nói với bạn rằng, ở nhiều khía cạnh, tôi vẫn chỉ là 
một kẻ nhập môn trong hành trình tự khám phá này. Đỉnh quả núi này là 
chân quả núi tiếp theo của tôi, và quá trình khám phá con người của tôi là 
một quá trình không bao giờ kết thúc. Ngay cả lúc này, khi tôi viết ra những 
dòng này, tôi vẫn đang di chuyển qua một giai đoạn biến đổi cá nhân toàn 
diện khác và đánh giá lại những giá trị cơ bản nhất của mình, cùng với cách 
tôi nhìn nhận thể giới. Nhưng tôi có gắng hòa nhã với bản thân. Tôi nhắc 
mình răng tôi phải kiên nhân và đừng hấp tấp vội vàng. Mỗi ngày sẽ mang 
lại sự rõ ràng hơn, chắc chắn hơn, và những hạnh phúc mới. Và với tôi, đó 
là những gì cuộc sống tươi đẹp đang mở ra này mang lại. 


Tôi hy vọng cuốn sách 3 người thầy vĩ đại này sẽ lay động bạn ở mức độ thật 
sâu. Nếu bạn thực sự muốn “sở hữu” tài liệu này, thì tôi gợi ý răng trong 
vòng 24 giờ sau khi đọc xong cuốn sách, bạn hãy. ngồi xuống và chia sẻ triết 
lý bạn học được với ai đó mà bạn quan tâm. Điều này sẽ làm sáng tỏ hiểu 
biết của bạn và hỗ trợ việc kết hợp những bài học vào cuộc sống của bạn. 


Tôi cũng hy vọng rằng bạn thấy vui khi vận dụng kiến thức của cuốn sách 
này. Đem một cảm nhận rất trẻ thơ về những điều kỳ diệu và niềm say mê 
cho những gì bạn sẽ khám phá trên những trang sách sau đây chính là một 
trong những cách tốt nhất để trở thành con người mà tôi biết bạn mong 
muốn. Xin cảm ơn bạn đã dành cho tôi đặc ân được chia sẻ tác phẩm này VỚI 
bạn. Tôi chúc bạn có một cuộc sống đây triển vọng, niềm vui và bình an. Và 
tôi hy vọng răng bạn sẽ thực hiện phần việc của mình để giúp xây dựng nên 
một thế giới mới. 


ROBIN SHARMA 


1 NHỮNG KHỞI ĐẦU MỚI 


“Tất cả chúng ta, cho dù chúng ta có là các chiến binh hay không, đểu có 
một phân vuông cơ hội thỉnh thoảng xuất hiện ngay trước mắt. Sự khác biệt 
giữa một người bình thường và một chiến binh là chiến binh nhận thức được 
điêu này và luôn cảnh giác, thận trọng chờ đợi, để khi cái phân vuông cơ hội 
này xuất hiện, anh ta sẽ chớp lấy. ” 


- Carlos Castaneda 


COẶO 


Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn nhiều như vậy trong cuộc đời mình. Bàn 
tay phải của tôi run rây không sao kiểm soát nỗi, và máu tràn khắp chiếc áo 
sơ mi trắng tỉnh của tôi. Đó là một sáng thứ Hai, và ý nghĩ duy nhất lấp đầy 
đầu tôi là đây không phải là một ngày đáng để tôi chết. 


Khi tôi nằm bất động trong xe hơi của mình, tôi bị tác động bởi sự im ăng 
của hiện trường. Không một ai trong chiếc xe tải vừa va chạm với tôi rũm ró 
đến như vậy. Những người đứng xem xúm đông đỏ tại hiện trường trông đầy 
khiếp hãi. Và giao thông gần như tắc nghẽn hoàn toàn. Tất cả những gì tôi 
nghe thấy là tiếng lá sột soạt trên những tán cây đọc bên đường. 


Hai người đứng ngoài chạy lại, bảo tôi rằng lực lượng hỗ trợ đang trên 
đường tới và tôi đừng có bất kỳ cử động øì. Một trong số họ nắm tay tôi và 
bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy giúp người đàn ông này. Xin hãy 
bảo vệ ông ây.” Chỉ mây phút sau, một đoàn xe câp cứu, xe cứu hỏa, và xe 
tuần tra cảnh sát vây kín hiện trường tai nạn với những tiếng còi chói tai. 
Mọi thứ dường như chậm lại, và một cảm nhận bình yên rất lạ lướt qua tôi 
khi các nhân viên cứu hộ bắt đầu công việc của họ một cách bài bản, thể hiện 
rõ tác phong làm việc lúc khẩn trương. Tôi cảm thấy mình như một nhân 
chứng - như thể tôi đang đứng ở một vị trí rất cao phía trên để nhìn toàn bộ 
mọi việc diễn ra. 


Việc tiếp theo tôi có thể nhớ được là mình tỉnh lại trong một phòng bệnh tỏa 
ra mùi chanh tươi và thuôc tây. Tôi sẽ chăng bao giờ quên cái mùi ây. Cơ thê 


tôi được quấn 4rong mây lớp băng gạc, và cả hai chân tôi đều bị nẹp cứng. 
Cánh tay tôi đầy những vết bằm tím. 


Người đón chào tôi là một y tá trẻ trung xinh đẹp. “Anh Valentine! Tôi thật 
không tin nỗi anh tỉnh lại được! Đề tôi đi gọi bác sĩ,” cô nói trong khi hấp 
tấp bám hệ thống liên lạc nội bộ lắp ngay cạnh Eiflic tÔI. 


Khi cô ấy kết thúc cuộc đàm thoại, tôi rền rĩ: “Hãy gọi tôi là Jack,” cố gắng 
tỏ ra bình thường trước những gì tôi biệt là một tình thê rât nghiêm trọng. 
“Tôi đang ở đâu vậy nhỉ?” 


“Anh đang ở Bệnh viện Đa khoa Lakeview, anh Jack ạ. Đầy là phòng Chăm 
sóc Đặc biệt. Anh bị tai nạn vào tuân trước. Nói thật với anh, anh rât may 
măn mới còn sông đây.” 


' “Tôi hả?” Tôi bến lẽn hỏi. 


“Ửm,” cô y tá đáp lại bằng một nụ cười miễn cưỡng trong khi mắt nhìn lên 
những bảng theo dõi ở cuối giường tôi. “Anh bị hôn mê sau khi bị một chiếc 
xe tải không mui đâm phải. Nhân viên cứu hộ đưa anh tới đây không tin răng 
anh sông được sau vụ va chạm. Nhưng mà thôi, việc duy nhất anh cần quan 
tâm lúc này là điều trị khỏi những vết thương kinh khủng và đôi chân bị gãy 
của mình. Anh sẽ ổn thôi - tôi nói rồi, anh đúng là một người cực kỳ may 
mãn.” 


May mắn không phải là từ tôi gắn cho mình nhưng trong tình huống này, tôi 
có thê hiệu ý cô ây. Tôi đã rât có phước mới còn sông được. 


'““Fại sao tôi chỉ có một mình trong phòng này?” Tôi thắc mặc khi nhìn xung 
quanh. ““Tôi đâu có bận tâm nêu có thêm a1 đó cùng phòng.” 


“Anh chỉ vừa mới tỉnh lại được vài phút, Jack. Hãy nghỉ ngơi và dành chút 
thời gian hít thở đi. Nhớ năm yên. Bác sĩ của anh sẽ tới đây ngay thôi - ông 


ấy cực kỳ lo lắng cho anh.” 


xkk# 


Trong khi ngày hôm đó trôi dân và cả đoàn bác sĩ, y tá xuât hiện, kiêm tra rôi 
động viên tôi, tôi bắt đâu hiêu được đây đủ mức độ nghiêm trọng trong vụ tai 


nạn của mình. Người lái chiếc xe tải đã chết ngay tức thì, và bác sĩ của tôi 
thăng thắn thông báo cho tôi biết răng ông ấy đã nghĩ tôi chắng bao giờ phục 
hồi ý thức được nữa. “Tôi chưa bao giờ thấy một trường hợp nào như thế này 
cả,” ông ấy nói rất thật lòng. 


Nhưng ngay lập tức tôi nghĩ trong đầu rằng chuyện này Xây ra VÌ CÓ lý do. 
Mọi thứ xảy ra đều có lý do, và trong đời chắng có gì là ngẫu nhiên cả - tôi 
biết bạn đã từng nghe nói đến điều này trước đó. Nhưng cá nhân tôi đi đến 
chỗ hiều rằng cái vũ trụ kỳ diệu này của chúng ta không chỉ thông minh đến 
kỳ lạ trong CƠ chế hoạt động của nó mả còn là một nơi rất thân thiện. Thế 
giới này muốn chúng ta có cuộc sông tuyệt vời hơn. Nó muốn chúng ta hạnh 
phúc. Và nó muốn chúng ta chiến thắng. 


Một giọng nói thầm lặng trong nội tâm (lần đầu tiên xuất hiện trong phòng 
bệnh đó nhưng sẽ tiếp tục an ủi tôi trong những thời khắc khó khăn và đễ tổn 
thương nhất của tôi) cho tôi biết rằng có gì đó lớn lao sắp xảy ra và rằng 
những gì tôi trải qua trong những ngày và tuần tới sẽ không chỉ thay đổi cuộc 
đời tôi mà còn ảnh hưởng đến cuộc sông của nhiêu người khác nữa. Nó bảo 
tôi răng những điều tốt đẹp nhất của tôi sắp xuất hiện. 


Tôi đoán rằng nhiều người trong chúng ta không nghe thấy giọng nói nội 
tâm thầm lặng nhưng rất uyên bác này. Sâu thăm trong trái tim mỗi chúng ta 
có một nơi biết hết mọi câu trả lời cho những câu hỏi lớn nhất của chúng ta. 
Mỗi chúng ta đều biết chân lý của mình và những øì cần phải làm để tạO ra 
cuộc sông phi thường cho chính mình. Hầu hết chúng ta đều đề mất mỗi liên 
hệ với cái nguôn trí tuệ thuân túy tự nhiên này bởi vì có quá nhiều thứ ằ ôn ào 
huyên náo chiếm ngự mỗi ngày của chúng ta. Nhưng tôi phát hiện thấy rằng 
khi tôi có được thời gian im lặng, tĩnh tại và một mình, tiếng nói của chân lý 
bắt đầu cất lên. Và tôi càng tin vào sự chỉ dẫn của nó, cuộc đời tôi càng trở 
nên phong phú. 


Đêm hôm đó, khoảng 9 giờ 30 phút, có một hộ lý đây chiếc xe lăn của một 
bệnh nhân khác vào phòng tôi. Tôi rất vui vì có thêm bạn và lập tức ngóc 
đầu lên để nhìn người bạn mới. Đó là một ông già, có lẽ khoảng 75 tuổi. Ông 
có mái tóc bạc trăng rất dày vuốt ngược ra sau rất kiểu cách. Trên mặt ông có 
những đóm nâu có lẽ là kết quả của nhiều năm dãi dầu năng gIÓ. Từ vẻ ngoài 
yêu nhược và hơi thở nặng nhọc của ông, tôi đoán rằng ông ôm rất nặng. Tôi 
cũng nhận thấy ông đang bị đau gì đó - ông luôn nhắm mắt và khẽ rên khi 
anh hộ lý chuyền ông lên giường. 


Sau khoảng 10 phút, vị khách từ từ mở mắt. Tôi như bị mê hoặc: đôi mắt 
ông xanh biếc, toát lên vẻ tinh anh và sáng quắc khiến sống lưng tôi nổi gai 
ốc. Tôi lập tức cảm thấy người đàn ông trước mặt mình có chiều sâu tri thức 
rất hiểm hoi trong cái thế giới đầy rẫy khó khăn và hối hả này. Tôi cảm thấy 
mình đang diện kiến một bậc sư phụ. 


“Chào anh,” ông khẽ lên tiếng với phong thái rất quý phái. “Có vẻ như 
chúng ta sẽ ở đây cùng nhau một thời gian.” 


“Vâng - đây không phải là nơi hay ho nhất để có một tối thứ Sáu, phải không 
bác?” Tôi trả lời với một nụ cười niềm nở. “Cháu tên là Jack,” tôi nói, ØIƠ 
cao tay lên làm động tác chào. “Jack Valentine. Tuần trước, cháu bị tai nạn 
xe hơi và kết quả là cháu sẽ phải nằm trên chiếc giường này một thời gian, cả 
ngày nay cháu thấy rất cô đơn, cho nên cháu rất vui được gặp bác.” 


““Ƒôi cũng vui được gặp anh, Jack. Tôi là Cal. Tôi đã ở bệnh viện này, qua đủ 
các khoa, bảy tháng nay rồi. Tôi đã được khám, điều trị, và theo dõi còn 
nhiều hơn cả mức tôi có thể hình dung được. Tôi sợ cái cách tiễn hành mọi 
việc cho tôi, tÔI sẽ chẳng bao giờ được ra khỏi đây,” ông nói khẽ, đôi mắt 
ngước lên trần nhà. Ông ngừng lại một lúc. 


“lôi vào đây vì đau dạ dày, chứng bệnh tôi nghĩ là do tôi ăn phải gì đó. Sáu 
ngày sau, người ta đưa tôi đi hóa trị.” 


“Ung thư ạ?” Tôi hỏi, cô găng tỏ ra nhạy cảm hêt mức. 


“Vâng. Lúc bác sĩ phát hiện ra bệnh, họ thấy rằng nó đã lan khắp cơ thể tôi 
TỒI. Chạy cả vào phối, vào ruột, và giờ thậm chí lên cả đầu,” ông nói trong 
khi run rây đưa tay phải vuốt qua mái tóc của mình. “Nhưng dù sao,” ông 
tiếp tục với vẻ trầm ngâm, “tôi cũng đã sống một cuộc đời khá ra trò sO VỚI 
hầu hết mọi người. Tôi lớn lên trong nghèo khó, chỉ có mẹ nuôi nắng. Bà 
quả là một phụ nữ cao quý.” 


“Mẹ cháu cũng vậy,” tôi xen vào. 
“Ngày nào tôi cũng nghĩ đên mẹ tôi,” ông Cal đáp. “Bà rât nhạy cảm, nhiệt 


thành, và mạnh mẽ như thép mới đúc vậy. Bà tin tưởng tôi hơn bất kỳ ai 
khác tôi từng gặp và khuyên khích tôi đặt ra những mục tiêu lớn lao, mơ 


những giấc mơ vĩ đại. Tình yêu của bả dành cho tôi đúng là vô điều kiện - và 
đó là thứ tình yêu đích thực duy nhất, Jack ạ. Nó làm cho tôi nhớ đến những 
øì Victor Hugo từng viết: 'Jạnh phúc tối thượng của cuộc đời là có niềm tin 
rằng chúng ta được thương yêu." Và chàng trai ạ, tôi thực sự cảm thấy được 
người phụ nữ phi thường đó yêu thương. Anh không phiền nếu tôi chia sẻ 
với anh câu chuyện của tôi chứ?” 


“Không sao ạ,” tôi đáp. “Nói thật là cháu đang rất tò mò.” 


“Hay lắm. Chậc, tuôi thơ tôi rất đơn giản nhưng vui. Mùa hè thì tắm truồng 
trong mây cái vũng còn mùa đông thì ngôi trước lò sưởi cháy phừng phừng 
đê kê chuyện và đọc sách. Mẹ tôi dạy tôi biệt yêu sách.” 


“Cháu cũng rất mê sách,” tôi lên tiếng. “Cháu thật sự không thích trường lớp 
lãm, nhưng cháu rât mê sách.” 


“ [ôi cũng y như vậy. Đúng như nhà tư tưởng vĩ đại Judah 1bn Tibbon nhận 
xét một cách rất sáng suốt: 'Jãy biến sách thành nụP đồng hành. Hãy biển 
giá sách thành những sân chơi và khu vườn thú vị. `” 


“Thật là những lời tuyệt vời, bác Cai ạ.” 


Ông tiếp tục. “Trường học khiến tôi phát chán, nhưng tôi lại tìm thấy hứng 
khởi từ sách. Tôi sẽ chăng bao giờ quên mẹ tôi nói rằng một ý tưởng đọc 
được trong một cuốn sách có khả năng thay đôi cuộc đời tôi. Sự thật là, bà 
dạy như vậy, chúng ta không biết cuốn sách nào có chứa ý tưởng sẽ dẫn 
chúng ta tới chỗ thức tỉnh! Nhiệm vụ của tôi, bà thường nói với tôi băng tình 
yêu thấy rõ, là không ngừng tìm kiếm cuốn sách đó; một khi tôi tìm ra nó, tôi 
sẽ phải có can đảm hành động theo ý tưởng đó để đem lại kết quả cho cuộc 
đời tôi. Cậu Jack, vì cậu cũng thích đọc, nên tôi sẽ chia sẻ với cậu một câu 
trích dẫn khác về sức mạnh của việc đọc sách.” 


'“[ât nhiên là được ạ!” 


““Mua nhiêu sách hơn mức ta có thê đọc không øì khác hơn là tâm hôn đang 
tiên đên võ cùng, và niêm đam mê này là điêu đuy nhát nâng chúng ta vượt 


LH. “Đó 


lên trên bầy thú sẽ bị điệt vong.` Câu đó là của A. Edward Newton 
là tác giả chúng ta đã được học ở bậc trung học, Cal nói trong lúc ông trở 


mình trên g1ường. 


xkkx# 


“Thế rồi, khi lớn thêm một chút, tôi tới một học viện quân sự để được rèn 
luyện và giáo dục thêm. Mẹ không bao giờ muốn tôi xa nhà, nhưng tôi nhận 
được học bồng và đó thực sự là tấm vé giúp tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo. 
Sau đó, tôi vào đại học, và ở đó, ngay ngày đầu tiên ở trường, tôi đã phải 
lòng một cô gái 18 tuổi có mái tóc vàng và nước da trắng trẻo. Tôi gặp nàng 
trong lớp lịch sử, và đó thực sự là tình yêu sét đánh. Tôi chỉ biết chúng tôi 
sinh ra để dành cho nhau. Lạy Chúa, tôi yêu Grace - nàng thật trong trắng và 
tốt bụng. Tôi không thể hình dung ra còn người nào tuyệt vời hơn để cùng 
tôi đi hết cuộc đời này.” 


“Mẹ cháu cũng tên là Grace,” tôi nhớ lại. 
“Cái tên rất đẹp, có phải không, Jack?” 
“Vâng.” 


“Sau khi Grace và tôi kết hôn, chúng tôi có một đứa con, đó là một thằng bé. 
Tôi rất yêu thẳng nhỏ. Đó là một thời kỳ rất đặc biệt cho chúng tôi. Chúng 
tôi có niêm vui, tiếng cười, tình yêu - những thứ tuyệt vời nhất của cuộc 
sống. Thời gian đó, tôi cũng quyết định thử kinh doanh, bắt đầu với một 
công ty cung cấp gỗ cho nhiều nhà thầu lớn. Lúc đó đúng thời điểm kinh tế 
phát đạt và bùng nô xây dựng. Suốt nhiều năm, tôi kiếm ra cả tấn tiền - hàng 
triệu đôla, thật thế - và cuộc sông mà Grace, con trai chúng tôi, và tôi băt đầu 
có quả là như rút ra từ một câu chuyện. Như mơ, tôi phải nói vậy,” Cai nói, 
lắc lắc đầu như thể chính ông cũng không tin nổi. 


“Nhưng, khi tôi kiếm được tiền thì tôi lại bị công việc cuốn đi nhiều hơn. Tôi 
ngày càng sao nhãng và Ít quan tâm tới gia đình mình. Người ta vẫn nói rằng 
khi chúng ta đi qua cuộc sông, chúng ta phải tung hứng vô số những trái 
bóng khác nhau. Một số trái bóng, ví như trái bóng sự nghiệp chẳng hạn, làm 
bằng cao su. Nếu chúng ta thả chúng xuống, chúng có khả năng nảy bật trở 
lại. Nhưng một số trái bóng lại làm băng thủy tỉnh - gia đình chính là như 
vậy. Nếu chúng ta buông trái bóng đó, nó không quay lại. Đó chính là sai 
lầm tôi mắc phải. Tiền khiến mọi thứ trở nên phức tạp và khiến tôi lạc lối. 
Tôi đánh mất khả năng nhìn nhận những giá trị sâu và những ưu tiên đích 


ThảoThảobácg 


thực nhất của mình. Tôi càng ngày càng xa rời gia đình mình hơn là xích lại 
gần họ. Người giàu nhất trên thế giới, tôi phát hiện ra như vậy, không phải là 
người có nhiều nhất mà là người cần ít nhất. Tôi đã mắt cả một thời gian đài 
để rút ra bài học đó. Và chàng trai ạ, tôi đã phải trả một cái giá rất đắt cho 
nó.” 


Tôi lắng nghe chăm chú và bị cuốn hút theo câu chuyện của người đàn ông 
đang chia sẻ với tôi những trải nghiệm cuộc đời mình rất thăng thắn. Tôi 
cũng lớn lên mà không có cha, cho nên tôi rất thích nghe quan điểm của Cal 
về tầm quan trọng của một cuộc sống gia đình vững chắc. Tôi mong mỏi có 
một mối liên hệ với người cha mà tôi chưa bao giờ biết và luôn cảm thấy 
rằng cuộc đời mình thiếu đi một mảng rất lớn vì tình trạng không hoàn chỉnh 
này. Tôi cũng cảm thấy thoáng chút buồn do thực tế là mặc dù tôi là một 
thanh niên khá trẻ, nhưng tôi vẫn chưa gặp được một người phụ nữ tôi cảm 
thây có thể chia sẻ cuộc đời mình và bắt đầu xây dựng một gia đình. Đó là 
một khao khát mà tôi chưa hè nhận ra trước đó. 


“Nhưng dù sao,” Cal tiếp tục, sự nhiệt thành của ông tuôn trào: “thời kỳ khó 
khăn cũng đến với công việc của chúng tôi, lúc nào chăng vậy, và tôi trăng 
tay. Tôi không nói mình mất mới số tiền và một số tài sản đâu nhé, Jack. Tôi 
nói với cậu rằng chúng tôi mất sạch chỉ trong vài tuần. Grace rất sốc và 
không nguôi lo lắng về tình cảnh khó khăn của chúng tôi. Nhưng chúng tôi 
là những con người mạnh mẽ, và chúng tôi đã cùng nhau tìm cách xây dựng 
lại.” 


“Quy mô kinh doanh thu hẹp lại rất nhiều, Grace và tôi cũng sống lỗi sống 
giản dị hơn. Đây cũng là thời điểm cho chúng tôi nhìn lại mọi thứ đã xảy ra. 
Thất bại thường giúp chúng ta thức tỉnh và trở lại với bản ngã đích thực của 
mình. Do đó, ngay cả khi chúng tôi không hề thoải mái về kinh tế và mối 
quan hệ của chúng tôi vẫn đối mặt với những thách thức thì tôi cũng vẫn 
trưởng thành thêm rất nhiều với tư cách một con người. Trên thực tế, tình 
cảnh bi đát lúc đó đã giúp tôi bắt đầu đi trên con đường tự khám phá và 
trưởng thành của bản thân mà tôi vẫn đang đi ngày hôm nay. Nó làm thay 
đổi cuộc đời tôi hoàn toàn.” 


“Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo, bác Cal?” tôi hỏi với vẻ quan tâm rất thành 
thật, không hê đê tâm răng trời đã rât khuya và đèn đóm trong bệnh viện đêu 
đã tắt cả. 


“Tôi trở thành một triết gia,” một câu trả lời rất thăng thắn vang lên. 


“Một triệt gia ạ? Thê còn công việc của bác? Rôi còn bác Grace và con traI 
các bác nữa?” 


“Triết học đơn giản có nghĩa là “tình yêu tri thức.ˆ Những gì tôi đang nói với 
cậu, cậu Jack, là tôi thây yêu tri thức chẳng khác gì tôi yêu chính cuộc sông 
này. Tôi dành cả ngày trời trăn trở về ý nghĩa của cuộc sông và suy ngẫm về 
những vấn đề sâu xa của nó. Những điều mà trước đây đã ngôn khá nhiều 
thời gian của tôi bắt đầu tỏ ra không mây quan trọng. Buôn thay, khoảng 
cách giữa Grace và tôi ngày càng xa và cuôi cùng chúng tôi ly thân. Một sô 
người tin răng các mối quan hệ đến với chúng ta như những nhiệm vụ. Một 
số mối quan hệ kéo dài vài tuần, một số dài cả đời - nhưng tất cả chúng đều 
xuất hiện để dạy cho chúng ta những bài học lớn có ý nghĩa thúc đây sự 
trưởng thành của chúng ta với tư cách là những con người. Tất cả những gì 
tôi biết là tôi học được nhiều từ quãng thời gian chúng tôi có với nhau. 
Nhưng thật không may, nàng mang theo con trai đi cùng, và tôi không bao 
giờ còn được gặp lại hai người nữa. Điều đó khiến tôi suy sụp,” ông Cal kẻ, 
giọng run lên. “Một phần trong tôi chết khi chuyện đó xảy ra. Tôi vẫn không 
sao tha thứ được cho bản thân về những gì tôi đã làm khiến cho cuộc sống 
gia đình tan vỡ. Và lạy Chúa, tôi nhớ con trai biết chừng nảo.” 


“Lần cuối tôi nghe tin, Grace chuyên đến vùng khác và cố găng nuôi nắng 
con trai chúng tôi băng những nguồn lực eo hẹp mà nàng có. Tôi có gắng giữ 
liên hệ với nàng và giúp nàng bớt khó khăn, nhưng tôi biết trái tìm nàng đã 
vỡ nát, và vốn rất kiêu hãnh, nàng chăng muốn liên can gì tới tôi. Đây thực 
sự là sai lâm lớn nhất của đời tôi, để mất gia đình mình. Vợ và con trai tôi 
đem lại cho tôi những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, những điều tôi đã 
không nhìn thấy cho tới khi đã quá muộn. Nhưng những sai lầm lớn nhất của 
chúng ta cũng đem lại những bài học lớn nhất. Giờ tôi đã khôn hơn. Tôi 
đoán ra được mánh lới thực sự trong cuộc sống là đưa ra những tiên đoán từ 
những nhận thức muộn mảng trước đó để nhìn thấu được bản chất bên 
trong.” 


“Cách nói hay lắm, bác Cal ạ. Những gì cháu hiểu từ những điều bác nói là 
trong cuộc đời, rât cân đê quá khứ của chúng ta phục vụ cho chúng ta. Có 


phải thế không ạ?” 


“Rất đúng. Chính xác như vậy. Chăng có gì sai khi phạm sai lầm cả - đó 


chính là cách con người trưởng thành. Chúng ta sinh ra để phạm sai lầm, vì 
sai lầm mang lại sự trưởng thành. Chúng ta chỉ không nên lặp lại cùng một 
sai lầm. Hãy biến một vết thương thành tri thức, hoặc, như cậu nói, hãy đề 
quá khứ phục vụ chúng ta.” 


“Mà thôi, sau khi Grace và con trai chúng tôi ra đi, đến lượt mình, tôi càng đi 
sâu hơn vào bản thân, khép mình lại trước thế giới suốt nhiều năm, và tích 
cực tự đánh giá và chất vẫn bản thân. Niềm đam mê của tôi là theo đuổi VIỆC 
khám phá xem tôi là ai với tư cách một con người và {tại sao cuộc sống của 
tôi lại diễn ra như vậy. Trong một thế giới nơi hầu hết mọi người sông ở phía 
bên ngoài thì tôi lại sông ở bên trong. Trong một thế giới nơi mọi người trốn 
tránh những nỗi sợ hãi của họ thì tôi lại lao về phía chúng. Và những øì tôi 
nhìn thấy ngay trong những phần sâu thắm nhất của mình thật phi thường.” 


“Bác có thê chia sẻ những điều bác nhìn thấy ở bản thân không ạ?” Tôi háo 
hức hỏi, bám sát lây từng lời của ông Cal. 


“Tôi sẽ để cậu tìm thây điều đó cho chính cậu, con trai ạ,” ông đáp lời, càng 
khiến cho tâm trạng tò mò mãnh liệt của tôi thêm sôi sục. “Con biết không, 
tất cả chúng ta đều phải thực hiện công việc nội tại của chính mình. Đó là 
trách nhiệm cao nhất của chúng ta. Mục đích trung tâm của cuộc đời là đánh 
giá bản thân và hiểu được cái tôi đích thực - cái bản ngã thật sự - cùng tông 
thể con người mình. Biết được thêm nhiều về bản thân để có thể làm được 
hơn nữa cho thế giới chính là hành trình tôi thượng. Thành công thật sự 
trong cuộc đời là một công việc nội tại, con biết không?” 


“Cháu hoàn toàn hiều ạ.” 


“Những gì tôi khám phá được là những kho báu quý giá nhất một con người 
sẽ tìm ra chính là những kho báu ấn sâu trong trái tim họ. Những món quà 
tuyệt vời nhất của cuộc đời là những món quả nội tâm chỉ được hé lộ cho 
những người có can đảm nhìn xa hơn bề ngoài cuộc sống của mình.” 


Tôi mắt một lúc để suy nghĩ về những gì ông nói. “Thật đáng tiếc, bác Cal ạ, 
cháu chưa bao giờ là người phát triển bản thân cả. Cháu làm việc cho một 
công ty quảng cáo, cho nên cháu suốt ngày ở trong thế giới của doanh 
nghiệp. Tất cả đều nhằm kiếm tiền và trông sao cho ổn. Cháu không tự hào 
lắm với cái cách thế g1ớI của cháu vận hành, nhưng cháu học được cách chơi 
trò chơi này. Và cháu chơi khá tốt. Cháu có một chiếc xe hơi cáu cạnh, hay Ít 


nhất là cháu đã từng có một cái. Cháu có một căn hộ ấm cúng và những 
người bạn chơi được. Nhưng cuối mỗi ngày, cháu vẫn không cảm thấy hạnh 
phúc, vẫn còn thiếu cái gì đó. Cháu thật sự hiểu những gì bác đang nói về 
chuyện thành công là một công việc nội tâm. Nếu cháu cảm thấy ôn với bản 
thân mình, cháu biết cháu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều về cuộc sống của mình. 
Do đó, cháu có thể bắt đầu “công việc bên trong” như lời bác nói từ đâu 
đây?” 


“Con có thê bắt đầu băng việc kệt nôi với cái chêt của mình, Jack ạ. Nghĩ vê 
cái chêt là một sự khăng định cuộc sông rât mạnh mẽ, con hiệu không?” 


“Thật sao?” 


“Chắc chắn như vậy. Chỉ khi chúng ta kết nổi thật sâu sắc và tình cảm với 
thực tế răng cuộc sông của chúng ta rất ngăn ngủi và thời gian của chúng ta 
rất hạn chế thì chúng ta mới có thể sông trọn vẹn, và làm cho mọi thời khắc 
của chúng ta đều là những khoảnh khắc đáng giá. Nếu con chỉ còn sông được 
một năm, ta cá rằng con sẽ sông rất khác so với lúc này. Con sẽ quyết tâm 
sống mà không phải hồi tiếc; con sẽ tận dụng mọi cơ hội; con sẽ mạo hiểm 
mở rộng trái tim mình để yêu thương: và con sẽ sống với tất cả đam mê, tận 
hưởng, và tập trung vào những gì đáng giá.” 


“lập trung vào những gì đáng giá, ý bác là sao ạ?” Tôi hỏi. 
Ông Cai từ từ ngồi dậy và với lấy cây bút chì nằm trên chiếc bàn bên cạnh. 


“Hãy sống như cái bút chì này và con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp,” ông nói 
băng một giọng rất tự tin. “Quá nhiêu người trong chúng ta sông như cây bút 
chì chưa gọt. Chúng ta cần mài sắc trọng tâm của mình và sông hết mình - 
giống như một chiếc bút chì đã được gọt sắc nhọn. Đây là cách con thiết kế 
và sau đó tạo dựng trải nghiệm cuộc sống phi thường cho bản thân. Nhà văn 


Michel Eyquem de Montaignel“ nói thế này: “Kiệt tác vĩ đại và rực rỡ của 
loài người là sống hết mình. Tất cả những điều khác đều chỉ là đạo cụ và 
những thứ thêm thắt không đáng kể mà thôi.” Con thấy đấy, Jack, hầu hết 
chúng ta sống như thể chúng ta có toàn bộ thời gian trên cõi đời này. Tự 
chúng ta phủ nhận những đam mê của mình và chúng ta trì hoãn những giấc 
mơ của chúng ta. Nhưng cuộc sống thật sự là một món quà dễ vỡ, và nó cần 
chúng ta sống ngay từ lúc này. cả hai chúng ta đều không biết chúng ta còn 


được bao nhiêu cái ngày mai. Xin hãy tin ta về điểm này.” 


COẶO 


“Cháu sẽ làm như vậy,” tôi nói rât chân thành và cảm thây những bài học 
mình nhận được từ người bạn mới này là rât quan trọng. 


“Hãy tập trung vào những gì thật sự có ý nghĩa với cuộc đời con. Cờ ta đã 
già dặn và khôn ngoan hơn, ta phát hiện ra rằng những øì ta từng tin tưởng là 
lớn lao trên thực tế lại là những chuyện rất nhỏ nhoi. Và tất cả những điều 
mà trước đây ta tin là nhỏ nhoi, những điều không đáng kế hóa ra lại là 
những thứ lớn lao - những thứ mà thực tế lại có ý nghĩa nhất.” 


“Nhưng làm thê nào cháu có thê kêt nôi được với cái chêt của cháu?” 
“Hãy tự hỏi mình những Câu hỏi Cuôi cùng,” câu trả lời rât rõ ràng. 


“Những Câu hỏi Cuối cùng ư? Cháu chưa nghe đến, bác Cal ạ. Bác đang nói 
đên chuyện gì vậy?” Tôi ngôi dậy trên giường, hoàn toàn sững sờ trước 
những gì tôi nghe thây từ người đàn ông kỳ lạ và có phân bí ân này. 


“Khi con nằm trên chiếc giường chờ chết và thở những hơi cuối cùng, sẽ chỉ 
có ba câu hỏi hiện ra trong tâm trí con. Đây là những gì ta gọi là những Câu 
hỏi Cuối cùng của một con người. Và vì chúng sẽ là những điều quan trọng 
nhất vào cuối đời con nên tại sao lại không mạnh dạn biến chúng thành 
những điều quan trọng nhất của con ngay ngày hôm nay?” 


“Những câu hỏi đó là gì ạ?” Tôi hỏi, cảm thấy những øì tôi sắp nghe có thể 
thay đôi cuộc đời mình. 


“Chúng rất đơn giản: 'Ta đã sống một cách khôn ngoan chưa?' “Ta đã yêu 
thương chưa? ` và “Ta đã công hiện thát nhiêu chưa? ” 


“Bác có thể giải thích từng câu được không?” Tôi háo hức hỏi. “Cháu biết đã 
muộn rôi, nhưng thông tin này thật sự có thê thay đôi mọi thứ với cháu.” 


“Jack, mặc dù ta cần ngủ một chút nhưng ta đánh giá cao sự nhiệt thành của 
con. Rõ ràng trong đầu ta thấy rằng con và ta có lý do để gặp gỡ nhau. Đó 
chính là cách thức thế giới này vận hành. Mọi người sẽ đến với con vào đúng 


thời điêm con cân học hỏi bài học mà họ xuât hiện đê dạy con nhât.” 
“Cháu tin điều đó.” 


“Thế giới của chúng ta là một nơi rất khôn ngoan, và cuộc đời của chúng ta 
mở ra theo một loạt những quy luật tự nhiên mà không có gì có thể tuyệt vời 
hơn thế. Con người chúng ta nghĩ Tăng cuộc sông của chúng ta bị chi phối 
bởi những sự kiện ngẫu nhiên và rằng những người đến và đi đều thuần túy 
do tình cờ. So với chân lý thì không còn gì khác nữa. Trong thế giới chúng ta 
không hề có sự hỗn loạn, chỉ có trật tự. Không hề có sự trùng hợp - không 
hể. Cuộc sông của chúng ta không phải do vận may hay bất hạnh, mà do một 
quá trình rất thông minh được vạch ra nhằm giúp chúng ta phát triển thành 
cái bản ngã tốt đẹp nhất.” 


“Làm sao bác biệt được điêu này?” 
““Fa chỉ mới biết thôi. Và con cũng sẽ như vậy,” ông Cal quả quyêt nói. 
“Tuyệt vời,” tôi đáp và chìm trong suy ngẫm. 


“Con được sinh ra để dành những món quà tặng của con cho thế giới. Nhưng 
cách thức là trước khi con có thể tỏa sáng như một con người - ý ta là thực 
sự tỏa sáng - thì con phải thực hiện cái công việc nội tâm mà ta đã nói lúc 
trước. Con phải tìm cách hiểu bản thân; con phải nhìn vào những niềm tin 
hạn hẹp của mình và tái tạo lại chúng. Và con phải phân tích được những giả 
thiết sai lầm mà con có về việc con có thể là gì, có gì, và làm gì với tư cách 
một con người để rồi sau đó chỉnh sửa lại chúng. Còn cần nhận thức được 
những cách phản ứng và hành động của mình trong những kịch bản khác 
nhau của cuộc đời và tái tạo lại chúng. Và con phải giải quyết những nỗi sợ 
hãi của mình và vượt qua chúng. Khi đó con có thê mở rộng trái tim mình vả 
quan tâm nhiều tới hạnh phúc của người khác hơn là hạnh phúc của chính 
con. Và một khi con làm được như vậy, thật ngược đời là con sẽ trở nên 
hạnh phúc.” 


“Như vậy tất cả được sắp xếp theo một cách rất có phương pháp,” tôi nói, 
tổng kết lại kiến thức mình vừa được tiếp cận. “Thế giới có trật tự và quy 
luật riêng. Cháu đoán điều đầu tiên cháu phải làm là hiểu những quy luật tự 
nhiên chi phối thế giới phải không ạ?” 


“Phải, con trai ạ,” ông Cal đáp, hài lòng thấy rõ trước sự cởi mở của tôi đỗi 
với triết lý của ông về cuộc sống. “Một khi con để mình tuân thủ theo những 
quy luật ây, con sẽ tiếp cận được sức mạnh đích thực của con. Con sẽ trở 
thành một lực lượng của tự nhiên, và cuộc sống của con sẽ chuyển từ vị thế 
một cuộc đấu tranh thành một cuộc sống dễ dàng và suôn sẻ. Con sẽ trở 
thành những gì con từng mơ ước. Rất tự nhiên, con sẽ đưa vào cuộc đời 
mình tất cả những gì trái tim con khao khát mà không hề tốn công sức. Cuộc 
sống của con sẽ bắt đầu hoạt động, giống như có phép màu dẫn dắt.” 


Tôi lĩnh hội những gì ông nói một lúc rồi mới lên tiếng: “Cháu băn khoăn 
không biết chính xác cháu nên bắt đầu từ đâu. Cháu xin thú nhận rằng đây là 
một giaI đoạn đấu tranh đích thực đối với cháu. Cháu thật sự không còn biết 
mình là ai nữa, và cháu rất nôn nóng muốn làm cho cuộc sông của mình tốt 
đẹp hơn. Gần đây, cháu vừa chia tay bạn gái. Cháu không thể tiếp tục công 
việc của mình. Cháu chưa bao giờ có nhiều tiễn vào cuối tháng, mặc dù cháu 
có mức lương khá ốn. Và dường như sâu thắm bên trong cháu luôn có khát 
khao muốn sống một cuộc sông hoàn toàn khác.” 


“Hãy tin vào khát khao đó. con traI a.” 
° s 


“Sao cơ ạ?” tôi hỏi, không dám chắc răng tôi đã nghe đúng những lời ông 
nÓI. 


“Hãy tin vào khát khao đó,” ông Cal nhắc lại. “Ta đã học được từ những 
người thầy của mình răng chỉ khi chúng ta đi sâu vào những cảm xúc và 
mong muốn mà hầu hết chúng ta tìm cách lảng tránh thì chúng ta mới tìm ra 
những câu trả lời lớn nhất cho mình. Những cảm xúc của chúng ta cho chúng 
ta sự sáng suốt lớn lao và truyền tải kiến thức trong tri giác tiềm thức của 
chúng ta. Và tri giác tiềm thức của chúng ta chính là mắt xích gắn kết chúng 
ta với tri thức của vũ trụ. Suy nghĩ có ý thức của chúng ta rất hạn chế, nhưng 
suy nghĩ tiềm thức của chúng ta thì vô cùng vô tận.” 


“Con biết không, hầu hết chúng ta phủ nhận những cảm xúc của mình. Xã 
hội dạy chúng ta làm việc đó. Từ khi còn rất trẻ, chúng ta đã chia tay với 
cách cảm nhận của chính mình. Người ta bảo chúng ta đừng khóc lóc, đừng 
cười quá to, và cảm thấy buồn hay thậm chí có tâm trạng giận dữ là việc rất 
sai lầm. Nhưng những cảm xúc của chúng ta không hề đúng hay sai - chúng 
chỉ đơn giản là những cảm giác, và là một phân quan trọng trong trải nghiệm 
của con người. Phủ nhận chúng chính là cách con đang giết chết một phần 


con người mình. Và nêu cứ tiêp tục như vậy con sẽ đánh mât môi liên hệ với 
bản ngã đích thực của mình. Con sẽ bắt đâu sông hoàn toàn băng lí trí, và 
con sẽ ngừng cảm nhận.” 


Ông Cal ngừng lại một lúc và nhìn thắng vào mắt tôi. “Ta sẵn sàng đánh 
cược, Jack, rằng tất cả những việc con đang làm, suốt cả ngày, là nghĩ, nghĩ 
và nghĩ. Tâm trí của con là một cỗ máy chạy không ngừng, và con không hề 
có sự bình yên bên trong. Con vừa ngừng sống trong khoảnh khắc hiện tại và 
cảm nhận những gì sống động thật sự - con quá bận rộn sống trong quá khứ 
hoặc tương lai. Con có biết rằng tâm trí hiểm khi sống trong hiện tại không? 
Nó luôn lo lắng về quá khứ hoặc nghĩ đến tương lai. Nhưng những chuyện 
đó lại không có thật. Tất cả những gì có thật là khoảnh khắc ngay trước mắt 
con. Đừng bỏ lỡ khoảnh khắc đó, bởi vì đó chính là nơi chốn cuộc sống của 


32 


cøï. 


“Quá đúng,” tôi nhận xét, kèm một tiếng thở dài. Những lời của người đàn 
ông này phản ánh đúng sự thật - tôi cảm thấy điều đó trong cơ thê mình. “Tất 
cả những điều này đang bắt đầu trở nên vô cùng có ý nghĩa,” tôi nói. “Cháu 
ước gì có thêm nhiều người được nghe những lời uyên bác mà bác đang chia 
sẻ với cháu và mở mắt cho họ. Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn hẳn.” 


“Họ sẽ hiểu điều đó khi họ sẵn sàng. Ngạn ngữ xưa nói “Kji rò sẵn sàng, 
tháy sẽ xuát hiện.` Chúng ta đêu biệt răng mình không thê đầy cho sông trôi 
được.” 


“Cháu đoán thể giới ngày nay còn quá nhiều điều hoài nghi.” Tôi trả lời. 
“Chúng ta không tin vào những giấc mơ mà chúng ta có như lúc còn bé nữa. 
Chúng ta không tin mình có sức mạnh tạo ra cuộc sống mà chúng ta muốn. 
Chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có thê tạo ra sự khác biệt thật sự bằng 
những điều chúng ta làm.” 


Ông Cai gật đầu. “Và đó chính là lý do tại sao rất nhiều người trong chúng ta 
bị mắc kẹt. Chúng ta có sức mạnh phi thường ngay trong chính mình; chúng 
ta chỉ để mắt sự kết nối của chính mình với sức mạnh â ây. Một phần lý do cho 
chuyện này là tâm lý sợ sệt. Những cơ hội có sẵn cho chúng ta trong đời 
mình thực sự rất lớn. Những điều kỳ diệu mà chúng ta có tiềm năng tạo ra 
trong cuộc đời mình, một khi chúng ta hòa “hợp được với sức mạnh của tự 
nhiên, là rất lớn - thật sự như vậy. Nhưng tiềm năng này cũng mang theo nó 
những trách nhiệm nhất định... và điều này khiến chúng ta sợ sệt. Cho nên 


chúng ta không tin vào chính mình. Chúng ta phủ nhận sức mạnh của mình 
và dựng lên những trở ngại cho việc đạt được cuộc sông phi thường mà 
chúng ta mong muôn có được.” 


“Chẳng khác gì chúng ta tự hủy hoại chính mình. Chúng ta trốn chạy những 
điều mà chúng ta mong muốn nhất.” 


“Chính xác đó là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta giả vờ rằng chúng ta 
không bận tâm, và chúng ta hành động như thể chúng ta không có gì đặc 
biệt. Chúng ta nhắm mắt trước cách thức vận hành của thế giới, cho nên 
chúng ta không tin vào những quy luật tự nhiên kiểm soát thế giới ây. Và 
những quy luật này chỉ phát huy tác dụng trong cuộc đời con một khi con 
dành trọn niềm tin mà con có với tư cách là một con người vảo những quy 
luật ấy. Chứng không có tác dụng nếu con không tin rằng chúng sẽ có tác 
dụng. Đề tiếp cận được cuộc sống tuyệt vời nhất của mình, mỗi người trong 
chúng ta phải có những thay đổi căn bản trong tư duy. Quan trọng hơn nữa, 
chúng ta phải có những thay đổi căn bản trong tâm khảm của mình. Và điều 
đó bắt đầu bằng việc tin vào những quy luật của tự nhiên mà ta đang nói với 


32 


cCøØï. 


“Như vậy trước tiên cháu cần Ziz rằng những quy luật này có tác dụng - và 
sau đó chúng sẽ đúng như vậy?” 


“Chính xác. Điều này có phần giống như là một bếp lửa. Con cần cho củi 
vào trước khi con có được hơi âm. Ngôi trước một bếp lửa không có củi thì 
không thể làm cho con ấm hơn được. Hầu hết mọi người không tin - họ 
không có niềm tin vào sự vĩ đại của vũ trụ và vai trò thú vị của họ ở trong 
đó. Đó là lý do vì sao cuộc đời họ không hề có sự hấp dẫn. Đó là vì họ 
không hiểu được cách thế giới vận hành, và cũng là vì họ không còn là 
những thủ lĩnh nữa.” 


Tôi bôi rôi vì nhận xét đó. “Y bác là sao ạ?” 


“Xuất phát điểm của quá trình khai sáng, một mục tiêu mà mọi người đều 
cần phần đấu, chính là vai trò lãnh đạo bên trong. Vai trò lãnh đạo còn cao 
xa hơn điều mà giới doanh nhân vẫn thực hiện trong công việc. Vai trò lãnh 
đạo là trách nhiệm cá nhân, sự tự khám phá, và việc tạo ra giá trị trên thế 
giới này bởi chính những con người mà chúng ta trở thành. Có quá nhiều 
người mất thời gian trách cứ người khác về tất cả những gì không như ý 


trong cuộc đời họ. Chúng ta trách cứ vợ chồng mình vì cuộc sống gia đình 
không êm ấm; chúng ta trách cứ cấp trên vì những bực dọc trong công việc; 
chúng ta trách cứ người lạ đi trên đường cao tốc vì họ làm cho chúng ta nổi 
khùng; chúng ta trách cứ cha mẹ mình vì họ cho chúng ta quá ít. Trách cứ, 
trách cứ, trách cứ và trách cứ. Nhưng trách cứ người khác không là gì khác 
hơn là bao biện cho bản thân. Trách cứ người khác vì chất lượng cuộc sống 
hiện nay của chúng ta là một cách sống rất đáng buôn. Làm như thế, tất cả 
những øì chúng ta đang làm chính là chấp nhận vị trí nạn nhân.” 


“Thật vậy sao ạ?” 


“Chắc chắn là như vậy. Bởi vì, khi sông như thê, những gì cơ bản con nói 
được là rằng con không có khả năng sống cuộc sống của mình. Những gì con 
nói được là, để cuộc sông của con thay đôi, người vợ của con phải thay đôi 
hoặc cấp trên của con phải thay đôi hoặc những người đi lại trên đường cao 
tốc phải thay đối. Đó là một cách sống bất lực. Vai trò lãnh đạo nằm ở đâu 
trong cái triết lý sống như thế?” Ông Cal nhận xét, giọng cụ càng lúc càng to 
lên theo cảm xúc của mình. “Cách duy nhất để đưa cuộc sông của con tới 
cấp độ tiếp theo là hành động như một thủ lĩnh và nắm lấy vai trò lãnh đạo 
thật sự đối với cuộc sống của mình. Lúc con nhìn vào gương và nói với 
chính mình, băng quyết tâm của chính mình: “Đề thay đổi cuộc sống của ta, 
ía phải thay đổi' - đó chính là lúc con sẽ lớn lên và bước qua khung cửa sẽ 
dẫn con đi tới cuộc sống tốt đẹp nhất của mình.” 


“Cháu thắc mắc tại sao lại như vậy ạ?” 

“Bởi vì, Jack ạ, đó là khi con sẽ năm giữ cuộc đời mình trong tay,” ông Cai 
nói một cách say sưa, tay giơ cao trong không trung. “Con sẽ nhận lấy trách 
nhiệm năm giữ số phận đã được dành cho con. Con sẽ thôi &h¿ng cự lại cuộc 
đời của mình và chấp nhận nó. Con sẽ hòa mình với những quy luật bất biến 


của tự nhiên mà ta đang chia sẻ với con. Co? sẽ lây lại sức mạnh của mình. ” 


Ong Cal ngừng lại và nhìn sâu vào mắt tôi. “Hãy chỉ ngón trỏ của con vào ta, 
con trai,” Ông nói. 


“Sao cơ ạ?” 


“Hãy làm đi,” ông đáp lại một cách dứt khoát. 


Tôi giơ tay lên và chỉ thắng vào người bạn cùng phòng vô cùng kỳ cục của 
mình. 


“Con nhận thấy điều gì?” ông hỏi. 
“Cháu như bị lột từng mảng da,” tôi đáp một cách thành thực. 


“Không phải, con trai ạ. Hãy suy nghĩ kỹ hơn, điều gì là điều mà tất cả 
chúng ta đều cần làm nhiều hơn nữa khi chúng ta trải qua cuộc sống. Suy 
ngâm là mẹ của trí tuệ, con biết mà. Được rồi, giờ con đã giơ một ngón tay 
chỉ thăng vào ta, nhưng còn những ngón tay khác thì đang chỉ vào ai?” 


Tôi sững sờ vì cách chứng minh đơn giản nhưng mạnh mẽ của ông Cal. Ý 
của ông rất rõ ràng: Nếu chúng ta dùng một ngón tay để chỉ vào người khác 
thì chúng ta lại có đến ba ngón khác đang chỉ vào chính mình. Tôi chia sẻ 
nhận xét này với ông. 


“Giờ con đã hiểu rồi đấy!” Ông vui vẻ kêu lên. “Đừng trách móc người khác 
vì mọi điều con không thích trong cuộc đời mình. Hãy nhìn vào gương và 
giành lại trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Đó là cách con làm để bắt 
đầu thay đổi bản thân và bắt đầu vai trò lãnh đạo cuộc sống của chính mình.” 


Tôi mỉm cười với ông. “Vâng, cháu đã rõ bác từ đâu đên rôi.” Tôi mât một 
lúc đê cho những bài học và suy nghĩ uyên thâm của ông Cal hòa nhập với 
nhau. Sau đó tôi nói: “Bác không nghĩ như đa sô mọi người.” 


“Ta biết. Đó là vì ta nhìn thấy được nhiều điều hơn đa số mọi người. Nhưng 
đó không phải là vì ta giỏi hơn bât kỳ ai khác - mà đơn giản chỉ là ta được 
dạy bởi những người giỏi nhât,” ông Cal đáp lại một cách khiêm nhường. 


“VY bác nói thê là sao ạ?” 


“Chà, điêu đó làm ta nghĩ đên những gì cha đẻ của môn vật lý cô điên, Isaac 


Newton), nói: “Nếu tôi nhìn được xa hơn những người khác thì đó là vì tôi 
đứng trên vai của những người khống lồ.” Con thấy đấy, ta may mắn có được 
một số chỉ dẫn tuyệt vời trong đời mình. Trí tuệ ta đang chia sẻ với con 
không phải là của ta.” 


“Thật vậy sao?” 


“Đúng. Ta học được từ ba người thầy của mình, ba con người vĩ đại đã thay 
đôi cuộc đời ta. Ta mặc nợ họ mọi thứ.” 


“Cháu có thể gặp họ không?” Tôi háo hức hỏi. 


“Dĩ nhiên là có thể - thực tế là sẽ sớm hơn con nghĩ đấy. Họ sẽ là những 
người giải thích cho con ý nghĩa của những Câu hỏi Cuối cùng mà ta đã nói 
đến lúc trước. Họ sẽ là những người thật sự cho con những câu trả lời con 
đang tìm kiếm. Họ là những nguồn tốt nhất mà ta biết về việc làm một thủ 
lĩnh đích thực của cuộc đời mình và sống hòa hợp với những quy luật tự 
nhiên của thế giới nghĩa là thế nào. Họ /à những bậc thây. Ta chỉ là một học 
trò.” 


Đúng lúc đó, ông Cal bắt đầu ho. Cơn ho lúc đầu rất bình thường nhưng 
nhanh chóng trở nên dữ dội. Gương mặt ông đỏ lựng, và mô hôi chảy xuông 
trán ông. 


“Chúa ơi, bác Cal! Đề cháu gọi y tá nhé!” Tôi hỏi với vẻ lo lăng. 


“Đừng, ta không sao,” ông đáp lại, thở phì phò và trông tái mét. “Ta thật sự 
nghĩ ta cần đi ngủ một chút. Ta hứa rằng ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt 
vời với con - thậm chí có thê sẽ là ngày tuyệt vời nhất của con. Cũng có thể 
là một khởi đầu mới của con,” ông nói, đôi mắt xanh biếc của cụ ánh lên như 
những vì sao trong một đêm đông lạnh lẽo. 


“Thật sự ta rất vui vì được gặp con, Jack ạ,” ông Cail nói tiếp. “Như ta nói 
đây, nó có ý nghĩa rất lớn, mỗi liên hệ tuyệt vời mà chúng ta đã tạo ra ấy. 
Tối nay, chúng ta bước vào cuộc đời nhau vì một lý do. Đó !à cách thể giới 
này vận hành,” ông nói với một nụ cười trong khi trở mình và kéo chăn lên 
đến tận vai, cười với chính mình. “Đó là cách thế giới này vận hành,” ông 
nhắc lại. “Cuộc sống thật sự rất tuyệt vời.” 


Căn phòng 1m lặng một lúc. 


“Ô, và nhân tiện, con trai” ông nói thêm rât khẽ khàng. “Ta yêu con.” 


2. LÉN ĐƯỜNG 


“Sống trong tâm những người ở lại có nghĩa là không bao giờ chết. ” 
- Thomas Campbell 


OïO 


Sáng hôm sau tôi thức dậy với ánh nắng rực rỡ ngập tràn trên khuôn mặt. Tôi 
thây mình khỏe hơn nhiễu, và mặc dù tôi biết sẽ phải mất một thời gian nữa 
mình mới hoàn toàn bình phục nhưng tôi đã tìm thấy một niềm hy vọng mới. 
Tôi nhận ra rằng, cho dù chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn ồn. 


Cuộc trò chuyện tôi qua giữa tôi và ông Cai - một người đàn ông kỳ lạ - đã 
khiến tôi cảm nhận được một niềm vui mà tôi chưa từng trải qua suốt nhiều 
năm. Trí tuệ và triết lý của ông về cách cuộc sống của chúng ta diễn ra thật 
vô cùng ấn tượng. Và tôi rất nóng lòng muốn ông giới thiệu tôi với ba người 
thầy, những người đã làm thay đổi cuộc đời ông. 


Mặc dù tôi nghĩ có phần kỳ cục khi ông nói yêu tôi lúc ông chuẩn bị ngủ 
nhưng tôi cho răng đó đơn giản chỉ là một thói quen khác của ông để sống 
một cuộc sông tốt đẹp hơn. Tôi sốt ruột muốn tiếp tục cuộc trò chuyện và 
học thêm nhiều nữa từ người đàn ông mà tôi nhanh chóng thấy vô cùng kính 
trọng này. 


“Chúc bác một buổi sáng tốt lành, bác Cal,” tôi nhiệt thành lên tiếng chào 
trong khi vươn vai như một con mèo trên chiêc giường bệnh của mình. 
“Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của chúng ta, bác ạ.” 


Ông Cal đang ngoảnh mặt về phía khác và không trả lời. 


“Này, bác Cal, đã 10 giờ rồi - đến giờ phải dậy rồi. Đừng để cháu phải qua 
đó kéo bác dậy đây,” tôi nói giọng bông đùa. 


Nhưng ông Cai vẫn không nhúc nhích. Ruột gan tôi chợt thắt lại, đầu óc tôi 
bắt đầu quay cuồng và tôi sợ điều tôi tệ nhất xảy ra. “Y tá!” tôi hét lên. 


“Nhanh lên, tôi cần giúp đỡ.” 
Ba y tá chạy nhanh vào phòng. 


“Tôi nghĩ đã có chuyện gì đó không ồn với bác Cal! Tối qua bác ấy vẫn ôn 
cho tới lúc bác ấy ho. Bác ấy nói với tôi là không sao nhưng giờ thì dường 
như là không đúng.” 


Ông Cai vẫn bắt động khi các y tá hướng về phía ông. 
“Tôi mong là bác ấy không sao,” tôi nói đầy lo lắng. 


“Ông Cai đi rồi,” người y tá lớn tuổi nhất tuyên bó. “Tôi rất lẫy làm tiếc,” bà 
ây nói thêm với giọng dịu dàng hơn. 


“Ông Cal đã ốm nặng trong một thời gian dài, anh Jack ạ,” một y tá khác giải 
thích. “Bệnh ung thư đã lan khắp cơ thể ông cụ và chúng tôi không thể làm 
được gì nữa. Ông cụ đã đề nghị được đưa lên đây tối qua - không ai trong 
chúng tôi biết vì sao. Đó là nguyện vọng cuỗi cùng của ông cụ. Chúng tôi 
cũng thấy hạnh phúc hơn vì đã thực hiện yêu cầu đó.” 


“Ong cụ chỉ nói đã biệt anh cách đây khá lâu và ông cụ muôn gặp anh,” 
người y tá lớn tuôi nói. “Ong Cal luôn là một người đàn ông đây bí ân, anh 
biết đây.” 


“Tôi biết,” tôi đáp. Tôi cảm thấy một nỗi buôn thực sự trong lòng khi mất đi 
một người mà tôi biêt đã bước vào cuộc đời tôi như một thiên thân, dân dắt 
cuộc đời tôi đi theo một hướng mới và chỉ ra cho tôi sự khỏi đầu mới, điêu 
mà tôi mong đợi bây nay. 

“Bác Cal là một người kỳ lạ,” tôi nói đây kính trọng. “Tôi không thể tin bác 
ây đã ra đi - chỉ trong một thời gian ngăn bác ây đã thay đôi tôi băng cách 
thức mà tôi cũng chưa nhận thức đây đủ được.” 

“Cuộc đời là vậy mà,” cả ba y tá cùng nói vậy, họ nói câu nói của người vừa 
qua đời rôi mỉm cười với nhau. 

“Chúng tôi yêu quý ông Cal,” một y tá nhắc lại. “Mà này,” cô ấy nói thêm 
trong khi một y tá khác phủ tâm vải trăng lên mặt ông Cal và đưa ông ra khỏi 


phòng. “Ông ấy gửi lại cho anh một gói quà và nhờ chúng tôi đưa cho anh 
vào sáng nay. Có lẽ từ tôi qua, ông ây đã biệt là mình sẽ ra đi” cô ây khẽ nói, 
mặt rưng rưng lệ. “Đê tôi đưa nó cho anh.” 


Cô y tá trở lại sau vài phút và đưa cho tôi gói quà được bọc rất đẹp trong lớp 
giây trang trí có hình những đứa trẻ đang bơi và nô đùa trên cát. Những hình 
ảnh này được vẽ tay và tô màu sáp rât thành thạo. Chúng thật kỳ lạ. 


““Ƒôi có thê mở quà một mình được không?” Tôi hỏi cô y tá. “Nó được dành 
cho tôi và tôi muôn tự mình mở nó ra. Đó cũng là cách tôi tôn trọng bác 
Cai.” 


“Tất nhiên là được rồi, đừng ngại!”Cô ấy trả lời. “Chúng tôi đều rất buôn vì 
chuyện của ông Cal nhưng hãy nói cho chúng tôi biệt bât kỳ điêu gì anh cân. 
Chúng tôi sẽ chỉ ở ngay dưới sảnh chô phòng của y tá thôi.” 


“Cám ơn!” 


Tôi cần thận mở gói quả và phải bóc vài lớp giấy lụa mới tới món quà bên 
trong. Vừa nhìn thầy nó, tôi sửng sôt trước những gì mình thây. 


Ba tắm vé máy bay được sắp xếp gọn gàng, tắm nọ chồng lên tắm kia. Nhìn 
kỹ hơn, tôi thây chúng đêu là vé hạng nhât đi đên ba nơi nôi tiêng trên thê 
giới: Rome, Hawai và New York. 


Kèm theo những tấm vé là một bản đồ của từng đích đến, với những hướng 
đi được vẽ nguệch ngoạc băng mực đỏ và một dẫu X được khoanh tròn, chỉ 
tới vỊ trí mà tôi cho răng tôi cân tới. Thành phần cuối cùng của món quà này 
là một lá thư viết tay của bác Cal. Thư viết: 


Jack thân yêu! 


Xin lỗi vì đã rời bỏ con ẩi quá nhanh như VẬY, CON frái q. Cha biết mình sẽ 
sớm ra đi. Con là một người đàn ông tốt với nhiều triển vọng và cha biết 
rằng con sẽ có được một cuộc sống vẻ vang, thú vị và thuận lợi. Cha ra đi 
nhưng không hê cảm thấy buồn mà cực kỳ hạnh phúc và mãn nguyện. Con 
biết đấy, cha đã sống một cuộc sống tốt đẹp, được tận hưởng những bữa tiệc 
dưới ảnh sao và những khoảnh khắc đặc biệt dưới ánh mặt trời. 


Cha đã từng đi qua những hồ sâu cuộc đời và trải nghiệm những nỗi buôn 
sâu sắc. Cha cũng đã từng bước lên đỉnh cao nhất và thấy hạnh phúc hơn so 
với mức cha có quyên được hưởng. Đúng vậy, cha đã mắc nhiễu sai lẫm. 
Nhưng con trai g, cha là một con người thực tế - luôn luôn như vậy. Vì vậy 
cha nhận ra rằng mạo hiểm và thất bại còn hơn là không dám mạo hiểm. 


Cha biết rằng giờ đây con đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời. Mặc dù 
đây là một khoảng thời gian khó khăn khi con tìm kiếm câu trả lời cho những 
câu hỏi lớn nhất đời mình, nhưng con hãy nhớ rằng đây cũng là thời khắc 
tuyệt vời. Con người thức ngộ nhất khi sống trong những điều họ chưa biết, 
vì đây chính là nơi mọi chuyện và bất kỳ chuyện gì đêu có thể xảy ra. Con 
hãy mở lòng với thể giới, và như thể thế giới sẽ bắt đầu mở lòng với con. 


Cha không thể dạy cho con tất cả những gì con cần biết. Mặc dù cha trở nên 
khôn ngoan hơn theo môi bước đường đời, nhưng còn có những người thầy 
mà con cần ngôi dưới chân họ và học hỏi trí tuệ tuyệt vời của họ. Ngay sau 
khi con hoàn toàn bình phục, cha hồi thúc con hãy đến thăm họ. Họ là 
những con người nhiệt tâm rất đáng kinh. Mỗi người trong số họ đêu khám 
phá ra cách tạo nên một cuộc sống đặc biệt. Họ đã động ÿ sẽ là người hướng 
dẫn cho con. 


Cha cho con ba tấm vé máy bay. Đầu tiên con hãy tới Rome. Đi theo hướng 
trên bản đô để gặp người thầy đâu tiên của con. Tất cả mọi thứ đã được thu 
xếp. Khi đã ở đó, con sẽ tìm hiểu về Câu hỏi Cuối cùng thứ nhất: “Mình đã 
sống một cách khôn ngoan chưa?” Con sẽ tìm ra cách điêu khiển cuộc đời 
mình để sống sao cho cao quỷ và hiểu biết hơn. Từ người thây đâu tiên này, 
con sẽ học được tâm quan trọng của việc khám phá ra những món quà ở bên 
trong cuộc đời con để con có thể sống thật bình yên ở bên ngoài. Con sẽ học 
được cách đi sâu vào bến trong, với tw cách mỘI con người. 


Sau đó hãy tới Hawaii. Người thây con gặp ở đó là một nhân vật rất cá tỉnh. 
Nhưng con đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bê ngoài giản dị và cách ứng xử hài 
hước của ông ấy. Đó là một bậc thầy thật sự. Ông ấy sẽ giải thích cho con 
một triết lý tuyệt vời Xung quanh Câu hỏi Cuối cùng thứ hai: “Mình đã yêu 
thương thật sự chưa?” Ở ông ấy con sẽ học được cách yếu chính cuộc đời và 
từng khoảnh khắc xảy ra trong đời con. Ông ấy sẽ truyền cảm hứng cho con 
trải nghiệm hạnh phúc của con, sống với cảm xúc phiêu lưu tuyệt vời, và mở 
rộng trải tìm cho một hiện thực hoàn toàn mới mẻ. 


Và sau đó, để hoàn thành quả trình thay đổi cả nhân mình, con sẽ tới New 
York, ở đó, con sẽ gặp một người thực sự đặc biệt, người sẽ giúp con đến với 
Câu hỏi Cuối cùng thứ ba: “Mình đã cổng hiến thật nhiều chưa?” Với người 
thầy này, con sẽ được chỉ dẫn cách để trở thành một thủ lĩnh trên hành tỉnh 
này, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống của con. 


Toàn bộ quá trình này sẽ mất ba tháng, nhưng cha hứa rằng vê cơ bản con 
sẽ thay đổi nhờ nó. Làm thể nào cha biết được điễu này? Bởi vì cha cũng đã 
thay đổi từ những gì họ dạy cha. Đừng đề cho thải độ công kích ngâm có thể 
đang bắt đâu trôi dậy trong tâm trí con lúc này lấn át. Cái thái độ tai hại 
này luôn xuất hiện khi chúng ta có được một cơ hội trưởng thành. Nó chẳng 
là gì hơn tiếng nói của sự sợ hãi. Và đó không phải là chân lÿ. Đó không 
phải là con. Hãy tín vào quả trình mà cha đang trình bảy với con với tất cả 
tình yêu thương đây. Hãy gạt bỏ mọi đắn ảo của con về con đường mà con 
sắp đi này và chỉ việc bước lên con đường á ấy với thái độ tò mò của một đứa 
trẻ, chỉ cần biết rằng khi bước ra từ đầu bên kia, con sẽ là một con người 
mới, hoặc chính xác hơn là khác xa với con người thật sự lúc này của con 
như đã được sinh ra. 


Cha ước gì có thể dẫn dắt con ẩi qua toàn bộ quá trình này nhưng đây là 
một chuyến đi đơn độc mà con phải đi một mình. Cho nên cha chúc con 
mạnh khỏe, con trai ạ. Cha chúc phúc cho con. Cha cấu nguyện cho con 
được thành công. Cha dành cho con tất cả tình yêu thương của mình. 


Cha của con 
Cai Valentine 


Đọc xong bức thư, tôi thực sự bất ngờ. Ông Cal CÓ đúng là người cha mà tôi 
chưa từng biết hay không? Bao nhiêu câu hỏi vẫn chưa có lời đáp cứ quanh 
quân trong đầu óc tôi. Ông ấy đã ở đâu trong từng ấy năm? Tại sao ông 
không tìm cách liên lạc với tôi? Tại sao ông không nói với tôi ông là ai Irong 
những giò phút cuối đời? Tôi nên thương hay nên giận ông vì đã bỏ rơi mẹ 
con tôi trong từng ấy năm? Tôi hoàn toàn bôi rỗi. Tôi cảm thấy những vết 
thương xưa lại tái phát. Rồi tôi nhìn xuống gói quà, tự hỏi liệu những tắm vé 
máy bay có là thật và những lời hướng dẫn của ông Cai có đáng tin hay 
không? Liệu hành trình mà ông ấy gợi ý có an toàn không? 


Nhưng sau đó có một cái gì đó trong tôi bắt đầu thay đổi. Bác Cal đã rất tử tế 


với tôi trong suốt thời gian ngắn ngủi gần nhau. Tôi cảm thấy tất cả những gì 
ông muốn làm trong những giờ phút cuối cùng trên cõi đời này là giúp đỡ 
tôi, hướng dẫn và dạy bảo tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu của ông và tôi 
biết đó là sự thật. Mong muốn của ông dành cho tôi là tôi hãy thực hiện 
chuyên đi này, và tôi cảm thấy cần phải làm như vậy. Tôi đã phải vật lộn VỚI 
nỗi đau của mình trong suốt những ngày qua - nhưng tôi biết mình sẽ ồn. 


Ngồi một mình trên giường bệnh, chỉ có một điều luôn chỉ phối nhận thức 
của tôi: Lòng fin. Và tôi đã đúng. Khoảnh khắc này, tôi không phải hình 
dung ra mọi thứ ngoài kia nữa. Cuộc sống của tôi đang mở ra vả tôi chỉ việc 
tận hưởng chuyến đi. Trước kia, tôi đã dảnh quá nhiều thời gian tìm cách 
thực hiện nó - lập kế hoạch, suy ngâm và lo lắng. Cuộc sông đã cho tôi một 
CƠ hội tuyệt vời, và tôi cảm thấy thoải mái nắm bắt nó. Tôi tự nhủ với mình 
rằng nêu suy nghĩ là cách tìm ra lời giải đáp mà tôi cần để tạo nên một cuộc 
sống tuyệt vời tôi luôn mong muốn thì giờ đây tôi đã có những câu trả lời đó. 


Một giọng nói trong tôi cất lên: “Có một cách sống khác, Jack ạ.” Và nó 
mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sẽ chẳng có ích gì nếu chỉ suy ngẫm trong đầu - mọi 
thứ sẽ được thực hiện bằng cách lăng nghe sự mách bảo của con tim. Đừng 
quá bận rộn với việc cố găng mà hãy bắt đầu dành thêm thời gian để sóng. 
Hãy có ý định gắn kết cuộc đời con VỚI sức mạnh tự nhiên đang điều khiến 
thế giới này. Các câu trả lời con cần đều nằm ở đó.” 


^* ~ ` ^ Là kà HA ° Lá LẠ 4 
Tôi đã từng đọc một đoạn trích của triệt gia đáng kính Abraham Maslowf^, 
Những lời của ông ây vô cùng thích hợp với chuyên đi mà tôi sắp thực hiện. 
Tôi muôn chia sẻ chúng với quý vị: 


“Chúng ta sợ những khả năng lớn nhất của bản thân... Chúng ta nhìn chung 
đêu e ngại những gì chúng ta chỉ thoáng nhận ra trong những khoảnh khắc 
hoàn hảo nhất, trong những điễu kiện hoàn hảo nhất, vào những lúc có đũng 
khí thật lớn. Chúng ta thích và thậm chí còn run lên khi chúng ta nhìn nhận 
bản thân ở những thời khắc đỉnh điểm như vậy và đồng thời chúng ta cũng 
rùng mình trước sự yếu đuối, khiếp nhược và sợ sệt trước chính những khả 
năng ấy. ” 


Khi tôi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được ánh nắng trên mặt và từng nhịp đập 
của trái tim. Sâu thăm trong mình, tôi hiểu răng cuộc sống của tôi - cuộc 
sống tốt đẹp nhất - đang đến với tôi. Tôi cảm nhận răng số phận đang mang 


lại cho tôi điều đó. 


“ca: 
VỊ THÁNH 


3. KHÁM PHÁ CÁCH THẺ GIỚI THẬT SỤ VẬN HÀNH 


"Những người sống cao thượng, thậm chí nếu suốt đời họ sống ấn dật, họ 
cũng sẽ không sống vô ích. Luôn có gì đó tỏa ra từ cuộc đời họ, một thứ ánh 
sáng soi tỏ con đường đến với bạn bè, láng giêng của họ và có lẽ tới những 
kỷ nguyên tương lai xa XÔI. ` 


- Bertrand Russell 
“Hãy nhớ người là ai, nàng nói. Người là một bậc thầy. ” 
- Aniesa Thames 


ONO 


Thời tiết đã bắt đầu sang mùa xuân, còn tôi thì đang ở Roma. Đó là một giai 
đoạn tuyệt vời. Tôi đã bình phục hoàn toàn sau vụ tai nạn và chưa bao giờ 
cảm thấy khỏe khoăn hơn thế. Tôi có ba tháng nghỉ phép và đã để căn hộ của 
mình cho một người bạn cũ thời đại học thuê lại và cô ây không thể sung 
sướng hơn với vận may đó của mình được nữa. Tôi đã kết thúc mỗi quan hệ 
với bạn gái cũ của mình và tôi hạnh phúc nói răng chúng tôi chia tay như 
những người bạn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy rất ôn thỏa với 
cuộc sống của mình. Và tôi đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu. 


Trải nghiệm của tôi với Cal chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tÔI. Kê từ cuộc gặp 
kỳ lạ của chúng tôi, chưa có ngày nào tôi không nghĩ về ông và sự uyên 
thâm của ông ít nhất vải lần. Kiến thức của ông ấy ăn sâu bén rễ trong tôI, và 
kê từ ngày ông ra đi, mỗi ngày qua tôi lại có thêm những am hiểu rất mới mẻ 
về thế giới quan độc đáo của ông. Tôi phát hiện ra răng ông hoàn toàn xứng 
đáng với niềm tin của tôi: Tấm vé hạng nhất đi Roma hoàn toàn hợp pháp, 
và đúng như ông ấy đã hứa, mọi thứ cho chuyến đi đều đã được thu xếp vô 
cùng chu đáo. Cal rõ ràng đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc thay đổi con 
người tôi và đã rất chú ý lo cho mọi chỉ tiết của chuyến đi có một không hai 


này. Giờ đây tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho tôi. 


Mình không thể tin nổi - mình đang ở Roma, với thời gian dư đả, và không 
cần lo lắng chuyện gì hết ngoài một cái ba lô cùng vài bộ quần áo bên trong, 
tôi nghĩ trong khi thong thả bước dọc những đường phố hẹp trải sỏi ở khu 
phố cổ của thành phố. Trong không khí có mùi thơm rất dễ chịu khiến tôi 
mỉm cười và thư giãn trong môi trường mới mẻ này. Tôi cảm thấy như thê 
mình sinh ra là để có mặt ở cái nơi lạ thường nảy, nơi hành trình tự khám 
phá của tôi đang bắt đầu. Gần như thể số phận đã cuốn Cal vào cuộc đời tôi, 
và sỐ phận đã dẫn tôi tới cái nơi mà tôi đang đứng lúc này. Tất cả những gì 
tôi có thê làm là thật SỰ sẵn sàng vào thời khắc này và mở rộng lòng mình 
trước bất cứ việc gì sắp xảy ra với tôi. Đây là một cách thức hoàn toàn khác 
với tôi, hoàn toàn xa lạ với lối sống cứng nhắc và luôn có kế hoạch sẵn vốn 
là đặc trưng của tôi trong quãng thời gian trước khi xảy ra vụ ta1 nạn xe hơi. 


Thế nhưng, một phần trong tôi biết răng cách thức mới mẻ này mạnh mẽ hơn 
rất nhiều so với trước đây. Cuộc sống của tôi giờ đây dường như đang dẫn 
dắt tôi, và tôi sẵn sàng nhận lây những món quà và tận hưởng những điều 
ngạc nhiên. Cụ thể hơn nữa, mọi việc gần như thể có những bàn tay vô hình 
hoặc một thế lực vô hình đang hướng dẫn tôi đi vào cuộc sống cao nhất và 
đích thực nhất của mình. Thật sự rất khó giải thích điều này cảm nhận như 
thế nào vào thời khắc này của cuộc đời tôi. Nhưng tôi dám nói rằng tôi cảm 
thây hoàn toản thanh thản và cực kỳ bình yên. 


Tôi đi đến chỗ hiểu rằng thế lực này, cái sức mạnh vô hình này, chính là sức 
mạnh của tự nhiên. Đó chính là thứ sức mạnh đã tạo ra các vì sao và những 
buổi hoàng hôn. Nó vận chuyển trong mọi thực thể sống và hiện diện với bất 
kỳ ai nhận thức được việc khám phá nó đề rồi gẵn mình với chính nó. 


Tất cả bắt đầu với một lời cam kết gạt bỏ mọi tắm rèm mà hầu hết chúng ta 
đã dựng lên trước thế giới quan của mình vả tìm ra chân lý. Và chân lý càng 
rõ rệt hơn với tôi khi tôi tiễn sâu vào chính mình. Tôi tin đó chính là vai trò 
lãnh đạo thật sự với tư cách một con người. Nó không là gì khác hơn một 
cuộc tìm kiếm chân lý của cá nhân mỗi người - chân lý về những gì chúng ta 
trải qua trong quá khứ và những øì chúng ta có thể trở thành trong tương lai; 
chân lý về lý do tại sao chúng ta lại ở đây và làm thế nào chúng ta tới được 
nơi chúng ta đang có mặt. Khám phá chân lý và sau đó dẫn dắt cuộc sống 
của chúng ta theo chân lý ây chính là những gì giúp chúng ta tự do. 


Qua những trải nhiệm và bài học của riêng mình trên đường đời, tôi đã hiểu 
rằng lãnh đạo cuộc sống của mình cũng chính là nới lỏng việc bấu víu lấy 
thực tại. Tất cả chúng ta đều cân từ bỏ thói quen đã thành nghiện này để có 
thể biết trước được rằng cuộc sống của mình sẽ tiễn triển như thế nào. Mẫu 
chốt của vẫn đề là chúng ta phát triển thành cái bản ngã mạnh mẽ nhất của 
mình (hoặc ít nhất cũng bắt đầu quá trình này) đúng vào thời điểm chúng ta 
dám từ bỏ toàn bộ sự kiểm soát mà chúng ta cứ bám rỊt lấy một cách sợ sệt, 
và mở lòng trước mọi khả năng mà vũ trụ tuyệt vời của chúng ta đem lại. 
Đây là một hành động nhún nhường cao cả bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải từ 
bỏ niềm tin rằng chúng ta biết điều gì là tốt nhất cho mình. Nó đòi hỏi chúng 
ta nhận ra rằng những gì chúng ta nghĩ là cần thiết trong cuộc đời để làm cho 
chúng ta hạnh phúc có khi lại không phải là những gì chúng ta thật sự cần. 
Và tôi nói rằng việc nới lỏng kiểm soát này là một hành động nhún nhường 
cao cả bởi vì ta phải để cho cuộc sống chạy theo đúng quy luật của nó. Tôi 
biết ban đầu đó là một cảm giác đáng sợ, nhưng tôi nhận thấy rằng ở mặt kia 
của những cảm giác sợ hãi lớn nhất trong ta lại chính là vận hội tuyệt vời 
nhất của chúng ta. 


Tôi đoán vấn đề chỉ là cần có niềm tin rằng ngay cả khi cuộc sống của chúng 
ta không diễn ra đúng như những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất 
của chúng ta thì cuộc sống ấy cũng sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ. Và vẫn đề là hãy 
tin vào một thành công cao hơn, vượt xa cả phạm vi chúng ta có thể nhìn 


thây hiện nay. Arthur Shopenhauer°1 gần như đã làm được điều đó khi ông 


nhận xét: “Mọi con người đều coi ĐIỚI hạn tầm nhìn của chính mình là giới 
hạn của thế giới.” Nhưng có một số người không như vậy. Hãy tham gia 
cùng những người đó. 


OẶO 


Tôi đi theo những chỉ dẫn của Cal khoảng một tiếng thì tôi đến gần một nơi 
được đánh dấu trên bản đồ bằng một dấu “x”. Mảnh giấy viết tay nguệch 
ngoạc của ông nói một cách đầy bí hiểm: “Tìm ô cửa số kính màu và con sẽ 
thấy thế giới qua những lăng kính mới.” Lúc tôi tiếp tục đi trên đường, tìm 
kiếm tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ và tôi nhìn thấy thứ khiến tôi ngộp 
thở. 


Trước mặt tôi là một giáo đường lộng lẫy, với những cánh cửa mở rộng và 


~ z Ầ z ^ _A n- 6 ".... 
những khóm hông dọc các bậc câp. Tiêng nhạc Baroquet°) vang ra từ lôi cửa 


chính, và những âm thanh tuyệt vời tràn ra đường phố. Các trụ cột ở phía 
trước giáo đường đêu được ôp đá và chắc chăn rôi, đứng sừng sững kiêu 
hãnh ở khu trung tâm chính là ô cửa sô kính màu đẹp nhât mà tôi từng nhìn 
thấy. 


Tôi đứng đờ ra như kẻ mắt hồn, lăng nghe tiếng nhạc và đắm chìm trong thời 
khắc tuyệt vời ấy. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng lệ, tim tôi bắt đầu đập nhanh 
hơn, và hai bàn tay tôi bắt đầu rịn mô hôi. Cuộc sống của chúng ta, tôi nhận 
ra như vậy, không là gì khác hơn một chuỗi những thời khắc - nếu bạn bỏ lỡ 
thời khắc ấy, bạn sẽ bỏ lỡ cả đời mình. May thay, tôi đã có đủ khôn ngoan để 
tận hưởng cái thời khắc đặc biệt ấy, cái thời khắc mà bằng cách nào đó đã 
gắn kết tôi với một thứ còn lớn hơn cả bản thân mình. Cái cảm giác mà tôi 
có nhắc tôi nhớ răng tôi không hề đơn độc, và răng tôi chưa hề đi qua hết đời 
mình. Nó nhắc tôi về câu chuyện Dấu chân nỗi tiếng của Margaret Fishback 


PowersL 2, trong đó kế về một người đàn ông có giấc mơ rằng ông ấy nhìn 
thây mình đang đi trên một bãi biển cùng với Chúa. Trên bầu trời lóe lên 
những khung cảnh trong chính cuộc đời của người đàn ông này, và với từng 
cảnh, người ấy lại nhìn thấy hai cặp dâu chân trên cát. Một cặp là của chính 
ông ấy còn cặp kia là của Chúa. 


Đột nhiên người đàn ông nhận ra một điều rất đáng chú ý trong lúc ông ấy 
đang xem lại tất cả những khung cảnh đời mình: Vào thời điểm khó khăn vả 
đau khổ nhất cuộc đời ông, ông chỉ thấy duy nhất dấu chân của mình trên 
cát. Người đàn ông hỏi Chúa vê quan sát này, bày tỏ thái độ thất vọng của 
mình răng ông ây cảm thây cô độc khi ông ây cân có sự giúp đỡ nhất. Chúa 
trìu mến giải thích rằng trong những thời khắc đau khổ, Người dẫn đường 
cho người đàn ông. 


Tôi đang mải nghĩ về giác mơ rất đặc biệt đã làm thay đổi cách nhìn nhận thế 
giới của người đàn ông thì một giọng nói khỏe khoăn vang lên từ bên trong 
giáo đường: “Jack, con đã làm được rôi! Rât vui được gặp con ở đây!” 


Một tu sĩ chạy vội ra đón tôi. Ông ấy mặc trang phục tôn giáo truyền thống, 
với một chuỗi hạt trên tay còn tay kia cầm một cuôn sách có gắn một chiếc 
nơ đỏ tươi. Ông thong thả bước xuống bậc cấp và dừng lại ngay trước mặt 
tÔ1, tƯƠI CƯỜI. 


“Thứ này dành cho con, Jack,” ông ây nói trong khi trao cho tôi một cuôn 


sách. “Cal bảo ta rằng con sẽ đến. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng chào đón con 
ở lại. Ta hy vọng con thích món quà này - nó sẽ là cuốn nhật ký để con ghi 
chép những hiểu biết của mình. Ghi nhật ký là một thói quen rất tốt để tự 
thay đổi, và ta biết rằng con sẽ có nhiều quan sát để ghi chép lại trong suốt 
thời gian con ở lại đây.” 


“Con ở lại đầy ư?” 


“Đúng, anh bạn trẻ của ta. Con sẽ ở đây với ta tại giáo đường trong vòng bốn 
tuần tới. Ta sẽ là huấn luyện viên cuộc đời con, giúp con tiếp cận được VỚI 
bản ngã cao nhất và tốt nhất của con. Ta sẽ dạy con về những điều như SỐ 
phận. tính xác thực và liêm chính. Ta sẽ cho con thấy làm cách nào tiếp cận 
được sức mạnh đích thực của con và ta sẽ đưa con đến với tinh thần của 
chính mình. Chúng ta sẽ có một quãng thời gian /„yệí vời cùng nhau!” Ông 
ấy nói đây nhiệt thành. 

“Cảm ơn cha - nhưng nói thật, con chưa thật sự là một người theo đạo,” tôi 
nói rất thành thực. 


“Những gì ta phải dạy con chắng liên quan gì đến tôn giáo. Là một con 
người tâm linh thật ra chính là làm một con người đích thực. Đó chính là 
sống theo những giá trị riêng cao quý nhất của con, sống thật theo cách con 
sống, và nhìn nhận thế giới theo một cách thức giác ngộ và tiến hóa hơn.” 


“Vâng, con hoàn toàn săn sàng,” tôi đáp, đặt hành lý xuông đât và uông một 
ngụm nước trong chai nước của mình. “Con săn sàng cho những thay đôi của 
cuộc đời mình hơn lúc nào hết.” 


“Tuyệt vời. Cal đã đề nghị ta thu xếp mọi thứ cho con, và ta rất vui được làm 
điều đó. Ta sẽ dạy con về ý nghĩa của cuộc sống. Ta sẽ giải thích chính xác 
cách đánh thức những tải năng cao nhất của con, cách tiếp cận tri thức sâu 
thắm nhất của con, và cách để lại một di sản. Về cơ bản, ta sẽ cho con thây 
cách sống với tri thức là như thế nào - cách sống một cuộc sống khôn 
ngoan.” 


“Đây là câu đâu tiên trong những Câu hỏi Cuôi cùng,” tôi nhận xét, và nhớ 
lại ba câu hỏi quan trọng của cuộc đời mà Cal đã giải thích với tôi trong buôi 
tôi đáng nhớ của chúng tôi ở bệnh viện. 


“Đúng vậy. Ta sẽ cố găng để khi đến lúc con tự hỏi mình “7a đã sống một 
cách khôn ngoan chưa?` thì câu trả lời của con sẽ phải là 'Chắc chắn là như 
vậy” Ta muốn con sống khôn ngoan đến mức con sẽ ra đi thật hạnh phúc. 
Chào mừng con tới Roma!” Ông ấy nói với tất cả tình cảm vả sự nhiệt thành 
của một ngôi sao opera Italia. “Thứ lỗi cho ta chưa giới thiệu bản thân - ta là 
Đức cha Michael Antomo DI Franco. Bạn bè gọi ta là Cha Mike,” ông nói 
kèm theo một cái nháy mắt. 


“Con rất vui được gặp Cha, thưa Cha Mike. Con rất biết ơn về sự đón tiếp 
nồng hậu của Cha,” tôi nói một cách chân thành, cảm thấy hoàn toàn thoải 
mái khi được làm quen với người đàn ông nhỏ bé có gương mặt tròn trĩnh và 
mái tóc chải mượt về phía sau này. “Cha cũng biết ông Cal ư?” 


“Ô, phải rồi. Cha của con là một người đàn ông tuyệt vời, Jack ạ. Một con 
người rất đặc biệt ở nhiều khía cạnh. Ông ấy kể cho ta nghe mọi chuyện về 
con. Cho dù lúc này con đã thành một người đàn ông trưởng thành, con trông 
vẫn y như lúc còn là một cậu bé trong bức ảnh ông ấy thường mang theo bên 
mình. Đó là lý do tại sao ta dễ dàng nhận ra con ngày hôm nay.” 


“Con vẫn thấy không thể tin được rằng ông Cal chính là cha đẻ của con. Cha 
có biết tại sao ông ấy lại rời bỏ mẹ con và con không? Tại sao ông ấy không 
hè tìm cách liên lạc với con? Nếu người đó là cha của con, Cha có nghĩ lẽ ra 
ông ấy nên đi tìm con không,” tôi nói với cơn giận dâng lên trong lòng. “Mọi 
người cha đều không bao giờ quên con cái của mình.” 


“Fa không biết nhiều VỆ lý do khiến cha mẹ con chia tay. Tất cả những gì 
ông ây kế cho ta là ông ấy và mẹ con chia la đôi ngả sau khi công việc của 
ông ây rơi vào giai đoạn khó khăn. Ta nghĩ rằng cha của con bắt đầu hướng 
nội sau khi ông ấy thất thế, và từ đó cách ông ấy trải nghiệm thế giới bắt đầu 
thay đôi. Ta nghĩ đến một lúc cả hai người bọn họ nhận ra rằng họ đang đi 
theo những hướng khác nhau như những người dưng. Cal kể với ta răng ông 
ấy vẫn yêu mẹ con, nhưng ta đoán răng họ đều biết mình không thể bước 
cùng trên một con đường nữa. Ta không thể hình dung nổi điều đó đau đớn 
với con đến mức nào, Jack ạ. Nhưng con cần biết rằng cha của con là một 
người đàn ông đáng. kính. Ông ây thật sự rất quan tâm đến mọi người - và 
ông ấy quan tâm nhiều nhất đến con.” 


“Cảm ơn Cha đã nói với con điêu đó,” tôi đáp khẽ. Khi còn nhỏ, tôi đã nhiêu 
đêm mât ngủ tự hỏi vê người cha của mình. Ong ây không có mặt trong các 


buổi hòa nhạc Giáng Sinh của tôi, những buổi tôi trình diễn ở trường, và 
những trận đâu bóng của tôi... Tôi cảm thây một chút an ủI khi biệt răng ông 
ây thật sự yêu thương tôi. 


“Cha của con đặt cho ta biệt danh “VỊ thánhˆ vì ta dành cả đời mình sông 
theo một cách thức cao quý, khôn ngoan và chân thực. Ông ấy biết ta từ rất 
nhiều năm trước khi học được những bài học mà con sẽ sớm biết. Cal là một 
triết gia theo đúng nghĩa đích thực nhất của từ này. Ông ấy ham học và rất 
chuyên tâm làm cho mình thêm uyên thâm. Và như ta đề cập, đó chính là 
điều tốt đẹp nhất mà một con người có thể làm. Con có biết rằng ông ây đã 
thực hiện một hành trình mà lúc nảy con đang bắt đầu không? Hồ phụ sinh 
hồ tử,” ông ấy cười. “Nhân tiện, ta rất vui vì cuối cùng con đã ở đây.” 


“Con cũng rất vui được đến đây, thưa Cha. Nhưng nói thật, con không chắc 
lắm về toàn bộ chuyện này. Thật lòng thì con phải thừa nhận rằng con cảm 
thây g lắng. Có quá nhiều việc diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn 
ngủI.” 


“Ta hiểu, Jack. Ta hoàn toàn hiểu con. Con sắp học những điều mới mẻ, cho 
nên những e ngại của con bắt đầu xuất hiện, dưới tâm lý lo lắng và không 
chắc chắn, đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng con phải. tin - rốt cuộc, tất cả 
những chuyện này không phải là tin tưởng ư? Hãy tin rằng Cal xuất hiện khi 
con cân gặp ông ây nhất. Hãy tin rằng con và ta sẵn kết với nhau vì một lý 
do đặc biệt. Hãy tin răng không có nơi nào tốt cho con hơn là nơi con đang 
có mặt lúc này. Và hãy tin răng sau bốn tuần ở đây với ta, con sẽ có một 
cách nghĩ và sông hoàn toàn mới mẻ. Chúng ta có thê thay đổi cách chúng ta 
nhìn nhận thế gIỚI chỉ trong khoảnh khắc. Một thay đổi duy nhất diễn ra 
trong một giây ngăn ngủi có kh chính là tất cả những gì cần để đánh thức 
một thực tại mới mẻ cho con.” 


“Vậy Cha là một trong những người thây vĩ đại mà cha con nói đến ư?” Tôi 
hỏi trong khi ông ây vòng tay qua người tôi và dân tôi bước lên những bậc 
câp của giáo đường. 


“Phải, hoàn toàn đúng. Cha của con thật sự là một người tuyệt vời. Ta biết 
ông ấy đã phạm sai lầm trong đời, chắng hạn như việc không tìm gặp con và 
cho con thấy tình yêu của ông ấy, nhưng ta chưa từng gặp một người nào 
hoàn hảo như vậy. Điều kiện của một con người là không hoàn hảo, nhưng ta 
đã hiểu rằng chúng ta thực sự hoàn hảo trong sự không hoàn hảo của mình. 


Nếu không có những điểm yếu thì chúng ta chăng còn gì để cố gắng. Như 
những người theo thuyết thần bí từng nói: “Con đường chẳng còn giá trị khi 
ngươi đến đích." Đặc điểm kém-lý-tưởng của chúng ta thực tế chính là 
những kho báu quý giá giúp mở ra những cửa ngõ để trở thành những mẫu 
người cao hơn so với chúng ta hiện nay.” 


Luận điểm cuối cùng này khiến tôi chú ý. Liệu Cha Mike có đúng không? 
Tôi nghĩ về hành trình cuộc đời mình - những thử thách tôi phải đối mặt thời 
niên thiếu và những va vấp tôi gặp trong suốt chặng đường: cả chuỗi những 
mối quan hệ bất thành của tôi; và sự thật là, cho dù tôi cố gắng đến đâu thì 
dường như tôi vẫn không tài nào tìm được công việc phù hợp với con người 
mình. Có lẽ toàn bộ tình trạng không hoàn hảo này trong cuộc đời tôi /¡ 
hoàn hảo - mọi thứ diễn ra chính xác như nó phải vậy, và có một kế hoạch 
lớn hơn nào đó mà tôi không hề biết. Và có lẽ tất cả những điểm không hoàn 
hảo của tôi với tư cách một con người lại chính là những cơ hội để tôi trưởng 
thành. Những ý nghĩ này làm tôi thư giãn và mang lại cho tôi cảm giác nhẹ 
nhõm ngay lập tức. 


“Sư không hoàn hảo đem lại ý nghĩa cho cuộc sông của chúng ta,” Cha Mike 
tiếp tục. “Nó trao cho chúng ta một nhiệm vụ trung tâm: Thực hiện hành 
trình ngược trở lại cái bản ngã nguyên sơ và lý tưởng như khi chúng ta mới 
chào đời, và khai phá con người đích thực của chúng ta. Nếu không vì những 
nhược điểm rất con người của chúng ta thì sẽ chắng có nhiệm vụ nội tâm để 
làm cho chính mình. Và chính nhiệm vụ nội tâm này nối kết chúng ta trở lại 
với tầm vóc lớn lao của riêng chúng ta. Con biết đấy, Jack, để có được nhiều 
hơn những gì con mong muốn trong cuộc đời mình, trước hết con phải vượi 
xa cải con người thật sự của mình. Đề thành công, thật sự không chỉ là làm 
việc nhiều hơn nữa, mà là sống hơn nữa.” 


“Con hoàn toàn đông ý chuyện đó. Con thây vô cùng mệt mỏi khi cảm thây 
răng, cho dù con có làm việc nhiêu đên đâu và cho dù con có thu thập được 
bao nhiêu trò vui thì vần chăng bao giờ là đủ.” 


Cha Mike dường như không hê ngạc nhiên trước cảm xúc của tôi. “Con 
không hài lòng với cuộc sông trước đây của mình, phải vậy không?” 


“Vâng, hoàn toàn không,” tôi đáp. “Thực tế, con còn thấy ghét nó. Dường 
như con chăng bao giờ có được niêm vui. Mọi thứ đêu hêt sức nghiêm trọng 
và đơn điệu. Lạy Chúa, con chưa bao giờ nghĩ cuộc sông lại nhọc nhăn như 


vậy, xin thú thực với cha như vậy.” 


“Chà, vậy thì, để có một cuộc sống mới, trước hết con phải suy nghĩ, cảm 
nhận và hành động như một con người mới. Trong cuộc đời, rỐt cuộc chúng 
ta không thật sự có được những gì mình muốn, chúng ta có được những gì 
dành cho ta. Có được những điều mới mẻ trong cuộc đời con, chắng hạn một 
mối quan hệ mới, những mức độ thú vị mới, và những trải nghiệm mới, con 
phải bắt đầu làm những việc mới.” 


“Chăng hạn như?” 


“Chăng hạn như thật sự biết rõ những điểm yếu của mình. Đó là một điểm 
khởi đầu quan trọng; thực tế, đó chính là nơi ta bắt đầu. Khắc phục những 
điểm yếu của con là một trong những lý do cơ bản để chúng ta ở đây. Mục 
đích cuộc sống của chúng ta, bằng nhiều cách, chính là chấp nhận phần tăm 
tối của mình để chúng ta có thể sống bằng phân tươi sáng. Tất cả chúng ta 
đều có những điểm mù - chúng ta cần thừa nhận chúng và mang chúng ra 
ánh sáng nhận thức, nơi chúng sẽ được khắc phục. Và chúng ta cần định hình 
lại những niềm tin sai lệch của mình và vượt qua những cảm xúc bị hạn chế 
của mình. Nực cười là, trong quá trình tiễn tới, về cơ bản chúng ta lại thụt lùi 
- lùi trở lại thành những sinh vật đẹp đẽ và hoàn hảo như lúc chúng ta sinh 


s2 


ra. 


Cha Mike nhìn quanh giáo đường và mỉm cười. “Ta từng là một kẻ rất tầm 
thường,” ông ấy thừa nhận. “Ta thật sự không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài 
bản thân mình lúc ta còn trẻ. Trong mỗi quan hệ của ta với những người 
khác, tất cả những gì ta chú trọng là những gì /z nhận được từ họ. Rồi đến 
một ngày, khi ta đang học tập tại Pháp, ta nhận được một cú điện thoại thông 
báo rằng em trai của ta vừa bị giết trong một vụ nỗ súng tại hộp đêm. Sự 
kiện đó đã tàn phá ta và làm thay đổi mọi thứ. Ta bắt đầu cầu xin được chỉ 
dẫn và có được lòng can đảm để vượt qua quãng đời đó. Đã có những lúc 
căng thắng đến mức ta nghĩ đến chuyện tước bỏ mạng sống của mình. 
Nhưng ta càng cầu xin, ta càng nhận ra rằng Cuộc sông của mình có ý nghĩa 
và răng ta rất cần cho thế giới này. Cuối cùng, ta bắt đầu nghiên cứu thân 
học và rồi có mặt ở đây với tư cách một tu sĩ. Và giờ đây, trong các mối 
quan hệ của mình, ta không nghĩ đến những gì ta sẽ được từ ai đó nữa. Thay 
vào đó, tất cả những øì ta quan tâm là những gì ta có thể cho đi. Và điều đó, 
anh bạn của ta ạ, làm cho ta trở thành một con người rất hạnh phúc.” 


Ông ngừng lại và sau đó lại nói to: “Chào mừng con đến Roma!” 


Tôi không thể không phá lên cười trước cách ứng xử có phần kỳ cục của 
ông. 


“Jack, để ta nói với con một chuyện: Những gì con không thừa nhận về bản 
thân lại thừa nhận chính con đây,” Cha Mike tiêp tục trong lúc chúng tôi 
bước vào sảnh chính của giáo đường. 


“Con không hiểu.” 


“Đúng như vậy. Nếu con không thừa nhận cái phần trong con vốn luôn cảm 
thây răng con sẽ chẳng bao giờ đủ tốt, lây một ví dụ phố biến khác, thì nó sẽ 
thừa nhận chính con. Nếu con không thừa nhận một phần trong mình vốn 
không tin tưởng vào những người khác, thì nó sẽ nắm bắt chính con và điều 
khiến - rồi sau đó hủy hoại - cuộc đời con băng nhiều cách. Điều này phải 
cho đến khi ta nhận ra thói ích kỷ của mình lúc còn trẻ thì ta mới bắt đầu 
thay đối.” 


“Điều đó rất có ý nghĩa. Con đang băn khoăn tại sao từ trước đến nay con 
chắng bao giờ hiểu được chuyện này. Con đoán mình quá bận rộn với những 
điều tầm thường của cuộc sống đến mức con bỏ lỡ mất bức tranh lớn hơn,” 
tÔ1 nói với vẻ suy tư. 


“Đó là điều rất thường tình. Nhiều người trên thế giới đang mê ngủ với chính 
cuộc đời họ và với cả điều kỳ diệu này, nhưng giờ con đã sẵn sàng đi bước 
tiếp theo. Trước đây con chưa sẵn sảng cho bước nảy, nên nó chăng hệ xuất 
hiện. Nhưng giờ đây, đã đến lúc tiếp cận cái vĩ đại của chính con và sẵn sàng 
cho cuộc sông tuyệt vời nhất của con. Cuộc đời của con sẽ không dẫn dắt 
con đến đây nếu như con chưa chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ điều gì.” 


“Con đồng ý.” 


“Tốt lắm. Nhân tiện, hầu hết mọi người đều phủ nhận và né tránh việc gắn 
kết với cái bản ngã tăm tối không được thừa nhận của mình. Những con 
người khôn ngoan biết rõ những phần nảy hơn cả những phân họ trưng ra với 
đời. Chỉ khi con hiểu được nguyên tắc then chốt này thì con mới có thể tìm 
thây sự bình yên bên trong và lạc thú bên ngoài mà con xứng đáng được 
hưởng. Bởi vì chỉ khi con biết và sau đó chấp nhận /á/ cả cái bản ngã của 


mình thì con mới thực sự yêu chính mình. Và không biết yêu chính mình thì 
không thể có bình yên; vả không có bình yên thì không có lạc thú. Nghịch lý 
thay, con càng khám phá phân trong sáng của mình với tư cách một con 
người và để nó tỏa sáng ra thế giới này thì những phân tâm thường mà con 
muôn che giấu khỏi chính mình lại càng bắt đầu bộc lộ ra.” 


“Điều đó rất đúng,” tôi đáp. “Con đã thấy điều đó xảy ra trong các mối quan 
hệ thân thiết của mình. Chẳng hạn, con đã yêu và dành hết tình cảm của 
mình vào đó. Con biết quan tâm và sôi nỗi hơn trước, nhưng sau đó thì 
những chuyện không đầu vào đâu cũng bắt đầu xuất hiện. Nói thật là chuyện 
nảy xảy ra trong mối quan hệ cuối cùng của con. Con cảm thấy yêu Jane hơn 
mức con từng nghĩ mình có thể như vậy. Một phân kỳ lạ trong con sống 
cùng cô ấy: Chúng con khiêu vũ hàng giờ trong bếp của cô ấy và cùng nhau 
hát dưới ánh trăng. Chúng con kê cho nhau nghe những bí mật sâu kín nhất 
của mình cho đến tận khuya, và chúng con ủng hộ những ước mơ của nhau 
theo một cách mà con chưa bao giờ nghĩ có thể như vậy. Nhưng mọi chuyện 
không tốt đẹp mãi, vì một lý do nào đó những đặc điểm tôi tệ nhất trong con 
lại xuất hiện, và mọi chuyện thành rỗi beng. Con đoán chính vì con cảm thây 
quá an toàn với cô ấy. Và khi chúng ta cảm thấy an toàn, dường như cái bản 
ngã đích thực của chúng ta mới xuyên qua lớp áo giáp xã hội mà hầu hết 
chúng ta đã tạo dựng để trông sao cho ôn thỏa trước thế giới này.” 


“Hoàn toàn đúng, Jack ạ. Những gì con vừa nhận ra rất sâu sắc và ta chỉ 
muốn nói thêm răng: Nếu con tìm hiểu cách vận hành của tự nhiên, con sẽ 
biết cuộc sống vận hành như thế nào. Những quy luật điều khiển tự nhiên 
chính là những quy luật vận hành cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn, con đã 
bao giờ nhận thấy răng lúc mặt trời chiếu sáng nhất cũng chính là lúc bóng 
của chúng ta xuất hiện lớn nhất chưa?” 


“Đúng như vậy,” tôi đáp. 

“Chả, điều đó đúng với chúng ta với tư cách là những con người.” 

“Ân dụ rất tuyệt vời, thưa Cha Mike,” tôi tán thưởng. 

“Khi chúng ta chưa thay đổi bên trong chính mình, ta rất dễ tin răng mình 
tiên hóa rât cao và đang phát huy tôi đa bản thân. Khi chuyện gì đó tiêu. Cực 


xảy ra, chúng ta nghĩ đó là lỗi của người khác. Nhưng thực ra đó là vì tất cả 
những niềm tin hạn hẹp, những giả định sai lầm và hành trang tình cảm vẫn 


giữ cho chúng ta thật tầm thường đều được giấu kín ở một nơi tăm tối sâu 
thắm bên trong chúng ta. Chúng ta thậm chí không biết nó nằm ở đó, điều 
khiển cuộc sông của chúng ta và phá hỏng những ước mơ của chúng ta. 
Chúng ta bắt đầu tin răng chúng ta rất lý tưởng về nhiều phương diện. Chúng 
ta tự huyễn hoặc bản thân để chúng ta không phải đối diện với những yếu 
kém của mình và nỗ lực tin vào điều đó. Rất cần có sức mạnh nội tại thật lớn 
để thâm nhập sâu vào cái phần tăm tối vẫn làm cho chúng ta tầm thường 
trong cuộc đời. Rất cần sức mạnh nội tại thật lớn để có cái nhìn nghiêm túc 
về cách chúng ta đang sống và thực hiện những chỉnh đồn giúp đưa chúng ta 
trở lại đúng quỹ đạo.” 


“Băng cách nào ạ?” 


“Việc nhìn nhận những nhược điểm rất con người của chúng ta sẽ kích thích 
nhận thức rằng chúng ta phải thay đổi, và con người luôn có bản năng cưỡng 
lại sự thay đổi. Thực tế, trong não bộ chúng ta hẳn sâu ý nghĩ muốn chúng ta 
duy trì những nề nếp của mình. Khoa học đã chứng minh rằng não chúng ta 
có một bộ phận rất cô xưa được biết đến như là hạch hạnh nhân (amygdala) 

vốn luôn chuộng nề nếp và không thích bất kỳ thay đổi cá nhân nào. Nó 
chăng tìm kiếm gì ngoài sự an toàn và kiểm soát bât biến. Xu hướng này có 
ích cho tổ tiên tối cổ của chúng ta và BIÚpP. họ tồn tại ở thời nguyên thủy, 
nhưng nó không còn giúp ích cho ta trong thế giới hiện nay nữa.” 


“Vậy làm cách nào chúng ta khắc phục được xu hướng của phần não bộ 
này?” Tôi hỏi đây tò mò. 


“Ta gợi ý răng, trên cơ sở mỗi ngày, con hãy đặt ra cho mình một ý định 
thực hiện những thay đôi một cách có chủ ý. Ta đã học được từ chính cuộc 
đời mình răng những ý định của ta định hình thực tiễn của ta. Hãy dạy cho 
não của con rằng thay đối là tốt và hãy kiên trì một con đường mà không ai 
khác đi theo, xét theo cách con thê hiện với tư cách một con người.” 


Nói đến đây, Cha Mike làm một việc khiến tôi giật mình, và sau đó là thích 
thú. Ông bắt đầu chạy qua những dãy ghế trống trong đại sảnh nơi chúng tôi 
đang đứng và biến vào trong một gian phòng nhỏ ở mé bên. Chuyện tiếp 
theo mà tôi biết là ca khúc kinh điển Ä⁄y Way (Con đường của tôi) của Frank 


Sinatrat°) vang lên, và Cha Mike khiêu vũ đây hạnh phúc với hai mắt nhăm 
lại. Tôi chỉ biệt đứng nhìn người đàn ông này, không dám chắc chuyện gì 


thật sự đang diễn ra. 


Khi bài hát kết thúc, Cha Mike mở mắt. “Ta từng rất ngại khiêu vũ,” ông nói. 
“Nhưng bây giờ ta mê nó! Nó giúp ta giữ cho trái tim mình rộng mở. Những 
øì ta vừa làm là chấp nhận một rủi ro, Jack ạ. Ta từng sợ khiêu vũ trước mặt 
người khác, còn giờ ta biến nó thành một cách để đương đầu với tâm lý sợ 
sệt của mình và xua đuôi những con quỷ trong ta.” 


“Thật thú vị,” tôi chỉ có thê thốt ra như vậy. 


“Ta liên tục tìm cách đặt ta vào những tình huống thách thức để buộc ta phải 
khắc phục những cảm giác sợ hãi lớn nhất của mình. Chiến lược nảy có tác 
dụng kỳ lạ. Nhân tiện, con nghĩ sao về các động tác khiêu vũ của ta?” ông 
hỏi với nụ cười rạng rỡ. “Liệu ta đã sẵn sàng cho chương trình MTV chưa?” 


“Chưa hăn,” tôi bật cười. 
2 ‹ 


“loàn bộ những gì ta gợi ý là con hãy toàn tâm toàn ý thực hiện việc tự 
khám phá liên tục và không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là cách duy nhât đê khai 
phá trọn vẹn phân tôt trong con, ta có thê nói như vậy. Đúng như Erich 


BỊ] 


Eromm" từng nói: “Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc đời là sinh 
ra chính mình, trở thành thứ mà mình có tiềm năng như vậy.` Và khi con 
làm điều đó, cách nhìn nhận thực tiễn tươi đẹp nhất mà con có thể có được 
bắt đầu mở ra cho con. Điều này là chắc chắn.” 


“Nhân tiện, cha con thường nói đên con với tât cả tình yêu thương khi ông 
ây ở đây. Cho nên ta biệt rõ vài điêu vê con.” 


“Chăng hạn chuyện gì ạ?” 


““Ƒa biệt răng con thích bơi lội khi còn bé. Ta biệt răng con có những giâc 
mơ lớn khi con còn trẻ. Và ta biệt răng con thích sô-cô-la,” ông nói trong khi 


3A 


móc từ trong túi ra một thanh kẹo. “Đây, cắn một miếng đi,” ông giục. 
“Có vị ngọt đẳng,” tôi nói khi chúng tôi đi qua giáo đường lộng lẫy. 


“Phải, cũng như cuộc sông vậy. Con thây đây, Jack, cuộc sông có cao và 
thâp. Hầu hêt chúng ta đêu mắc kẹt trong tân kịch của nó. Khi mọi chuyện 


suôn sẻ, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Khi mọi chuyện không đâu vào đâu, 
chúng ta cảm thấy buồn chán. Đó là một cách sống rất yếu đuối. Con sẽ 
chắng khác gì một khúc củi trôi nổi theo sóng. Con thay đổi theo dòng nước: 
Lúc này con đang di chuyên theo một hướng, sau đó con lại di chuyển theo 
một hướng khác. Cách thực hiện cuộc chơi khôn ngoan hơn hắn là gạt bỏ 
mọi đánh giá. Hãy ngừng quy định thế này thế khác cho những trải nghiệm 
cuộc đời mà hãy đơn giản là chấp nhận chúng mà không cần phản kháng. 
Bước tiếp theo là hiểu rằng cuộc sống không là gì khác hơn một trường học 
dạy ta trưởng thành, và zmọi thứ xảy ra với con đều tuyệt vời.” 


“Mọi thứ ư? Hơi khó chấp nhận được rằng cái chết của một người thân yêu 
hoặc mât đi một môi quan hệ mang đên hạnh phúc lớn lao lại là một chuyện 
tuyệt vời.” 


“Chỉ có những suy nghĩ hạn hẹp của con người mới khiến cho một việc trở 
thành đúng hoặc salI,” Cha Mike đáp lại. “Một sự kiện trong cuộc đời chúng 
ta về bản chất không hề đúng hay sai - nó đơn giản là như vậy. Nhưng do 
con người chúng ta có xu hướng kiểm soát mọi thứ, nên chúng ta cứ đi quy 
định đúng sai cho nó.” 


“Hoặc là tôt hoặc là xâu,” tôi nói xen vào. 


“Phải. Nhưng thực sự không hề có những chuyện tốt, cũng chắng hề có sự 
kiện nào xấu khi con thật sự hiểu sâu sắc về cách vận hành của thế giỚớI. Mọi 
thứ xảy ra với con đơn giản là một cơ hội để trưởng thành và khắc phục cái 
phân trong con vốn rất cần khắc phục. Người khôn ngoan hiểu điều này và 
sau đó nắm bắt lấy những cơ hội ấy để trưởng thành, hơn nữa thành con 
người đích thực của họ. Và đó là lý do tại sao ta nói rằng Cuộc sống là một 
trường học dạy trưởng thành.” 


Tôi băn khoăn vê quan niệm này, vân chưa dám chắc với toàn bộ khái niệm 
ây. Liệu có đúng cuộc sông của chúng ta trên thực tê được thiệt kê vì mục 
đích này không? 


Cha Mike tiếp tục. “Hăng ngày, khi con bước ra thế giới, con thật sự đến 
trường. Và cũng như trong một trường học truyền thống, có một chương 
trình giảng dạy với những môn học khác nhau cung cấp những bải học khác 
nhau. Một khi con vượt qua một môn bằng cách học lấy bài học của nó, con 
tiếp tục sang môn mới.” 


“Và nêu con không tiệp thu được bài học?” 


“À, khi đó con phải học lại - dĩ nhiên,” ông nói rất nghiêm túc. “Như thế ØỌI 
là phục hồi. Mọi trải nghiệm giao cắt với cuộc đời con đều xảy đến với con 
đề dạy con bài học con cần nhất đề học cách vươn tới nắc tiếp theo của cuộc 
đời mình. K”i trò sẵn sàng, thây sẽ xuất hiện.” 


“Ong Cal có nói với con như vậy,” tôi nói khẽ, cảm thây một nôi buôn dâng 
lên do mât đi người cha mà tôi chỉ vừa kịp biết. 


“Chính ta là người đã nói với ông ấy điều đó,” Cha Mike đáp lại với một nụ 
cười. “Nếu con hiểu quá trình này và nhận ra cơ hội có được một bài học 
trong mọi tình huống, con có thể chuyển sang môn tiếp theo. Và khi con rời 
khỏi môn cũ, con cũng sẽ rời khỏi cuộc sống cũ của mình vì, thật thú vị, một 
khi con đã có được bài học mình cần, loại người hoặc tình huống mà bài học 
đó có liên quan đến sẽ chăng bao giờ trở lại với con lần nữa. Chuyện này gần 
như thể chúng ta lột bỏ lớp da cũ mỗi lần chúng ta có được một bài học mới, 
vượt qua một môn học mới, và tiếp tục đi tới những phần tiếp theo cao hơn 
trên chặng đường đời của mình.” 


“Thật là một sự bô trí tuyệt vời, cái cách mọi thứ vận hành ây ạ,” tôi nhận 
xét. 


“Chính thế. Nhưng nếu con &hông chấp nhận bài học mà trải nghiệm mang 
đến thì có thê nói đó là vì con đồ lỗi cho người khác có liên quan vì bất kỳ 
điều øì xảy ra, và đã không thây được phân tri thức mà con có số được học, 
tình huống ây sẽ tiếp tục lặp lại hoặc tái hiện trong cuộc đời con cho tới khi 
con hiểu được nó. Và con càng bỏ lỡ nhiều bài học được đặt ra thì mỗi sự 
kiện mang theo những bải học ấy càng trở nên đau đớn với con cho tới khi 
con chịu đau khổ đến mức lựa chọn duy nhất của con là tiếp nhận nó.” 


“Tuyệt vời - cách vận hành của thế giới quả là phi thường hơn so với con 
từng hình dung,” tôi nói đây phân khích, cảm thây thoải mái hơn với triệt lý 
cuộc sông khác thường mà tôi đang được tiêp cận này. 


“Phải, Jack, đúng như vậy. Những quy luật tự nhiên điều khiển mọi thứ này 
sẽ chăng bao giờ làm chúng ta hêt ngạc nhiên. Những gì ta đang nói đây là 
thê này: 77c tại hiện nay của con chăng là gì khác hơn một sự phản chiêu 


hoàn toàn những bài học mà con cán học nhái. ” 


“Đúng là một nhận định rất mạnh mẽ, thưa Cha Mike. Mang tính cách mạng, 
thật sự là như vậy.” 


“Phải. Và vì con học được thêm nhiều từ những gì không như ý hơn là từ 
những gì như ý trong cuộc đời nên toàn bộ những điêu không như ý chính là 


một món quà. Milton Ericksonttt từng viết: 'Cuộc sống sẽ chỉ mang tới 
cho bạn đau đớn. Trách nhiệm của bạn là tạo ra niềm vui." Vì con khám phá 
được nhiều về bản thân qua thất bại hơn là qua thành công nên hãy đề thất 
bại là một người bạn mà con trân trọng và học hỏi. Hãy tạo ra niềm vui từ 
thât bại.” 


“Cha nói “hãy để thất bại là một người bạn nghĩa là sao ạ?” 


“Chậc, mọi điều con thấy ghét liên quan đến cuộc đời mình, mọi điều khiến 
con khó chịu, và mọi điều làm cho con căng thăng đều là một người thầy rất 
quan trọng. Những điều “điểm trúng huyệt” của con đều cho con những đầu 
mối tốt nhất về những gì cần để trưởng thành và tiến hóa ngay trong chính 
con. Những điều con không thích liên quan đến cuộc đời mình - những khó 
chịu và căng thăng của con - đều không là gì khác hơn những phương tiện 
mang tới những bài học con cần học để vượt qua môn học con đang theo 
đuổi và tiếp tục môn mới.” 


“Làm như vậy, con sẽ tiên sang phân tiêp theo của cuộc đời mình ư?” 
“Chính xác.” 


“Vậy tất cả những điều con không thích về cuộc đời mình thực tế lại là 
những người bạn tốt nhất và những người thầy vĩ đại nhất của con bởi vì 
chúng giúp con đi tới cái đích của mình - cuộc sống lý tưởng của con,” tôi 
tổng kết lại. 


“Và cái bản ngã cao nhất của con. Ta sẽ nói thêm về toàn bộ chuyện này sau, 
nhưng bây giờ, con chỉ cần biết rằng cuộc sống là một trường học dạy trưởng 
thành rất phi thường và mọi thứ xảy đến với con đều rất thiêng liêng. Đó /à 
một sự sắp xếp kỳ diệu, thật sự như vậy, cái cách vũ trụ thông minh này của 
chúng ta vận hành ấy,” Cha Mike nhận xét. 


Ong ngừng lại và nhìn sâu vào mắt tôi. “Con có câu hỏi nào không?” 


“Chà, con thích một vài ví dụ vê quá trình tái hiện. Con nghĩ điêu này sẽ 
giúp con nhận ra quá trình khi nó xảy đên trong cuộc đời con.” 


“Chắc chắn rồi. Nếu bải học con cần học nhất ở một glaI đoạn nhất định 
trong cuộc đời là sự chấp nhận, con có thê thấy răng có vô số những người 
khiến con phát khùng xuất hiện trong đời con. Hoặc, nếu bài học của con là 
bớt kiểm soát, con có thể thấy rất nhiều kẻ thích kiểm soát xuất hiện hằng 
ngày. Điều này nhắc ta nhớ đến những gì Đức Phật nói từ nhiều năm trước: 
“Hãy hình dung rằng mọi con người trên thế giới này đều đã thức ngộ trừ 
ngươi. Họ đều là thầy của ngươi, mỗi người sẽ làm đúng những điều giúp 
ngươi học nhẫn, trí huệ và vị tha.” 


“Quả là những lời siêu phàm - nhưng con ngạc nhiên là một giáo sĩ lại trích 
dân lời Đức Phật,” tôi nói. 


“Chà, Jack, cuối cùng thì cuộc tìm kiếm của con cũng chỉ là tìm kiếm chân 
lý. Và tất cả mọi tôn giáo lớn của thế giới đều nói đến cùng một chân lý. Cho 
nên nêu Đức Phật đạt tới một tri thức giá trị để cho ta chia sẻ thì ta cảm thây 
buộc phải chia sẻ điều đó với con thôi.” 


“Cha trả lời thật hay,” tôi dí dỏm đáp, vỗ tay bắt chước một người dẫn 
chương trình trò chơi truyền hình. 


“Trở lại với quy trình tái hiện,” Cha Mike nói trong lúc bắt đầu sắp xếp một 
bó hoa rực rỡ đã được đặt trên một chiếc bàn nhỏ ở phía trước gian phòng 
chúng tôi đang có mặt. “Nếu con không đủ nhận thức để biết răng đây là 
những øì đang xảy ra và phủ nhận trách nhiệm cá nhân về vai trò của chính 
con trong các kịch bản con đang được tham dự trong cuộc đời mình thì khi 
đó những loại người như vậy - hoặc ta nên nói là những thầy giáo này - sẽ 
tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời con. Họ sẽ tiếp tục tái hiện, và bằng những 
cách thức đau đớn hơn nhiều, cho tới khi con hiểu ra vai trò của mình và cơ 
hội của mình đê tiễn bộ lên trong mỗi tương tác.” 


“Vậy phải cho tới khi con đảm nhận trách nhiệm thật sự nào đó trong mọi 
trường hợp của cuộc đời mình thì con mới có thê trưởng thành và cuộc sông 
của con mới có thê cải thiện. Có phải thông điệp thật sự là vậy không ạ?” 


“Phải. Và khi đó - đây là phần rất thú vị - những loại người và tình huống ấy 
sẽ thôi không xuât hiện trong cuộc đời con nữa.” 


“Tuyệt vời. Cực kỳ tuyệt vời.” 


“Chà, ta phải thừa nhận rằng thực tế không trăng đen rõ ràng như thế. Một 
khi con tiếp thu bài học, một vài điều có thể xảy ra. Những loại người này có 
thể thôi xuất hiện với tần suất trước đây bởi vì họ đến với con như những 
thầy giáo và giờ công việc của họ đã hoàn thành.” 


“Vâng. Khả năng nữa là gì ạ?” 


“Cách hành xử của những người này có thể thay đôi mạnh, và rất bất ngờ, họ 
sẽ trở thành những con người tôt bụng nhât, đáng yêu nhât mà con từng 
gặp. ` 


“Làm thê nào họ có thể thay đổi ngay lập tức như vậy ạ?” 


“Một cách giải thích là, khi thay đổi từ chỗ trách cứ họ, như đa số chúng ta 
có xu hướng làm vậy trong những tình huống như thế, sang hoàn thiện bản 
thân và dọn sạch những chướng ngại cần đọn đẹp bên trong con, con đã tạo 
ra một không gian cho họ trở thành những bản ngã tốt nhất của họ trong 
những tình huống trước kia khiến họ tỏ ra khó khăn. Con người căn bản đều 
tốt đẹp, con biết đấy. Và nếu con dành cho họ tình cảm nhân ái và hiểu biết 
vô điều kiện thay vì công kích và trách móc, họ không thể không đáp lại 
bằng những cách thức cao cả và giác ngộ hơn so với họ vẫn thường làm. Khi 
gặp tình yêu thương đích thực và sự quan tâm sâu sắc, không con người nào 
có thể dửng dưng. Bóng tối đều biến mất khi ra ánh sáng. Một cách giải 
thích khác là thế này: Chúng ta khiêu vũ với từng người và với tất cả những 
người quan trọng với chúng ta trong cuộc đời mình.” 


“OI, lại khiêu vũ nữa rôi,” tôi nói và bật cười. 


“Lần này khác. Đây là điệu nhảy của mối quan hệ và chúng ta đều phải thực 
hiện. Con có thể vẽ một biểu đồ của điệu nhảy mà con thực hiện với từng 
nhân vật quan trọng trong cuộc đời con nếu con muốn thật sự hiểu rõ nó. Lâẫy 
ví dụ rằng người phụ nữ con hẹn hò bảo con dọn sạch đĩa bát sau khi các con 
ăn tối. Điều này có thể khơi dậy điệu nhảy. Phản ứng của con có thể là cảm 


thây bị cô ấy kiểm soát hoặc thấy khó chịu. Sau đó cô ấy nhận ra mình đã 
quá đà, cho nên bước nhảy của cô ấy có thể là cảm thấy có lỗi và xấu hồ vì 
đã làm tổn thương con, điều cô ấy xem như là sự giận đữ. Và cứ như vậy - 
hai con thực hiện một điệu nhảy rất tinh tế với lần lượt từng bước phản ứng 
tiếp liên nhau mà các con thậm chí không hề nhận ra. Mỗi người các con lại 
nhắn những cái nút của người kia, vốn không là gì hơn chính những tổn 
thương cũ từ quá khứ chưa hề được giải quyết và chữa lành. Thực tế, hầu hết 
những vết thương này đều từ thời niên thiếu và chẳng liên quan gì đến người 
đang ở bên con lúc này.” 


“Trong nhiều mối quan hệ, điệu nhảy tương tự lặp lại trong nhiều thập kỷ. 
Và vì cả hai bên đều không nhận thức được nó, và không có cam kết thực 
hiện công việc hoàn thiện bên trong vốn cần đề nhận ra tình trạng đang Xây 
ra, nên nó cứ tiếp tục. Giờ đây mới là luận điểm ta muốn nói: Con có thê 
thay đối toàn bộ động lực của bất kỳ mối quan hệ nào đúng vào thời điểm 
con ngừng nhảy. Chừng nào con nhận ra rằng điệu nhảy đã bắt đầu, hãy 
ngừng ngay động tác con luôn thực hiện - chỉ cần đừng nhập cuộc mà hãy 
chọn một con đường cao hơn.” 


“Con cân làm điêu đó như thê nào?” Tôi hỏi. 


“Chà, trong kịch bản ta vừa đưa ra cho con, chỉ cần trước khi con có phản 
ứng thông thường là tỏ ra khó chịu khi cảm thấy bị kiểm soát, hãy nắm bắt 
suy nghĩ của mình và chọn một phương án cao hơn. Mỗi lần con định thực 
hiện cách hành xử tự hại bản thân cũ rích của mình, hãy đưa ra lựa chọn 
khôn ngoan hơn. Khi con làm được điều này, nguồn năng lượng mà cách 
hành xử cũ đã khống chế con sẽ được chuyển hóa thành một sức mạnh cá 
nhân tích cực. Và mỗi lần con làm được điều này, thực tẾ con sẽ tạo ra 
những lộ trình mới trong bộ não của mình, từ đó mở đường cho những cách 
hành xử mới xuất hiện trong cuộc đời con. Đây là cách tốt nhất đề trở nên 
mạnh mẽ hơn với tư cách một con người - chỉ cần lựa chọn lấy phản ứng khả 
dĩ cao nhất và đăm thắm nhất trong mọi tình huồng. Sẽ đến lúc nó dễ dàng 
hơn, và kết quả sẽ rất đáng ngạc nhiên. 


“Cho nên trong kịch bản mà chúng ta đang thảo luận, thay vì cảm thây khó 
chịu với bạn gái của mình, con hãy tự kiểm điểm bản thân mình và nhận ra 
rằng cô ấy thật sự không định kiểm soát con tí nào cả. Con nhận ra rằng con 
chỉ đang tưởng nhằm răng bạn gái của mình có cách ứng xử áp đặt giống 
như mẹ con vẫn thường làm với con. Nói cách khác, tâm trạng khó chịu mà 


con cảm nhận được không phải là với người bạn gái hiện tại của mình, mà 
chỉ là điều con chưa hè giải quyết được với mẹ của con. Bạn gái con đề nghị 
con dọn bát đĩa chỉ đơn giản là một sự kiện đưa con trở lại thời niên thiếu. 
Con nhận ra điều nảy, và bằng cách như vậy, con chấm dứt điệu nhảy. Và 
khi con chấm dứt nhảy cùng ai đó, họ sẽ phải làm gì nào?” 


“Chậc, họ không thể nhảy một mình, phải vậy không ạ?” Tôi đoán. 


“Chính xác. Cho nên bằng cách thay đối ứng xử của con, họ nhất thiết phải 
thay đổi ứng xử của họ. Đó là lý do tại sao sẽ hay hơn nhiều nếu con tự thay 
đổi chính mình chứ không phải là lãng phí năng lượng vào việc cố tìm cách 
thay đối người khác. Và đó là lý do tại sao nhìn ra cơ hội trưởng thành trong 
mọi tình huống của cuộc đời mình và sau đó thực hiện trách nhiệm cá nhân 
chứ không phải trách cứ người khác thực tế lại là cách tốt nhất để tác động 
làm cho người khác thay đối.” 


“Những gì Cha vừa chia sẻ với con sẽ thay đôi các môi quan hệ của con!” 
Tôi thôt lên. 


“Và dĩ nhiên sẽ có những tình huống trong đó đối tác của con đã làm điều 
sai lầm,” Cha Mike tiếp tục. “Trong những tình huống này, chỉ cần nhớ rằng 
cách giải trừ nỗi sợ hãi chính là tình yêu thương. Khi con lùi bước trước một 
người đang hành xử cay nghiệt, con sẽ thấy thực ra là họ đang cần con giúp 
đỡ bởi vì hoặc là họ thấy sợ hãi hoặc trong sâu thắm họ thấy tổn thương, khi 
đó con có thê dễ dàng dành cho họ tình yêu thương. Đừng bao gIỜ quên rằng 
ngay trước khi bất kỳ ai phản ứng băng thái độ giận dữ hoặc bằng một hình 
thức ít nhân ái hơn, họ đều đã từng bị tôn thương. Đó là một điểm quan 
trọng. Những người tỏ ra giận dữ đều làm vậy bởi vì họ bị tôn thương. Họ 
cần sự quan tâm của con - không phải sự lên án của con. Hãy nhớ, khi con 
dành cho họ tình nhân ái mà mọi con người đều cần đến, cái bản ngã tốt đẹp 
nhất của họ sẽ xuất hiện bởi vì con đã tạo ra một nơi an toàn cho cái bản ngã 
ấy tỏa sáng. Khi con thay đối, những người khác sẽ tự động thay đổi bởi vì 
con dành cho họ chỗ đề bộc lộ.” 


xˆ:ksk 
Những gì Cha Mike nói với tôi cực kỳ thuyết phục. Và điều đó hoàn toàn có 


ý nghĩa. Càng suy ngẫm luận thuyết của ông về cách thế giới vận hành, tôi 
càng thấy quy trình tái hiện vẫn luôn diễn ra suốt cuộc đời tôi mà tôi không 


hè biết. Tôi đã trải qua những trải nghiệm và tiếp xúc với những con người 
như vậy hết lần này đến lần khác. Chẳng hạn, tôi cứ theo đuôi những khách 
hàng luôn hứa hẹn những hợp đồng lớn nhưng thực chất là chăng bao giờ 
thực hiện được, khiến cho tôi vô cùng thất vọng và tiêu tốn của công ty cả 
đồng tiền. Tôi dường như cũng đã gặp không ít những người tôi cảm thây 
khiếm nhã với tôi - thường tất cả mọi người tôi tiếp xúc trong một ngày 
dường như đều sẵn sàng gây chuyện và có thái độ tiêu cực. Nếu những gì 
Cha Mike vừa nói là đúng thì đây không phải là những sự kiện ngâu nhiên. 
Thay vào đó, chúng là một phần trong kịch bản được viết ra cho tôi, một 
phân của một ngôi trường dạy trưởng thành mà tôi đang theo học từ lúc chào 
đời. Và lý do duy nhất những người này tiếp tục xuất hiện và những sự kiện 
này tiếp tục lặp lại là vì zôi vẫn chưa tiếp thu bài học cuộc đời mà tôi cần 
phải học. 


Tôi bắt đầu nghĩ kỹ hơn về những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời 
tôi. Vì một lý do nảo đó, tôi cứ theo đuôi những cô bạn gái, mong muốn một 
mối quan hệ sâu hơn mức tôi sẵn sàng. Khi họ càng quan tâm và thê hiện 
tình cảm với tôi, tôi càng trở nên xa lánh, vì sợ đánh mất tự do cá nhân mà 
tôi cho rằng một mối quan hệ thân mật thật sự sẽ gây ra. Có lẽ, chỉ là có lẽ, 
điều này cứ tiếp diễn vì một lý do - đó là có một bài học tôi cần học trong cái 
kịch bản cứ tái hiện suốt cuộc đời tôi. 


Bài học ấy là gì? Có lẽ đã đến lúc tôi phải mở lòng và để cho những người 
khác bước vào. Đã đến lúc tôi phải trở thành một con người khác, tốt bụng 
hơn, nhân ái hơn. Phải chăng tôi đang thực hiện lại một mẫu thức mà tôi tiếp 
nhận một cách vô thức từ mối quan hệ của cha mẹ mình? Chà, có lẽ đã đến 
lúc tôi cần chấm dứt việc tỏ ra sợ hãi việc mình sẽ mất tự do và hiểu rằng 
niêm vui đích thực trong cuộc đời chỉ xuất hiện khi nó được chia sẻ với ai đó 
bạn VÊH quỷ. 


Tôi chưa bao giờ thực hiện việc tự phê này. Trong đời mình tôi chưa bao giờ 
dành thời gian đi sâu và xem xét những đặc điểm và cách ứng xử tiêu cực 
của mình. Điều này giống như thực hiện công tác điều tra, đem lại nhận thức 
cho những phần bị sao nhãng của chính tôi. Nhưng gIỜ đây, tôi có thê thây 
rằng đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất mà một người có thê 
thực hiện. Một người vốn không thật sự biết về bản thân sẽ chắng biết gì cả. 
Và có lẽ chính vì vụ tai nạn bi thảm mà tôi buộc phải hướng vào bên trong. 


Khi cuộc sông suôn sẻ và ôn thỏa, tôi nhận ra răng, chúng ta có xu hướng 


sống ở một cấp độ hời hợt. Khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt và chúng ta 
trải qua một cuộc khủng hoảng, chúng ta luôn đi tới chỗ xem xét nội tâm 
mình. Và như vậy tôi nghĩ rằng những nhà thần bí và các hiền nhân của quá 
khứ đã đúng khi họ nhận xét rằng những khó khăn lớn nhất của cuộc đời 
thực tế lại là những phúc lành lớn nhất, vì chúng giúp chúng ta thêm sâu sắc 
và đưa chúng ta đến với một trải nghiệm sống rộng hơn. Thất bại luôn dẫn 
tới đột phá. 


Càng suy nghĩ, tôi càng thấy rõ những mô thức vẫn tái diễn trong cuộc đời 
mình. Dường như tôi đã lôi cuốn rất nhiều người vào cuộc đời mình, những 
nØưƯỜi thể hiện mọi việc theo một cách thức thường làm tồn thương cảm xúc 
của tôi. Có lẽ mọi việc diễn ra như vậy bởi vì tôi cần học một bài học cuộc 
đời. Có lẽ, như tôi nhận xét, chân giá trị của tôi cần cải thiện và tôi phải đón 
nhận mọi thứ bớt vị kỷ hơn. 


Đột nhiên, cái phần hoài nghi trong tôi lên tiếng, băn khoăn không rõ cuộc 
sống có thật sự vận hành như thế không. Có lẽ Cha Mike, vốn là người có ý 
tốt, hơi ảo tưởng, giỏi nêu ra những luận thuyết hấp dẫn nhưng xa rời thế 
giới thực tiễn. Thế rồi trong ý thức tôi lại bật lên hai chữ: Lỏng ứin. Trong 
sâu thắm tâm hồn mình, tôi biết rằng ông ấy đã nói sự thật. Và đó là tất cả 
những gì tôi thật sự cần biết. 


“Được rồi, anh bạn trẻ,” Cha Mike lên tiếng, đánh tan trạng thái mơ màng 
của tôi. Ông cầm lấy ba lô của tôi và dẫn tôi bước lên một câu thang tròn. 
“Một ngày như thê là đủ rồi. Ðe ta chỉ cho con phòng của con - ta biết con sẽ 
thích khung cảnh ở đó. Phòng nhìn thây hết cả thành Rome. Ban đêm, con có 
thể ngắm những ngôi sao băng. Đây sẽ là nhà của con trong một tháng tới. 
Ô, ta quên mất, để ta đưa cho con chìa khóa.” 


Cha Mike trao cho tôi một chiếc chìa khóa vàng có gắn kèm một miếng kim 
loại và sau đó dẫn tôi vào phòng khách. Đó là một gian phòng nhỏ, đồ đạc sơ 
sài nhưng vô cùng sạch sẽ. Một bông cúc đồng tiền duy nhất - loài hoa của 
hạnh phúc - năm trong chiếc bình bạc trên kệ đầu giường. Và đúng như Cha 
Mike đã hứa, khung cảnh thật ấn tượng. Khi tôi quay lại để cảm ơn Cha 
Mike vì sự hào phóng của ông, tôi nhận ra ông đã rời đi. Sau đó tôi nhìn 
mảnh kim loại sẵn kèm chìa khóa. Có một câu trích khắc trên đó. Nội dung 
như thế này: 


'Những con quỷ duy nhất trên thế giới chính là những gì đang chạy trong 


tìm chúng ta. Đó là nơi cuộc chiên cân điên ra. ” 


- Mahatma Gandhi 


4. SÔNG ĐÚNG VỚI BẢN NGÃ ĐÍCH THỤC CỦA MÌNH 


“Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ sợ bóng tôi. Bì kịch thật 
sự của cuộc đời là khi một người lớn sợ ánh sáng. ” 


- Plato 


“Đăng sau tát cả những điêu nhìn thây được đếu án chứa gì đó lớn lao hơn; 
mọi thứ chỉ là một con đường; một cảnh công, hoặc một ô của số mở ra một 
điểu øì đó khác. ” 


- Anftoine de SaInt-Exupéry 


OïO 


Tôi ngủ say hơn bất kỳ giấc ngủ nảo tôi đã có trong cả một thời gian dài và 
mơ một giâc mơ tuyệt vời - răng tôi lại là một đứa trẻ, đầy vui sướng, ham 
mê, và ngây thơ. Tôi đang nhảy chân trần trên một bãi cỏ ở một vùng núi 
nhỏ, xung quanh là những đỉnh núi phủ tuyết và những thung lũng toàn hoa. 
Tôi có thể nghe thấy tiếng những đứa trẻ khác cười đùa trong khi tôi nhảy, 
say sưa trong sự kỳ thú của khoảnh khắc ấy. Lòng tôi thấy hạnh phúc, tâm trí 
tôi tĩnh lặng, và tôi hoàn toàn bình an. 


Tôi choàng tỉnh do một bàn tay dịu dàng đang lay gọi tôi. Cha Mike đang 
đánh thức tôi dậy. Ong đang mỉm cười, và đôi mắt ông long lanh khi ông bày 
tỏ lòng biêt ơn vì một buôi sáng tuyệt vời ở ngoài kia. 


“Thêm một ngày tuyệt vời nữa, Jack ạ,” ông nói. “Chúng ta đừng bỏ lỡ dù 
chỉ một khắc. Ta có rất nhiều điều muốn chia sẻ với con. Tại sao con lại 
không sẵn sàng và gặp ta dưới nhà chứ? Chúng ta có thê ăn điểm tâm thật 
nhanh và ngôi trò chuyện ở bậc tam cấp đăng trước.” 


“Tuyệt vời,” tôi đáp. “Sau cuộc nói chuyện với Cha ngày hôm qua, con có 
vài câu hỏi rât muôn hỏi Cha.” 


“Rất tốt,” Cha Mike đáp. 


Thật sự là một buồi sáng tuyệt đẹp, và bậc tam cấp giáo đường là một nơi 
tuyệt vời để ngồi trò chuyện. Mùi hương hoa hồng phảng phất quanh chúng 
tôi, và việc nhìn ngắm tất cả mọi người đi lại trên phố càng làm tăng thêm 
mối liên hệ của tôi với thành phố Rome cô kính, nơi rất nhiều tri thức của thế 
giới được sáng tạo ra. 


“Ngày hôm qua Cha nói với con rằng cuộc sông là một trường học trưởng 
thành, thưa Cha Mike. Mọi người và mọi trải nghiệm đến với chúng ta đề 
dạy chúng ta bài học chúng ta cần học nhất ở thời điểm cụ thê đó của cuộc 
đời. Chúng ta có thể nhận thức được hành động này của tự nhiên, hoặc 
chúng ta có thể nhắm chặt mắt lại, và làm như vậy, chúng ta tiếp tục lặp lại 
những sai lầm của quá khứ cho tới khi nỗi đau lớn đến mức chúng ta không 
có lựa chọn nào khác ngoài thay đôi.” 


“Đúc kết hay lắm,” Cha Mike nói trong khi nhân nha ăn một miếng bánh mỳ 
mới ra lò có phêt pho mát Gorgonzola. “Sớm muộn cậu học trò cũng trở 
thành thây giáo thôi,” ông ây nói thêm đây khích lệ. 


“Chà, con đang thắc mắc, liệu có phải tất cả mọi người đều phải theo đúng 
giáo trình mà cha đã nói đến không? Ý con là, mỗi người trong chúng ta đều 
phải học những bài học như nhau và tiếp nhận các môn học như nhau trong 
ngôi trường trưởng thành này phải không ạ?” 


“Câu hỏi rất hay, Jack. Ở đây với ta, con sẽ rất tiễn bộ - chắc chắn là như 
thế,” Cha Mike nói trong khi chúng tôi thư giãn trong nắng. Đó là một trong 
những ngày mà, cho dù mặt trời chói chang, thì người ta vẫn có thê nhìn thấy 
mặt trăng trên bâu trời trong xanh. 


“Để trả lời cho câu hỏi của con, tất cả mọi người và từng người trên hành 
tinh này đều có một giáo trình khác nhau dành cho họ - đó là quá trình học 
tập riêng biệt cho từng người. Những bải học ta cần học trong đời mình, có 
thể rất khác với những bài học mà SỐ phận định sẵn cho con. Giáo trình của 
ta có thể được vạch ra để dạy ta biết giảm bớt công kích và biết chấp nhận 
hơn. Và những bài học cuộc đời của ta có thể dạy ta biết cho đi nhiều hơn, 
quên đi cảm giác thiếu thốn, vứt bỏ nhu cầu kiểm soát, và chấp nhận dòng 
chảy của cuộc đời.” 


“Mặt khác,” Cha Mike tiếp tục, “giáo trình của con có thê được thiết kế để 


dạy con biết thoát khỏi lý trí của mình và sống theo trái tim nhiều hơn - sống 
đúng lúc và cảm nhận chứ không phải chỉ suy ngẫm. Nó có thê là việc phải 
vứt bỏ thái độ bản ngã trung tâm và những cân nhắc xung quanh sự cạnh 
tranh - hãy hết lòng quên mình giúp đỡ người khác. Con đường học tập của 
con có thê là nhìn ra cái tốt trong mọi người chứ không phải chỉ tập trung 
vào những điểm yếu của họ. Nó thậm chí có thể là nhận biết giá trị của chính 
con và đừng đề bất kỳ ai khiến con cảm thấy thấp kém.” 


Thật sâu sắc, tôi nghĩ. Cứ như thể người đàn ông này biết rõ những vẫn đề 
sâu kín nhất và những đấu tranh nội tâm riêng tư nhất của tôi. Cách ông ấy 
trình bày thật rõ ràng và dễ hiểu. Mẹ tôi cũng có khả năng tương tự - rất 
nhiều việc bà làm xuất phát từ trực giác của bà. Bà ð/ế rõ mình cần phải làm 
gì trong bất kỳ tình huống nào và hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Nếu tôi 
luôn đưa ra lựa chọn của mình dựa trên lí trí và lôgic, thì tôi cảm thấy rằng 
mẹ tôi luôn dựa trên những dự cảm sâu sắc và khôn ngoan hơn. 


“Trong bất kỳ trường hợp nào,” Cha Mike tiếp tục trong khi miệng vẫn đầy 
bánh mỳ, “thì tất cả những gì ta thật sự muốn truyền đạt ngày hôm qua là 
mỗi sự kiện và mỗi con người bước vào cuộc đời chúng ta đều có một lý do 
nào đó. Hãy nhớ, không hề có sự trùng hợp ngắu. nhiên. Thế giới là một cỗ 
máy rađa không lồ, chuyên phát hiện những nhu câu trưởng thành của chúng 
ta và sau đó gửi cho chúng ta những con người và sự kiện tương ứng đề thúc 
đây sự trưởng thành này. Điểm uyên thâm liên quan đến việc này là những 
người xuất hiện trong cuộc đời ta chính là những tâm gương, phản chiếu cả 
những phần sáng nhất và tối nhất của chính chúng ta.” 


“Cha nói nghiêm túc chứ?” Tôi hỏi. 


“Phải. Con sẽ không thể nhìn thấy phẩm chất tuyệt vời của người khác trừ 
phi con biệt phầm chât đó ở chính mình.” 


“Có thể là như vậy ạ. Con sẽ không thể nhận ra điều gì đó là tốt ở ai đó nếu 
như con không hê biệt đó là gì.” 


“Chính xác. Nếu con chưa từng thấy trứng cá muối trông như thế nảo thì con 
không thể nhận ra nó trên đĩa thức ăn của người khác tại một buổi dạ tiệc. 
Tương tự, nếu con không nhận ra tài năng hoặc nét tích cực nào đó trong 
chính mình thì con không thể nhìn thây điều đó ở người khác. Nếu con 
không biết thực sự yêu thương người khác là thế nào, thì con sẽ không có 


cách nào biết được khi nào ai đó thể hiện tình yêu với con. Nếu con không 
có tài năng cá nhân - chăng hạn trí thông minh - thì con sẽ không thể đánh 
giá được nó ở người khác. Nhìn thấy điều gì đó v đại ở người khác chính là 
nhìn thấy sự vĩ đại ngay trong chính mình. Ta cần nói rằng nguyên tắc này 
cũng đúng với cả những tính cách tiêu cực mà con không thể chịu được ở 
người khác.” 


“VY Cha là sao ạ?” 


“Chà,” Cha Mike đáp, “để con nhận thấy một người khác đang có thái độ 
giận dữ thì trước hết con phải biết giận dữ thật sự là như thế nào. Đề con gọi 
ai đó là đang giận dữ thì trong chính con phải có sự giận dữ. Để con nhận ra 
ai đó là ích kỷ thì con phải có chút ích kỷ trong mình. Đề con gọi ai đó là 
hấp dẫn, thì con cũng phải có mặt hấp dẫn. Mặt khác, sẽ không có cách nào 
để con có thể nhận ra những đặc tính này. Toàn bộ cuộc sống chăng là gì 
hơn ngoài sự phản chiếu. Như một chiếc máy chiếu phim không lồ, chúng ta 
chiếu ra thê giới bên ngoài xung quanh chúng ta chính con người chúng ta ở 
thế giới bên trong. Cng ta tập hợp những gì chúng ta phản chiếu. ” 


“Rất thú vị,” tôi đáp lại. “Cha có thể cho con một ví dụ nhanh không ạ?” 


“Dĩ nhiên rồi. Giả sử con đang ở trong một cửa hàng băng đĩa. Con có mặt ở 
một trong những cửa hàng cho phép con nghe những đĩa nhạc mới nhất, vả 
con đang thưởng thức những gia điệu con đang nghe. Đột nhiên, một nhân 
viên của cửa hàng đi tới chỗ con và yêu cầu con không được nghe quá nhiều 
như vậy. Ông ấy đề nghị rất lớn tiếng và khiếm nhã. Nếu con phản ứng bằng 
cách quát lại ông ta, thì với ta điều đó có nghĩa là trong con có gì đó cần phải 
xem xét và khắc phục.” 


“Nhưng ông ta thô lỗ với con kia mà!” Tôi kêu lên. “Con có gây chuyện 
đâu.” 


“Jack, con không thể có gì đó từ chỗ chẳng có gì cả. Tất cả những øì có thê 
nảy sinh từ con đều là những gì ở trong chính con - rốt cuộc, con không thê 
có sốt cà chua từ một quả chanh được. Thực tế người đàn ông này nhận được 
sự giận dữ từ con do điểm trúng huyệt của con có nghĩa là ngay bên trong 
con sự giận dữ đã tôn tại từ trước, phải không nào?” 


“Con phải thừa nhận rằng cách giải thích đó rất thuyết phục.” 


“Cho nên người đàn ông này chỉ khơi lên phần giận dữ của con. Nếu con 
không hiểu thực tế đó thì nó sẽ tiếp tục nắm bắt con. Tâm trạng giận dữ đó 
thực chất vẫn hiện diện từ trước khi ông ta bước vào cuộc đời con - đó chính 
là những gì ta gọi là điều kiện sẵn có. Con cần nhìn ra điều đó và chịu trách 
nhiệm với nó chứ không phải là trách cứ ông ta. Ông ta chỉ là một tác nhân. 
Nó giống như triết gia người Pháp Antoine de Saint-ExupérytLT từng viết: 
“Không một sự kiện nào có thể đánh thức trong ta một kẻ xa lạ mà chúng ta 
hoàn toàn không biết. Sống chính là được sinh ra từ từ." Cho nên cách nhìn 
nhận sự việc trong cửa hàng âm nhạc một cách thông suốt chính là xem 
người nhân viên bán hàng khiếm nhã này là một món quả lớn. Có cả một cơ 
hội để trưởng thành và phát triển từ tình huống này nếu con khôn ngoan. Với 
cách hành xử khiếm nhã của mình, ông ta đã đưa con tới một phần của chính 
con vốn vẫn được giấu kín trước nhận thức của con.” 


Cha Mike hít một hơi và tiếp tục. “Carl Jung“ từng viết rằng: “Mọi thứ 
khiến chúng ta khó chịu với người khác đều có thê dẫn chúng ta tới việc hiểu 
về chính mình.” Giờ đây, hãy có đủ can đảm và chín chắn để tiến hành công 
việc nội tại cần để giải phóng cơn giận sẵn có của con và chuyền tâm trí con 
sang một không gian yêu thương. Đó chính là mục đích mà tất cả chúng ta 
đều cần nhắm tới - không gì ngoải tình yêu thương thuần túy. Bởi vì một con 
người tràn ngập yêu thương sẽ nhìn thấy yêu thương từ những người xung 
quanh. Ta biết đây không phải là một quá trình có thể thực hiện một cách 
nhanh chóng - nó là một ý tưởng đề phấn đấu, và thậm chí với nhiều người, 
có khi phải mất đến cả đời để thoát khỏi tâm lý giận dữ và sợ hãi để biết yêu 
thương và bao dung với những người xung quanh. Thực tế, đây chính là 
hành trình cuộc đời - tìm ra những khu vực yếu đuối của chúng ta và khắc 
phục chúng để cuối cùng chúng ta có thê tìm thấy cái bản ngã tốt nhất của 
mình. Đây là con đường duy nhất phải đi nếu mục đích của con là tìm thấy 
sự bình yên và tự do vĩnh hằng. Không có lựa chọn nào khác.” 


xkk# 


Đột nhiên, Cha Mike đứng dậy và nói: “Gắng lên nào. Hôm nay là một ngày 
vui vẻ. Chỉ học mà không chơi không phải là cách hay. Ta vừa phát hiện 
thây răng tự khám phá và trưởng thành chỉ được thực hiện một cách tốt nhất 
trong tinh thần vui vẻ và phiêu lưu - cuộc sống quá ngắn ngủi để ta phải 
nghiêm túc thái quá. Hôm nay, chúng ta sẽ đóng vai du khách. Ta muốn đưa 


con tới Đại hý trường và một số danh thắng nổi tiếng khác của Rome. Và 
buôi trưa, chúng ta sẽ đi dã ngoại. Ta thậm chí còn mang theo cả một Ít rượu 
vang Italia cho con,” ông ây nói kèm theo một cái nháy mắt. 


Nói xong, con người kỳ diệu thuộc giới tu hành này bước xuống những bậc 
tam câp của giáo đường, ngửi những đóa hông trong lúc đi Xxuông. Tôi nhanh 
chóng theo ông. Tôi biết rằng tất cả những điều ông dạy đều đang dẫn tôi về 
nhà. 


Mỗi ngày qua đi, tôi càng lúc càng thấy kính trọng Cha Mike. Ông là một 
con người vĩ đại, ông cho tôi những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời mà tôi 
chưa hề được nghe nói đến, và dạy tôi cách có thể nâng cuộc sống của mình 
lên cấp. độ cao nhất. Nhưng điều quan trọng hơn, ông ây. tốt . bụng. Ông hiều 
bản chất con người và tôi cảm thấy ô ông hiểu tôi. Ông biết rằng khi chúng ta 
càng bước ra ánh sáng, những phần tăm tối của chúng ta thật sự xuất hiện và 
một phần trong chúng ta tìm cách cưỡng lại, muốn bám lấy những cách nghĩ, 
cảm nhận và hành động xưa cũ. Khi chúng ta tiến _gân tới tình yêu thương 
nhật, thì những sự sợ hãi lớn nhật của chúng ta trỗi dậy. Cha Mike đã trìu 
mến hỗ trợ tôi khi tôi làm theo triết lý của ông và tiến về phía cuộc sống tươi 
đẹp nhất của tôi. Ông nhắc cho tôi nhớ đến sự vĩ đại của mình và sức mạnh 
mà mỗi người và tất cả mọi người trong chúng ta đều có để định hình số 
phận của mình ở mọi thời khắc của cuộc đời. Quãng thời gian tôi ở bên ông 
tôi thấy mình thật may mắn. 


Một buổi sáng, khi chúng tôi ngồi ăn sáng ở một hành lang nằm bên cánh 
trái của giáo đường, Cha Mike nói một điều khiến tôi ngạc nhiên. Đó là tuần 
thứ hai tôi ở cùng ông, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc với tất cả những tiến bộ 
mà tôi đạt được nhờ những ý tưởng và công cụ ông chia sẻ với tôi. Một sự 
bình yên nội tâm sâu thắm đã dần hình thành trong tôi, và tôi bắt đầu nhìn ra 
tất cả những đặc tính tầm thường của mình và chấp nhận chúng: Một khía 
cạnh tăm tối của tôi cần được khắc phục đề cái phần tốt đẹp có thể tỏa sáng. 
Tôi cảm thấy hạnh phúc và sung túc hơn hắn so với tôi trước đây và bắt đầu 
tin răng thế giới này của chúng ta thật sự đang diễn ra theo một kế hoạch lớn 
hơn, một kế hoạch đã thu hút được sự quan tâm của tôi. Tôi đang trở thành 
một học trò vững vàng trong ngôi trường trưởng thành của cuộc sống và dần 
lột bỏ những cách thức xưa cũ của mình giống như một con sâu bướm lột bỏ 
cái kén của nó khi nó trở thành bướm. 


“Cha biết không, Cha Mike,” tôi hân hoan nói khi căn một chiếc bánh sừng 


bò nóng hôi: “việc tự khắc phục này thật sự có tác dụng. Con luôn nghĩ rằng 
việc này chỉ phí thời gian. Nhưng con phải thừa nhận răng con thật sự cảm 
thây những thay đôi kỳ diệu ngay trong chính mình.” 


“Khái niệm ứự khắc phục với ta thật ngớ ngân,” Cha Mike đáp trong khi đăm 
đăm nhìn thành phố vẫn còn say ngủ. “Nó hàm ý rằng con người bị hỏng hóc 
và cần được sửa chữa. Nhưng chẳng có gì vượt qua được chân lý. Chẳng có 
gì cả! Mỗi người trong chúng ta đều hoàn hảo xét ở cốt lõi của mình - chúng 
ta chỉ cần nỗ lực vượt qua các tầng lớp để quay lại với chính cái phần hoàn 
hảo của bản thân mình.” 


“Con nghĩ rằng với tư cách một giáo sĩ và là huấn luyện viên cuộc đời của 
con, tất cả những gì Cha làm là khuyến khích con cải biến bản thân, sống cao 
thượng hơn, và tồn tại một cách khôn ngoan hơn - làm một con người tốt 
hơn, tử tế hơn và nhân ái hơn. Vậy có gì sai với khái niệm tự khắc phục 
chứ?” Tôi hỏi. 


“Như thể là sai - đó chính là cái sai,” Cha Mike đáp lại với sự quả quyết lớn 
hơn, giọng ông đầy say sưa. “Hành trình cuộc đời không phải là khắc phục 
bản thân, Jack ạ. Thay vào đó - và điểm này cực kỳ quan trọng - nó là ghi 
nhớ bản thân. Những người trong chúng ta tìm ra được cuộc sống tốt đẹp 
nhất và bảy tỏ những mong muốn trong lòng mình đều phải đi trên con 
đường khám phá bên trong, chứ không phải thay đổi bên ngoài. Mục đích 
thật sự trong đời là tự khám phá: bộc lộ cái bản ngã tốt nhất trước cái bản 
ngã hiện có và sau đó nhìn nhận thế giới qua một nhãn quan mới trong quá 
trình ây.” 


“Nhưng nêu không có aI cân cải biên, thì tại sao thê giới lại tệ như vậy? Tại 
sao vân còn những cái xâu trên đời này? Tại sao vân có chiên tranh, những 
người vô gia cư và những đứa trẻ chêt đói? Tại sao vân có thù hận và quá ít 
yêu thương?” 


“Từ từ nào, Jack. Tất cả những gì ta đang nói là không có ai cần cải biến dựa 
trên những øì đang là chính họ. Cái kiểu tư duy đó chỉ làm cho người ta cảm 
thây có lỗi hơn so với những gì họ làm. Chẳng hạn, con, anh bạn trẻ của ta, 
vốn đã rất hoàn hảo.” 


““Thật sao?” 


“Phải.” 
“Vậy thì tại sao con phải ở đây làm học trò của Cha?” 


“Đề fự khám phá - chứ không phải fự khắc phục,” ông nhân mạnh. “Đó là lý 
do tại sao chúng ta có mặt ở đây trên hành tinh này. Đó là một nét đặc biệt 
rất tinh tế, nhưng là một điều quan trọng. Ta sẽ không bảo con thay đổi hoặc 
cải biến hay bắt đầu hành động giống như ai khác. Ta chăng bao giờ làm như 
thế với con. Toàn bộ trọng tâm của ta trong suốt thời gian chúng ta ở bên 
nhau là giúp con bộc lộ cái bản ngã thật sự của con, cho chính con lần đầu 
tiên biết về chính bản thân con mình. Con đường mà con đang đi này không 
phải là một hành trình tới một mảnh đất xa xôi nào đó. Thay vào đó, nó dẫn 
con trở lại một nơi con đã từng biết nhưng con quên mất, khi mà những 
người xung quanh con cuốn con rời xa cái bản chất của con. Thực tế, đây là 
một chuyến đi trở lại nhà, trở lại cái vĩ đại và hoàn hảo tự nhiên mà con đã 


, ` ế r» ° ° | 13 | r» VÀ 'AJ °.À ` ¬- 4 
có từ lúc con mới sinh ra. T.S. Eliot nói rât rõ điêm này khi ông vIiỆt: 
“Chúng ta không được ngừng khám phá. Và kêt quả quá trình khám phá của 
chúng ta sẽ là đi đên nơi chúng ta bắt đâu và đó cũng là lân đâu tiên ta biệt rõ 
về nơi đó.” 


x:k>k 
“Quả là những lời rât có ý nghĩa.” 


“Và là những lời rất chính xác,” Cha Mike lưu ý. “Cuộc sống thật sự chắng 
là gì ngoài một hành trình trở lại nhà. Con biết đây, Jack, sự vĩ đại của một 
con người không là gì khác ngoài việc khám phá những tài năng họ đã đánh 
mất trong quá trình trưởng thành. Sống cuộc sống tốt đẹp nhất thật sự chính 
là năm bắt lại những gì con đã từ bỏ.” 


“Một cách nhìn nhận rât rõ ràng,” tôi nói. 


“Đúng vậy. Khi còn bé, con nhận thức được tất cả những tài năng của mình. 
Con ngây thơ và thuần khiết. Con vô cùng sáng tạo và cực kỳ say mê. Trí 
tưởng tượng của con không hè biết đến mọi ranh giới và những giâc mơ của 
con không hề bị giới hạn. Con tin người khác và có niềm tin vào chính mình. 
Con không hề có nhu cầu mà người lớn chúng ta có: Phán đoán tất cả mọi 
thứ. Con bộc lộ cái bản chất đích thực nhất của mình mà không hề sợ bị trả 


thù, và con thoải mái để cho phần tốt đẹp của mình tỏa sáng. Con sống trọn 
vẹn và tận hưởng mọi món quà giản dị mà cuộc sống của mỗi chúng ta đều 
đặn mang lại cho chúng ta. Con thích những bông tuyết và nhện, ca hát và 
mơ mộng, một cái ôm thật chặt và một cốc sô-cô-la nóng bốc hơi nghỉ ngút. 
Thế giới thật phong phú, một nơi với những khả năng vô tận, và một đối tác 
luôn sẵn sàng cho sự thành công thật sự của con. Nhưng sau đó có chuyện 
xảy ra.” 


“Chuyện gì ạ?” Tôi nhắn mạnh. 


“Chà, nói trắng ra thì con phạm phải một tội. Thực tế là con phạm phải tội 
nghiêm trọng nhât mà bât kỳ con người nào cũng có thê phạm phải.” 


Tôi cảm thây không thoải mái. Cha Mike nhìn tôi với vẻ cực kỳ nghiêm túc, 
và nói: “Con bắt đầu phản bội sống đúng với bản ngã đích thực... chính 
mình. Con không thừa nhận cái bản ngã đích thực của mình để mua lấy 
những niềm tin của bộ lạc.” 


“Bộ lạc của con?” 


“Phải, Jack ạ. Xã hội chính là bộ lạc của con. Con thấy đấy, con bắt đầu chấp 
nhận niềm tin của người khác về cách thế giới này vận hành và bản chất vai 
trò của con trong đó. Con đóng sập mọi cảm xúc tươi đẹp của con và bắt đầu 
sông theo lý trí - dành cuộc đời mình lý giải, phán xét, và lo lắng chứ không 
phải bỏ qua, nhảy múa và chơi đùa. Con trở thành kẻ ba phải - suy nghĩ, 
hành động và điều khiển bản thân mình theo những cách thức không phải 
chính con lựa chọn mà là sự lựa chọn của những người xung quanh con, 
chắng hạn bố mẹ con, các thầy cô giáo, và bạn bè. Và cứ thế quá trình xã hội 
hóa này thắng thế và cái vĩ đại của riêng con bắt đầu bị che lấp. Con làm 
những gì con được bảo, hành động như con được hướng dẫn, và nghĩ theo 
cách người khác dạy con nghĩ.” 


“Và khi làm thế, con bắt đầu sống trong một cái hộp nhỏ,” tôi nói thêm. 
“Chính xác. Sau khi con chết, sẽ có vô khối thời gian để năm trong một cái 
hộp nhỏ... Vậy thì tại sao lại phải sông trong hộp khi con vân còn đang 


sông?” 


“Hay quá,” tôi đáp lại, đã hiểu ra hình ảnh trực quan mà vị thầy rất uyên bác 


của tôi vừa vẽ ra. “Nhưng chắc chăn cha không hê nói răng cha mẹ dạy con 
cái cách ứng xử và có trách nhiệm ở đời là sai. Hay cha thây có vân đê với 
những ông thây ưa khuôn phép và những người lớn thích đặt ra những giới 
hạn?” 


“Đúng và sai. Dĩ nhiên, cha mẹ là những thủ lĩnh và người chỉ dẫn khôn 
ngoan cho con cái của họ là điều rất quan trọng. Không có khuôn phép và 
những ranh giới lành mạnh, một đứa trẻ sẽ bị mất phương hướng. Nhưng 
cuộc sống thì luôn cân bằng - và đó là một trong những nguyên tắc quan 
trọng nhất ta có thê dạy con. Chắc chắn, một đứa trẻ cần được dạy dỗ để biết 
thế nào là hành xử đúng, và đương nhiên một đứa trẻ cần được dạy về những 
giới hạn. Một sỐ giới hạn đưa ra cho cách hành xử của một đứa trẻ là rất cần 
thiết, nhưng bất kỳ giới hạn nào áp đặt cho ứinh thần của một đứa trẻ thì lại 
không như vậy.” 


“Con hiệu ý Cha rôi.” 
““Fa có thê mượn trải nghiệm thời thơ âu của con một lúc được không?” 
“Chặc chăn rôi, Cha Mike,” tôi nói và đứng dậy khỏi ghê. 


““Ta cá rằng, sau tuôi lên ba hoặc bốn, phân lớn cách con điều khiển bản thân 
được tiễn hành rất đơn giản để làm cho mẹ hoặc cha con hoặc thầy giáo của 
con tự hào về con. Mọi đứa trẻ đều cần yêu thương và mong được tán thành, 
cho nên con bắt đầu phản bội chính mình và hành xử theo những cách giả 
tạo nhằm mục đích làm cho những người con yêu thương cảm thấy hạnh 
phúc. Con tin răng cách tốt nhất để bảo đảm tình yêu thương của họ là hành 
xử như họ muốn con làm vậy. Thay vì hát đến rách phổi ngay trong siêu thị 
và đề cho cái tôi đích thực của con được bộc lộ trước thế giới, con lại hát khe 
khẽ để cho mẹ của con không cảm thấy xấu hồ và khó chịu với con.” 


“Và từ đó trở đi con luôn hát khe khẽ, nói năng ý tứ,” tôi đáp lại, cảm thấy 


cực kỳ biết ơn sự uyên thâm mà tôi đang được nghe. 


mm. 14 Mộ Tức ` rộ Ầ LS - ¬. kị ' 3n ^ 
“Phải. ThoreauLf từng nói gì nhỉ? “Hâu hêt mọi người ra đi với âm nhạc 
vân còn ở trong chính họ”” 


OẶO 


“Ông ấy cũng nói: “Nếu một con người không theo đúng nhịp đi của các 
đồng đội của mình, có lẽ đó là vì người đó nghe một tay trồng khác. Hãy để 
anh ta bước theo tiếng nhạc mà anh ta nghe thấy, dù lạc điệu đến đâu” tôi 
tiếp lời, trong đầu nhớ đến những lời của triết gia người Mỹ vĩ đại mà tôi đã 


phải tìm hiệu cuộc đời ông khi còn đi học. 


“Rất hay,” Cha Mike nói với đôi mắt khép lại, chìm đắm trong kiến thức 
truyền tải qua những lời thâm thúy mà tôi vừa chia sẻ. “Chúng ta cần cho 
phép tất cả những người xung quanh chúng ta được là cái bản ngã đích thực 
của họ. Chúng ta phải, như con gợi ý, để mọi người diễu hành theo nhịp của 
chính họ và để họ cảm thấy khi ở quanh chúng ta họ được an toàn là chính 
họ. Đó chính là tình yêu vồ điều kiện - là một người khuyến khích niềm đam 
mê, tình yêu và giấc mơ của mọi người - thậm chí nếu con không đồng ý với 
họ. Và những lời nói mạnh mẽ mà con vừa chia sẻ khiến ta nghĩ đến một 
ngạn ngữ tiếng Phạn cô thế này: “Xuân qua, hạ đi và xuân lại đến. Và bài hát 
tôi định hát vẫn chưa được cất lên.” Hầu hết mọi người đều ra đi khi bài hát 
của cuộc đời họ không hề được hát lên. Họ không sống cuộc đời tuyệt vời 
mà họ muốn. Và điều này không chỉ là một tôn thất rất lớn với chúng ta - mà 
nó còn là một tốn thất rất lớn đối với thế giới.” 


Cha Mike nhấp tách cappucino của mình, sau đó nói tiếp. “Khi chúng ta 
sống cuộc đời tốt nhất của mình, cuộc sống đích thực của chúng ta, cuộc 
sống thực sự của chúng ta, chúng ta đạt đến sự vĩ đại nhất của mình. Và khi 
chúng ta thể hiện theo cách này với thế giới, thế giới sẽ có lợi nhờ những 
điều chúng ta làm. Đúng như những gì Paolo Coelho, tác giả cuốn sách phi 
thường Nhà giả kim (The Alchemist) đã viết: “Thế giới sẽ tốt lên hoặc xấu đi 
tùy thuộc vào việc liệu chúng ta trở nên tốt hơn hay xấu đi.” 


“Lạy Chúa! Đó là một cách thật hay đề nhìn nhận,” tôi đáp đầy nhiệt thành. 


Cha Mike tiếp tục. “Tiếc thay, hâu hết mọi người chắng bao giờ nhận ra điều 
này. Họ chăng bao giờ nhận ra rằng cuộc sống của họ có ý nghĩa rất nhiều 
với thế giới - họ phải có can đảm trở thành con người đích thực của mình. 
Và vì thế, cuộc sông đã từng rất tuyệt vời của họ trở thành một trò chơi đỗ 
chữ. Có quá nhiều người trong chúng ta không sông theo cách đích thực với 
chính mình. Chúng ta sông cuộc sông của mẹ, của cha, hay thậm chí của linh 
mục, chứ không phải có can đảm sống cuộc sông có ý nghĩa duy nhất với 
chúng ta. Với ta, đó là một tội lỗi cực lớn.” 


“Con đã hiểu ý Cha, thưa Cha,” tôi đáp đầy kính nề. 


Ông tiếp tục bài giảng của mình. “Thay vì mơ ước trở thành một phi hành 
gia hay một nhà thơ hoặc một chính khách, ta sẵn sàng đánh cuộc rằng khi 
con lớn lên, con chấp nhận trở thành gì đó mà thầy giáo của con bảo con 
rằng như thế thực tế hơn. Thay vì được thực sự là mình và nói những gì con 
thật sự muốn nói trong bất kỳ tình huống nào, con bắt đầu đeo chiếc mặt nạ 
xã hội, rồi nghĩ, cảm nhận, và hành động theo những gì người khác bảo con 
là cách thích hợp để nghĩ, cảm nhận và hành động. Con bắt đầu phủ nhận 
chính mình. Con trở thành “Một kẻ giả vờ vĩ đại.” Về cơ bản, con kìm nén 
thể hiện chính mình và đánh mất tiếng nói của mình.” 


“Đúng như vậy,” tôi thừa nhận. 


“Khi không thê hiện bản thân và chân lý của mình, con đánh mất tiếng nói 
giúp thể hiện cái tôi đích thực của con với thê giới. Và một con người không 
tự thê hiện là một con người không có tự do cá nhân. Một con người không 
thực sự thể hiện bản chất của mình trước thế giới cũng trở thành những hình 
ảnh tưởng tượng thuần túy, vô hình từ những cái tôi thực sự của họ.” 


“Con đã phạm lỗi tự phản bội chính mình,” tôi đồng ý, thể hiện rằng tôi đã 
hiểu rõ. 


Cha Mike gật đầu. “Và con càng đánh mất hình ảnh về sự vĩ đại tự nhiên của 
mình và con người thực sự của mình, thì con càng trở thành một kẻ không 
phải là con. Và con càng hành động như thế, còn càng đánh mất sự tôn trọng 
chính mình. Cái giá trị của riêng con bắt đầu phôi phai theo những cách thức 
rất sâu xa. Và từng ngày trôi qua, cái phần sâu thắm nhất của con bắt đầu 
khép lại và cắt đứt liên hệ với con người đích thực của con. Chúng ta quên 
mất răng một cuộc sống tuyệt vời là một cuộc sống đích thực. Như lời thi sĩ 


. [L5] 5 ~ r* ^ Ầ ` Ẫ . z* z ^ `" ` ` 
David Whyte đã nói: “Tâm hôn thà thât bại với chính cuộc đời mình còn 
hơn là thành công vì cuộc đời kẻ khác.ˆ Và chúng ta quên mât chân lý này. 
Điêu đó giêt chêt một con người, Jack ạ. Một phân của họ bắt đâu chết.” 


OïO 


“Vậy tại sao chúng ta lại làm điều đó. Và tại sao chúng ta không khắc phục 


vấn đề?” Tôi hỏi. 


“Vì sợ hãi. Trước hết chúng ta sợ sống khác đi. Chúng ta muốn phù hợp với 
bộ lạc của mình và là một phần của cộng đồng. Trong thế giới của chúng ta, 
có một giá trị rất lớn đặt vào việc làm những gì mình làm và nghĩ phải giống 
những người xung quanh đang nghĩ. Bạn bè fa sẽ nghĩ gì nếu ta đi con 
đường riêng của mình và không theo đúng đường của họ? Chúng ta tự hỏi 
như vậy. Hàng xóm sẽ nghĩ gì nếu nhóc Johnny muốn trở thành một thi sĩ 
thay vì một bác sĩ? Cha mẹ chúng ta sẽ tự hỏi như vậy. Và khi nghĩ như thế 
này, với tư cách là cha mẹ, chúng ta đóng vai Chúa trời trước cuộc sống của 
con cái mình, một điều rất đáng buôn với bất kỳ con người nào. Thay vì tin 
tưởng con trẻ và tạo ra một môi trường an toàn để cho phép cái bản ngã tốt 
nhất của chúng phát triển thì chúng ta lại bảo với con trẻ những gì chúng nên 
làm khi chúng lớn để chúng có thể gây ấn tượng với những người hàng xóm. 
Chân lý của vấn đề là các bậc cha mẹ làm thế vì tâm lý sợ hãi của chính họ. 
Cha mẹ bảo con cái mình rằng chúng phải làm bác sĩ hoặc luật sư hay kết 
hôn cho môn đăng hộ đối bởi vì bản thân họ sợ họ thất bại nêu như con cái 
mình không trở nên “thành đạt theo đúng định nghĩa về thành đạt trong xã 
hội của chúng ta.” 


“Nhưng thể nào là thành đạt? Với ta, thành đạt chẳng là gi hơn sống cuộc 
sống của mình theo đung cải chân lý và những nguyễn tắc của riêng mình. 
Nó gắn chặt với những giả trị nói lên cái phân tốt đẹp nhất Say trong con, 
bắt kể áp lực bên ngoài của xã hội như thế nào. Thành đạt là sống cuộc sống 
của con theo quy trình sáng tạo và nhận ra những gì là quan trọng nhất với 
COI - không phải là những g) quan trọng nhất với bất kỳ ai khác. Đó là cách 
sống của những nhân vật rất có ảnh hưởng về mặt tỉnh thần đã hiện diện 
trên Tì rái đất này trước con. Và đó là gợi ý của ta dành cho con. Hãy tín ta 
về điểu này. Chỉ riêng điều uyên thâm này thôi, nếu được tích hợp vào mọi 
người và từng con người, sẽ khiến cho con được sống một cuộc sống phi 
thưởng. ” 


Cha Mike ngừng lời, nhìn lên trời một lúc như thể tìm kiếm sự chỉ dẫn từ 
thiên đường, và sau đó nói tiêp. “Lý do thứ hai chúng ta phản bội chính mình 
và vay mượn lôi sông của người khác là vì chúng ta sợ cái phân tôt đẹp của 
mình.” 


“Cha nói thế nghĩa là sao ạ?” 


“Jack, từng con người trên hành tinh này đều có sức mạnh ngủ yên ngay 
trong chính mình lớn hơn hắn những gì chúng ta có thê tưởng tượng. Nếu 
chúng ta biết được mình vĩ đại và hùng mạnh như thế nào thì chúng ta sẽ thật 
sự tôn thờ chính mình hăng ngày. Chúng ta sẽ tới bàn thờ cuộc đời mình và 
liên tục tôn vĩnh chính mình. Chúng ta sẽ hoàn toàn yêu kính bản thân và sẽ 
là những người hùng hoặc thần tượng của cuộc đời mình. Chúng ta sẽ không 
có những nỗi sợ hãi chúng ta có, và chúng ta không giới hạn bản thân theo 
cách chúng ta làm. Nhưng buồn thay, sức mạnh chúng ta có ngay trong 
chính mình cũng khiến chúng ta sợ. Tải năng vĩ đại cũng đi kèm với trách 
nhiệm thật lớn. Ở cấp độ rất sâu bên trong chính mình, chúng ta băn khoăn 
liệu chúng ta có thể điều khiến được tiềm năng lớn lao tồn tại trong mình hay 
không, và chúng ta sợ tội lỗi mà chúng ta sẽ cảm thấy nếu chúng ta không 
điều khiến được hay lãng phí sức mạnh tự nhiên của mình.” 


“Cho nên chúng ta phủ nhận nó,” tôi nhận xét. “Và làm như thê, phán đoán 
của con sẽ là chúng ta cũng phủ nhận sô phận của chính mình.” 


“Rất cừ, anh bạn Jack. Rất cừ,” Cha Mike tỏ ra vô cùng ấn tượng với sự 
tham gia của tôi vào cuộc trò chuyện. “Chúng ta rơi vào những gì các nhà 
tâm lý học gọi là phủ nhận. Đây là một cơ chế ứng phó mà mọi con người 
đều vận dụng đề tránh cảm thấy nỗi đau của chân lý. Những øì tất cả chúng 
ta làm là tạo ra một câu chuyện hoặc thậm chí sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ 
hơn - chúng ta nói dối về chuyện gì đó và sau đó chúng ta đánh lừa tư duy có 
ý thức của mình và tin răng đó là sự thật, cho dù tâm hồn của chúng ta biết 
đó là lời nói dối.” 


“ƠI trời.” 


“Phủ nhận hoạt động ở cấp độ ngay bên dưới tư duy có ý thức, cho nên 
chúng ta thậm chí không biết mình đang làm điều đó. Đúng, như con nói, 
chúng ta phủ nhận cái phần tốt đẹp của mình. Nhưng sự thật bi thảm là 
chúng ta cũng phủ nhận cái phần xấu xa của mình. Tắt cả chúng ta đều có cái 
phần giâu kín này, cái bản ngã tối tăm mà ta đã ám chỉ trong mây ngày qua - 
một phần của chúng ta mà ta không muốn thừa nhận, vì làm như vậy sẽ 
khiến chúng ta cảm thấy xấu hồ. Đây là cái phần trong chúng ta vốn luôn 
cảm thấy ganh ghét khi người khác thành công: luôn tìm cách đầu cơ khi 
người khác có nhu câu; luôn tỏ thái độ công kích khi lẽ ra chúng ta nên bảy 
tỏ tình yêu thương; luôn hành xử theo cách kiểm soát khi lẽ ra chúng ta nên 
hành xử theo cách hỗ trợ; và luôn cảm thấy cạnh tranh khi lẽ ra chúng ta nên 


thây rằng tất cả chúng ta đều găn kết và khi một người trong chúng ta chiến 
thắng, tất cả chúng ta đều thắng. Mọi con người đơn lẻ trên hành tỉnh này 
đều có một phần mà chúng ta che giấu trước thế giới. Trong cuộc tìm kiếm 
vô định nhằm tỏ ra hoàn hảo, chúng ta gói ghém nó trong một cái hộp tối. 
Thực té, chúng ta phủ nhận sự tồn tại của nó và làm như thế, chúng ta phủ 
nhận một phần của chính mình.” 


“Con vân đang suy ngâm vê quan niệm này khá nhiêu kê từ lúc con ở với 
Cha,” tôi nói. 


“Tốt lắm, Jack. Nhưng còn hơn thế. Bởi vì chúng ta phủ nhận một phân của 
chính mình, chúng ta có thể không bao giờ sông trọn vẹn. Thể hiện vai trò 
lãnh đạo trong cuộc đời mình rất cần có sức mạnh nội tại để chấp nhận mọi 
phần của chính con, những phần làm con hài lòng và cả những phần không. 
Một khi con làm được, con sẽ đánh giá được bản thân giúp sắn kết con với 
Cuộc sống tốt nhất của con một cách nhanh chóng. Con sẽ trở thành một 
chỉnh thê hoàn chỉnh lần nữa - và trở thành một chính thê hoàn chỉnh chính 
là trở nên khỏe khoăn. Nhưng rất ít người làm như vậy. Quá dễ khi phủ nhận 
những phần không hoàn hảo của chúng ta, để thê hiện bản thân trước thế giới 
một cách hoàn thiện và để đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo. Và thậm chí cho dù 
sâu thắm trong chúng ta biết đó là điều dối trá thì chúng ta vẫn cứ làm điều 
đó.” 


“Vậy có nghĩa là quan niệm phủ nhận mà Cha vừa nói đên khiên cho chúng 
ta mắc kẹt trong sự dôi trả?” 


“Chính xác là như vậy. Đó chính là ý nghĩa của phủ nhận - nói dối chính con 
để né tránh sự đau đớn khi phải thừa nhận sự thật. Ở một mức độ thật sâu, 
con có thê mắt đi sự chính trực. Chắc chắn, con biết cách nói như ai đó có sự 
chính trực cao, và con tự nhủ với mình rằng con là một người tốt có những 
chuẩn mực đạo đức cao. Nhưng nêu thật sự chân thật với bản thân, có thê 
con sẽ bắt đầu nhìn thấy sự phủ nhận của mình. Con có thê bắt đầu chú ý đến 
bất kỳ lúc nào con nói ra những lời dối trá nho nhỏ hoặc cắt bỏ những góc 
khuất đạo đức. Con thuyết phục bản thân rằng con tuyệt đối trung thực - 
nhưng có đúng vậy không? Và con nghĩ không ai nhận ra, nhưng sẽ có người 
nhìn thấy mọi ý nghĩ, hành động và cảm xúc. Và cái người đó chính là con.” 


““Ƒât cả mọi người trong chúng ta đêu có một tâm hôn trong mình biệt rõ làm 
một con người cao thượng, tử tê và đáng yêu nghĩa là thê nào. Tât cả chúng 


ta đều có một nơi sâu thắm trong mình ð/ế: như vậy. Khi con làm gì đó sai 
trái, con có thể tìm cách đánh lừa mình băng việc biện bạch cho những gì 
con làm ở một cấp độ có ý thức. Con có thể tạo ra toàn bộ câu chuyện rắng 
thế giới không liêm chính và con là nạn nhân. Con có thể xây dựng một 
trường hợp răng người khác phải chịu trách nhiệm cho những gì họ làm với 
con và con hành động nghiệt ngã với họ đề dạy cho họ một bài học. Nhưng 
trách nhiệm của con không phải là một cảnh sát của vũ trụ này. Công việc 
của con là thê hiện như một thủ lĩnh trong chính cuộc đời của con bằng cách 
tiếp nhận những bài học mà ngôi trường trưởng thành đang giảng cho con, 
và làm như vậy sẽ giúp phát triển cái tôi tốt nhất và chân thực nhất của con.” 


“Vâng,” tôi nói, cô găng tiếp thu tất cả điều này, “liệu có công bằng khi nói 
rằng cuộc chiến này là một trong những cuộc chiến về sự xác thực không? 
Hay chính xác hơn, đây là một trận chiến của sự liêm chính - vì khi chúng ta 
hành động theo những cách thức không đồng điệu với con người đích thực 
của chúng ta thì chúng ta không còn liêm chính nữa?” 


“Chắc chắn như vậy, Jack. Có một quan niệm cực kỳ mạnh mẽ mà ta gọi là 
Lỗ hồng Liêm chính. Nói đơn giản, lỗ hồng giữa con người con ở bên trong, 
hay là cái bản ngã thật sự của con, với cách con thể hiện ra ngoài, hay cái 
bản ngã xã hội của con, càng lớn thì con sẽ càng cảm thấy không hạnh phúc 


trong cuộc đời. Như Ashley MontaguL61 từng nhận xét nhiều năm trước: 
“Thất bại cá nhân sâu thắm nhất mà con người phải chịu cấu thành bởi sự 
khác biệt giữa những øì người ta có khả năng trở thành với những øì thực tế 
người ta trở thành.” Con thấy đấy, lý do chính khiến hàng triệu người trong 
thế giới của chúng ta ngày nay có sự khó chịu tinh thần mà họ luôn phải 
mang theo mình chính là do Lỗ hỗng Liêm chính. Họ đang phản bội chính 
mình và không để cho cái bản chất đích thực của họ thể hiện trước thế giới. 
Và những phần sâu thắm nhất và tốt nhất của họ chắc chắn biết như vậy.” 


OïO 


“Mẹ con thường dạy con: “Jack, con người con nói to đên mức mẹ không thê 
nghe được những gì con đang nói”,” tôi nói. 


“Mẹ con là một người phụ nữ khôn ngoan. Và bà ây đúng - tât cả chúng ta 
phải đê cho cuộc đời mình tự nói lên tiêng nói của mình. Con người con và 
cách con thê hiện trong cuộc sông nói lên tât cả. Và con cân trung thực với 


chính mình, nêu không nó sẽ không chê con.” Cha Mike nói và sau đó cười. 
“Sao cha lại cười?” 


“Bởi vì thế giới vận hành với trí thông minh tuyệt đỉnh và cách sắp xếp của 
vũ trụ hoàn hảo đến mức ta chỉ có thể cười cái cách chúng ta, những con 
người, nghĩ rằng mình kiểm soát được toản bộ mọi thứ! Ý ta là, hãy quan sát 
cách toàn bộ thế giới này được bài trí. Hãy nghĩ về điều đó một phút,” ông 
nói, mắt ông nhìn xoáy vào tôi. “Con có đủ tiềm năng và nó đang ngủ sâu 
trong chính con. Con có những giá trị nhất định mà con yêu quý nhất. Con 
có những cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động nhất định vốn là một phần 
của những øì khiến con trở nên riêng biệt trên hành tinh nảy. Con có những 
đam mê và sở thích riêng làm cho con hạnh phúc. Và cả những giấc mơ cho 
cuộc đời con được giải mã sâu trong ADN của con. Tất cả những thứ này là 
các khía cạnh của cái tôi đích thực của con. Và khi con từ bỏ việc sống một 
cuộc đời phản ánh được những khía cạnh của cái tôi đích thực này - bằng 
việc không thê hiện với thế giới, không làm những gì mình thích, không 
sống theo những giá trị quan trọng nhất của mình, không cảm nhận những 
cảm xúc của mình, hay không nói sự thật của mình - con dần dần khép “cánh 
cửa” lại. Giá tr riêng của con mất đi, và tâm hồn con bắt đầu teo tóp. Con sẽ 
thường xuyên phải chịu đựng những nỗi bất hạnh. Con có ít năng lượng hơn, 
sức sáng tạo của con giảm sút, và con không còn đam mê.” 


“Vậy sự khó chịu mà con cảm thây chính là một món quà,” tôi nói, suy luận 
ra một ý nghĩa lớn. 


“Con thật thông minh,” Cha Mike nói và vỗ tay đầy tự hào. “Chính là như 
vậy! Tất cả sự không hải lòng con cảm thây thật sự không là gì khác hơn 
CUỘC sông tốt nhất của con - số phận con gỗ cánh cửa cuộc sông hiện tại của 
con. Nỗi đau con cảm nhận được ở sâu thắm bên trong chính là tinh thần của 
con đang mách bảo con thức tỉnh và quay trở lại đúng đường ởi - trở nên 
đồng dạng và xác thực và hãy làm con người đích thực của con. Như 


Hermann HesseLt đã viết trong cuốn 2emian: “Mỗi con người chỉ có một 
thiên hướng đích thực duy nhất - tìm đường tới chính mình... Nhiệm vụ của 
họ là khám phá số phận của chính mình - không phải là một số phận võ đoán 
- và sông trọn vẹn cho nó và ngay trong chính bản thân. Mọi thứ khác chỉ là 
sự tôn tại có thể, một nỗ lực lắng tránh, một hình thức quay trở lại với những 
ý tưởng của đại chúng, tuân theo và sợ hãi cái phần thực chất của riêng 


mình.° Điều đáng buôn là hầu hết mọi người đều không chú ý đến sự khó 
chịu, sự vô nghĩa, sự lệ thuộc bên trong đã tồn tại trong chính họ, sự nhắc 
nhở của vũ trụ nhằm đánh thức và khám phá những cái bản ngã tốt nhất của 
họ này. Họ tin rằng sự bất hạnh của họ là điều tự nhiên.” 


“Vậy làm cách nào con điêu hòa được thê giới bên ngoài với thê giới bên 
trong của mình?” Tôi thắc mắc. 


“Con cân bắt đâu có ý thức thực hiện việc thu hẹp Lỗ hỗng Liêm chính mỗi 
ngày, Jack ạ. Làm như vậy, con sẽ cải tạo được con người đích thực của 
mình. Và khi điêu đó xảy ra, sự vĩ đại sẽ lan tỏa ra mọi hướng của cuộc đời 


32 


con. 
“Con cân bắt đầu từ đâu?” 


“Trước tiên, con cần đi sâu vào bên trong và bắt đầu quá trình tự tìm hiểu 
chính mình. Tự hiểu chính là xuất phát điểm của việc con khám phá ra giá trị 
của bản thân mình. Hãy khám phá những giá trị lớn nhật của con, xác định 
cách con thật sự muôn thực hiện cuộc đời mình, và nghĩ về những .#Ì làm con 
hạnh phúc. Hãy làm rõ những tiêu chuẩn con cảm thấy mình cần để sống 
cuộc sông của mình, để đúng với chính mình, sau đó khớp nỗi với cách con 
xuất hiện trên thế ØIỚI này nếu như con đã thật sự suy nghĩ, hành động và 
cảm nhận theo những cách chân thực. Tất cả sẽ như thế nào? Con sẽ không 
còn phải chịu đựng những gì? Con sẽ không thực hiện những hành động gì? 
Và con sẽ có ý thức lựa chọn loại bỏ những con người nào ra khỏi cuộc đời 
mình?” 


“Thật là những câu hỏi thú vị,” tôi nhận xét. 


“Ta gợi ý rằng con cần viết ra những gì con phát hiện được trong hành trình 
mà ta nói với con trong ngày đầu tiên con ở đây để con có thể hình thành 
một cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn với chính mình. Đối thoại với bản thân 
là việc làm rất quan trọng, bởi đó là cách đề con hiểu được con thật sự là ai. 
Sau đó, bước tiếp theo là hành động mỗi ngày để bộc lộ cái tôi đích thực với 
thế giới - lắp đầy Lỗ hồng Liêm chính. Hãy bắt đầu sống cuộc đời của mình 
theo đúng những chuẩn mực của riêng con.” 


“Lắp đầy Lỗ hỗng Liêm chính,” tôi nhắc lại. 


“Đúng - hãy chân thực, hãy sống thật, và là chính mình. Và lúc con làm như 
thế, lòng tự trọng của con sẽ phát triển mạnh, và con sẽ giải phóng được mức 
độ tự tin cực lớn. Con thậm chí sẽ không biết điều gì đang xảy ra, vì toàn bộ 
điều này sẽ diễn ra ở một cấp độ tiềm thức rất sâu. Nhưng con sẽ bắt đầu 
thây những thay đổi lớn theo cách con đang thực hiện khi cái tôi xã hội của 
con trở thành hình ảnh phản chiếu trong gương cho cái tôi đích thực của con. 
Con sẽ có nhiều năng lượng vô kề và sẽ thấy rằng con sáng tạo hơn hắn. Con 
sẽ thấy răng con có lạc thú và bình yên sâu trong chính mình. Việc thành thật 
với chính mình nâng cuộc đời con lên một cấp độ hoàn toàn mới và đánh 
thức cái bản ngã tốt đẹp nhất của con. Từ quan điểm siêu hình, khi con hài 
hòa được thế giới bên ngoài với thế giới bên trong mình, vũ trụ sẽ thôi những 
làn gió dưới đôi cánh của con và đưa con tới những kho báu của nó.” 


Cha Mike đứng lên. “Hãy gặp ta ở sảnh lớn vào sáng mai lúc 7 giờ. Ta cần 
cho con xem một thứ,” ông nói với vẻ đây bí ân. “Hôm nay thế là đủ. Ta đã 
cho con rất nhiều điều để suy ngẫm, cho nên ta đoán rằng con nên về phòng 
và ghi chép một chút. Hãy ghi lại những gì con vừa học được từ ta và những 
øì con khám phá được về bản thân. Ta biết cách làm này sẽ có ích nhất cho 
con đây.” 


Nói xong, ông quay ởi, đê lại tôi với tâm trí ngập tràn những suy nghĩ và một 
cảm giác hy vọng mà tôi chưa từng biêt suôt nhiêu năm. 


5 Ô CỬA KÍNH MÀU 


Mức độ tư duy đưa bạn tới nơi bạn đang có mặt chứ không đưa bạn tới 
được nơi bạn IƠ ÓC. `” 


Albert Einstein 


“Có một gã không lô đang say ngủ trong mỗi con người. Khi gã không lồ đó 
thức giác, những phép mâu sẽ xảy ra. ” 


Frederick Faust 


COïO 


“ĐI với ta. Ta muôn cho con xem một thứ,” Cha Mike nói khi ông và tôi 
gặp nhau sáng hôm sau. 


Tôi theo ông trong khi ông bước tới chính giữa sảnh lớn nhất của giáo 
đường. Ông chỉ lên ô cửa kính màu vốn là điểm nỗi bật vô cùng lộng lẫy của 
toàn bộ không gian này. Mặt trời chiếu qua những mảng màu khác nhau của 
ô cửa, tạo nên một cây cầu vồng khiến cho gian phòng ngập trong một thứ 
ánh sáng lung linh. 


“Từng người và tât cả mọi người trong chúng ta đêu nhìn thê giới qua ô cửa 
kính màu của riêng mình, Jack ạ. Cuộc đời con có thê thay đôi một khi con 
thật sự hiêu điêu này. Ta đã làm được như vậy.” 


““Thật sao?” 


“Đúng. Chúng ta nhìn thế giới không như nó vốn có mà theo cách /ø nhìn,” 
Cha Mike nhận xét. “Mỗi người trong chúng ta bước vào thế giới mỗi ngày 
và nghĩ rằng cách chúng ta trải nghiệm thế giới trước chúng ta chính là trải 
nghiệm của chân lý. Nhưng đúng hơn đó là khi sự ngạo mạn của chúng ta 
bộc lộ và thái độ phủ nhận của chúng ta xuất hiện. Chân lý ở trong tình 
huống nào cũng mang màu sắc của ô cửa kính bên trong chúng ta, có tác 
dụng như bộ lọc của chúng ta trước thế giới. Và cũng như lớp kính trên kia 


tiếp nhận ánh sáng đến với nó và tô màu ánh sáng ây, mọi niềm tin, sự sợ 
hãi, giả định, và thiên kiến chúng ta mang theo mình sẽ tô màu cho trải 
nghiệm của chúng ta. Chúng ta nghĩ chúng ta đều nhìn cuộc đời qua cặp mắt 
giống nhau, nhưng không phải vậy. Đó là một sự dối trá rất lớn mà chúng ta 
đánh lừa chính mình phải tin như vậy. Ä/ôi người trong chúng ta nhìn nhận 
thế giới qua những lăng kính hoàn cảnh của riêng mình, vỗn được định hình 
bởi những trải nghiệm riêng có trong cuộc đời chúng ta. Và vì không ai trên 
hành tỉnh này có những trải nghiệm giống hệt nhau nên không ai trên hành 
tinh này có những trải nghiệm riêng về bất kỳ tình huông nào. Cuộc sông của 
con đem lại ý nghĩa hoàn toàn mới khi con thật sự hiểu ra điều này. Đây là 
một tri thức rất quan trọng mà ta dành cho con, Jack ạ.” 


“Đó là những kiến thức tuyệt vời. Con đoán con chưa bao giờ thoát ra khỏi 
suy nghĩ của chính mình và tự hỏi xem liệu nó có phản ánh chân lý một cách 
chính xác hay không,” tôi thừa nhận. 


“Mỗi người trong chúng ta nhìn nhận thế giới qua bộ kính lọc của riêng 
mình, thể hiện cho khuôn mẫu tâm hồn của chúng ta. 'Ô cửa kính màu của 
tâm hôn này tô màu cách chúng ta nhìn nhận thế giới và những gì chúng ta 
tin. Việc lãnh đạo được cuộc sông của chúng ta đòi hỏi ta nhận ra rằng cách 
chúng ta nhìn nhận thế giới không nhất thiết là một sự phản ánh đích thực 
các sự thật. Chúng ta không phải lúc nào cũng nhìn mọi việc diễn ra theo 
cách chúng ta nghĩ như vậy.” 


“Đó là một suy nghĩ rất táo bạo, thưa Cha,” tôi nhận xét. “Kiểu suy nghĩ này 
làm con cảm thây không dám tin răng nó là đúng. Nó khiên con lo lăng.” 


“Rất tốt, Jack. Con lại cảm thây sợ hãi, đó là một phản ứng tự nhiên của con 
người xuất hiện khi chúng ta đi đến chỗ nghĩ hoặc làm gì đó mới mẻ trong 
đời mình. Và sợ hãi được bộc lộ dưới dạng căng thăng. Một khi con nhận 
thức được quá trình tự nhiên này, nỗi sợ hãi sẽ không còn chế ngự con được 
nữa và con sẽ vượt qua nó. Cách tốt nhất để giải phóng nỗi sợ hãi của con là 
cảm nhận và trải nghiệm nó - chấp nhận sự sợ hãi và đừng cưỡng lại nó. Chỉ 
cần ngồi lại với nỗi sợ hãi của con và cố gắng chìm vào nó. Khi con làm 
được như thế, sẽ có một điều kỳ diệu xuất hiện: Nỗi sợ hãi của con sẽ biến 
mất. Nhưng hãy nhớ rằng sợ hãi chăng là gì ngoài một cảm giác - nó không 
có thật. Đừng bao giờ trốn chạy nỗi sợ hãi của mình; hãy luôn chạy về phía 
nó. Nơi nổi sợ hãi lớn nhất của con tôn tại chính là nơi sự trưởng thành vĩ 
đại nhất của con hiện diện. Và vì mục đích của đời người là trưởng thành 


nên hãy năm chặt lây cơ hội tuyệt vời mà sự sợ hãi đem lại. Như ta đã từng 
nói, mọi chuyện con sợ hãi đêu cho con một mảnh đât rât màu mỡ đê tự 
khám phá bản thân.” 


“Nhưng có thật sự đúng là mọi người và mỗi người chúng ta đều nhận thức 
thực tiên của mình theo một cách không chính xác không?” Tôi hỏi. 


“Ta không nói rằng tất cả chúng ta đều nhìn nhận thế giới không chính xác - 
đôi khi như vậy, nhưng đôi khi những gì chúng ta nghĩ đang xảy ra lại phản 
ánh đúng sự thật. Quan điểm của ta chỉ đơn giản là để thay đổi cuộc đời 
mình, con phải thay đối. Và một trong những cách tốt nhất để làm việc đó là 
hãy hiểu một sự thật đơn giản là chúng ta nhìn nhận thế giới không như bản 
thân nó, mà theo bản thần chúng ta.” 


Nói xong, Cha Mike dẫn tôi trở lại phòng mình và để tôi ở lại một mình. 
Tâm trí tôi quay cuồng với tất cả những gì tôi vừa tiếp thu trong một khoảnh 
khắc ngăn ngủi như vậy. Có quá nhiều thông tin để lĩnh hội. Tôi đang ở 
Rome, được một giáo sĩ dạy dỗ bằng cách chia sẻ với tôi một thế ØI1ớI quan 
có thể cách mạng hóa mọi lĩnh vực cuộc sống của tôi nếu tôi lĩnh hội được 
nó. 


Tôi thật sự cảm thấy sợ khi tôi nghĩ về những gì vị giáo sĩ kỳ lạ nảy nói. Để 
sống cuộc đời mình theo đúng những niêm tin mới mẻ nảy có nghĩa là tôi 
phải nhìn thế giới qua một cặp mắt hoàn toàn mới, và rất ít người mà tôi biết 
trên thế giới này từng sống như thế. Nhưng khi tôi đăm đăm nhìn ra ngoài 
thành phố với những vì sao lấp lánh trên bầu trời rực rỡ của thành Rome, 
một sự bình yên sâu thăm hơn bất kỳ thứ gì tôi từng biết dâng lên trong tôi. 
Và một từ duy nhất lóe lên trong tâm trí tôi: Niểm tin. 


OïO 


Trong mấy tuần qua, tôi đã quen với một lộ trình rất thú vị tại thánh đường: 
Thức giấc lúc bình minh và ngồi thiền với Cha Mike trong khoảng một giờ. 
Phương pháp rèn luyện này cực kỳ khó khăn với tôi lúc mới đầu, nhưng chỉ 
sau vài ngày, một sức mạnh nội tại bắt đầu trỗi dậy trong tôi, và việc tập 
luyện trở nên đễ dàng hơn. Tôi thậm chí còn bắt đầu thay đổi nhanh hơn và 
thực hiện ở một cấp độ hoàn toàn mới. Tôi bắt đầu bớt đồng nhất suy nghĩ 
của mình và tiếp cận một cấp độ nhận thức cao hơn. Trong sâu thắm của 
mình tôi biết rằng tôi đang là một con người trưởng thành mà trước đây tôi 


chưa hề biết. Hơn bao giờ hết, tôi đồng ý với quan điểm của Cha Mike rằng 
con đường mà tất cả chúng ta đều đi này không phải là để cải thiện và cố 
găng trở thành một ai đó khác, chăng hạn những người hùng của chúng ta. 
Thay vào đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng hành trình cuộc đời này thật sự đề 
khai phá con người thật sự của chúng ta. Đó /ä một quá trình ghi nhớ. Nhưng 
tôi chưa tin điều này - thực tế tôi mới chỉ ;¡ếr về nó. 


Sau buôi thiền định sáng sớm, Cha Mike và tôi ăn điểm tâm qua loa với hoa 
quả và ngũ cốc rồi đi dạo trong vườn ở phía sau thánh đường nƠI ông dành 
nhiều giờ giảng giải và dạy cho tôi hiểu những bài học về cách sống một 
cuộc sống khôn ngoan và cao quý. Thỉnh thoảng, ông thể hiện sự uyên bác 
của mình dưới dạng những bài thuyết giáo, đứng bên cạnh một khóm hồng 
rất đẹp và nói với tất cả sự say sưa và nhiệt thành kết nối với nơi sâu thăm 
nhất trong tim tôi. Có những hôm khác, ông lại thư giãn hơn và khiến tôi 
cười suốt trong khi ông bộc lộ kiến thức phi thường với tôi dưới dạng những 
câu chuyện hài hước. 


Mỗi buổi tối, tôi lại trở về căn phòng xinh xắn của mình và mở toang các cửa 
số, nhìn lên bầu trời và thấy lớn dần với kiến thức của mình. Mỗi ngày, tôi 
lại có những thay đối lớn trong cách tôi nhìn nhận thế giới và trong hiểu biết 
của mình về câu trúc của vũ trụ tuyệt vời của chúng ta. Tôi nhanh chóng đi 
đến chỗ hiểu rằng mỗi người chúng ta đều có mối liên hệ. Có một chuỗi 
những sự kiện dường như ngẫu nhiên trong cuộc đời chúng ta, mặc dù hầu 
hết chúng ta chưa bao giờ nhận ra điều này. Tất cả những điểm trong cuộc 
đời chúng ta đều được nối với nhau, và mọi thứ xảy ra với chúng ta đều xảy 
ra vì một lý do gì đó. Cuộc sống thật sự là một trường học trưởng thành, và 
mỗi tình huống trong cuộc đời chúng ta lại thúc đây sự trưởng thành cá nhân 
của chúng ta nếu chúng ta có ý thức tìm kiếm và sau đó sống theo đúng bài 
học được nêu ra. 


Bài học trong cuộc đời của chúng ta, như tôi nhận thức, đều có vẻ đẹp phi 
thường của nó. Những nỗi buôn đau giúp chúng ta trưởng thành và dẫn 
chúng ta tới cuộc sống tốt đẹp hơn, trong khi những thời khắc tốt đẹp cho 
chúng ta thấy toàn bộ mọi khả năng của mình và đem lại cho chúng ta những 
hạnh phúc xứng đáng. Và tôi cũng nhận ra rằng chăng có gì thật tốt hay thật 
xấu từng tồn tại cả. 


6. TRUY TÌM CĂN NGUYÊN 


“Bạn có ích cho mọi người đên mức nào, bạn sẽ được hạnh phúc như thê? ` 


- Karl Reiland 


OïO 


Một buổi sáng, Cha Mike ngồi với tôi trên một chiếc ghế băng trong khu 
vườn um tùm phía sau cửa hậu của thánh đường. Đây là nơi ông đã dành 
nhiều thời gian chiêm nghiệm trong im lặng và cầu nguyện. 


“Hãy tin rằng vũ trụ này là một nơi rất thân thiện,” ông bảo tôi. “Thế giới 
thật Sự muốn con chiến thăng. Hãy từ bỏ suy nghĩ hạn chế mà hầu hết chúng 
ta vẫn sống dưới nó trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình, và hãy 
chọn lấy thái độ tò mò. Con sẽ thấy rằng nếu con sống theo cách này, thì một 
sức mạnh lớn lao hơn chính bản thân con sẽ dẫn con tới cuộc sống tuyệt vời 
nhất của mình mỗi ngày. Nói đúng hơn là con sẽ được dẫn tới đúng thiên 
hướng của mình.” 


“Con thường tự hỏi nhiệm vụ thật sự của con trong cuộc đời là gì, thưa Cha 
Mike. Sâu thăm trong lòng, con luôn biệt răng môi chúng ta đêu có gì đó đặc 
biệt nên chúng ta mới hiện diện ở thê giới này đê thực hiện,” tôi nói. 


“Đây là một bài học lớn: ðí quyết của đam mê chính là mục đích. Một khi 
con tìm ra thiên hướng của mình - cái sự nghiệp bắt buộc mà con có thê trao 
gửi cuộc đời mình - trái tim con sẽ bắt đầu cất tiếng hát, và con sẽ có đam 
mê, sức mạnh và sự bình yên nội tâm hơn hắn con có thể hình dung. Khám 
phá một giấc mơ lớn lao mà con có thể sống cuộc đời mình theo đó sẽ đem 
lại cho con sức mạnh, động lực và năng lượng lớn. Một giấc mơ lớn đem lại 
cho con hy vọng, Jack ạ. Hãy luôn tập trung hăng ngày bởi vì con sẽ biết 
đích xác mình được trao nhiệm vụ gì trên cõi đời này.” 


“Tuyệt vời.” 


“Một trong những lý do chính để khám phá và xác lập tầm nhìn riêng hay 


một nhiệm vụ trọng tâm cho cuộc đời mình chính là tập trung vào những ưu 


tiên cao nhất của con. Như Edward G. Bulwer-LyiontT52 nói: “Người thành 
công hơn những người khác là người sớm nhận thức được mục tiêu của mình 
và có thói quen định hướng sức mạnh của mình vì mục tiểu đó. Ngay cả một 
tài năng thiên bẩm cũng chỉ là khả năng quan sát tốt được củng cô bằng sự 
chuyên chú của mục đích. Những người biết quan sát một cách thận trọng và 


„2.22 


quyết tâm một cách kiên định đều có thể trở thành thiên tài”. 


xk% 
“Con chưa bao giờ nghĩ về tài năng theo kiêu này,” tôi trầm ngâm. 


“Tất cả chỉ là tập trung vào những mục tiêu cao nhất,” Cha Mike đáp. “Khi 
con biệt điêu gì là quan trọng nhât trong cuộc đời mình, thì con có thê lựa 
chọn xem mình cân làm gì và không cân làm gì.” 


“Hay quá.” 


“Và khi con tìm ra thiên hướng cơ bản của cuộc đời mình,” ông tiếp tục: 
“không có nghịch cảnh nào có thể khống chế được con, cho đù nó ghê gớm 
đến đâu. Xác định rõ một tầm nhìn riêng cho cuộc đời mình là cách tốt nhất 
và duy nhất để vượt qua những vấn đề và làm cho mình thỏa mãn tối đa. 
Danh họa Da Vincl cũng nói như vậy khi ông nhận xét: “Nếu bạn gẵn được 
lộ trình của mình lên một vì sao, bạn sẽ có thể điều khiển được bất kỳ cơn 
bão nào. ˆ” 


“Con thấy đấy, Jack, nhu cầu sâu thăm nhất trong trái tim con người là nhu 
cầu sống vì điều gì đó cao hơn bản thân mình. Tất cả chúng ta đều có một 
khao khát được thể hiện trên cõi đời này theo cách tạo ra sự khác biệt so với 
cuộc sống của những người khác và gắn kết chúng ta với một mục đích vượt 
ra mọi giới hạn của cuộc đời minh. Tất cả chúng ta đều có sự thèm khát rất 
con người là muốn được biết vào lúc cuối đời mình rằng chúng ta không 
sống vô nghĩa. Khoảnh khắc con tìm ra thiên hướng của mình, mục đích 
chính của mình, số phận của mình - là lúc con sẽ bước vào một cách sống 
hoàn toàn mới. Con sẽ không còn bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay được 
nồi tiếng hoặc leo cao trên bậc thang danh vọng, mà con sẽ bắt đầu quan tâm 
đến việc thực hiện nhiệm vụ tạo ra một thế giới mới và làm cho nó trở thành 
một nơi đáng yêu hơn. Và đó là khi cái phần tốt đẹp nhất trong con bắt đầu 


cảm thây hạnh phúc, ở một mức rât sâu, con sẽ cảm thây tôt hơn về bản thân 
với tư cách một con người. Con sẽ bắt đâu cảm thây mãn nguyện, răng cuộc 
đời của mình có ý nghĩa. Và đây là lúc cuộc đời con thật vĩ đại.” 


“Thật tuyệt,” tôi đáp. 


“Để ta giải thích rõ hơn nhé: Khi con chuyển từ chỗ bị ép buộc sang chỗ 
sống theo cam kết phục vụ người khác, cuộc đời con chặc chăn sẽ cực kỳ 
thành công. ` 


“Làm thê nào con tìm được vận mệnh này của mình?” 


“Con thật sự không tìm ra được vận mệnh của mình, Jack ạ - nó sẽ tìm ra 


32 


con. 
““Thật sao?” 


“Phải. Con càng phục hôi được cái tôi đích thực của mình, vận mệnh của con 
sẽ càng mở rộng trước mặt con. Như ta đã nói với con, anh bạn trẻ của ta ạ, 
chỉ cân tiêp tục thực hiện nhiệm vụ nội tâm của mình - đó chính là điêu quan 


trọng nhất. Như triết gia Hà Lan Benedict de SpinozaL12 nói: “Hãy là chính 
chúng ta và hãy trở thành cái chúng ta có thể, đó chính là mục đích duy nhất 
trong đời”. Con càng tìm được cái bản ngã cơ bản của mình và thể hiện nó 
với thê giới, con sẽ càng tiễn sâu vào dòng chảy cuộc đời. Và làm như vậy, 
vận mệnh của con sẽ tìm đến con.” 


Tôi tỏ thái độ hoài nghị. “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” 


“Phải, đúng là như thế,” Cha Mike trả lời. “Chỉ cần kiên nhẫn và cởi mở 


[20] 


hơn. Thomas Merton cũng nói rõ điểm này khi ông nhận xét: 'Cứng fa 
có những gì chúng ta tìm kiếm. Nó luôn hiện diện, và nếu chúng ta dành thời 
gian cho nó, nó sẽ tự tìn đến Chúng ía." Con càng biết về con người thật sự 
của mình, con sẽ càng thấy rằng mình có đủ sự uyên bác, sức mạnh và khả 
năng mà con mong muốn suốt cả. đòi. Con đã là con người mà con luôn 
mong ước được như vậy. Con chỉ cần biết điều đó. Và khi con làm được, con 
sẽ có thể tiếp cận được những cơ hội dành cho con. Chỉ cần tiếp tục đi sâu 
hơn và tự thay đôi mình. Và hãy tiếp tục tin tưởng và mở lòng.” 


OïO 


Cha Mike ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. “Jack, con đã hoàn thành mọi việc ở 
đây. Con là một trong những học trò xuất sắc nhất của ta. Nhưng thời gian 
chúng ta bên nhau đã hết. Con đã ở với ta bốn tuân, và những thay đổi ta 
nhìn thấy ở con rất tuyệt vời... nhưng những gì tuyệt vời nhất vẫn còn chưa 
tới. Ta chỉ mới gieo những hạt mầm trong con và chúng chỉ mới nhú lên. Ta 
rất hân hạnh được gặp con, con trai của người bạn thân Cal của ta. Con sẽ 
làm được nhiều cho thế giới này và tỏa sáng, ta tin chắc như vậy. Hãy là 
chính mình, Jack. Hãy tìm kiếm chân lý - và hãy luôn tin tưởng.” 

Nói xong, Cha Mike ôm chặt lây tôi. Sau đó ông quay đi dứt khoát và đi qua 
vườn vảo thánh đường vốn đã là nhà của ông trong bao nhiêu năm. Mặt trời 
chói ngời, còn tôi thì đứng cạnh một khóm hồng, ngẫm lại bốn tuần qua và 
những gì tôi đã trải nghiệm. Tôi nghĩ đến những lời của nữ văn sĩ người Mỹ 
LouIis May Alcott: 


“Xa xa trong ánh nắng là những 
khát vọng cao nhất của tôi. 

Tôi không thể với tới chúng; nhưng tôi có thể 
tìm kiếm và nhìn thấy vẻ đẹp của chúng, tin vào 


chúng và có găng theo đuôi chúng. ” 


Từ sâu trong lòng mình, tôi cảm thấy mình thật sự đang đi trên con đường 
của mình. 


NGƯỜI LƯỚT SÓNG 


7. GẤP GỠ BẬC THÂY CỦA TRÁI TIM 


“Trong ngươi có một ngọn bác chờ đên lúc trở thành ngọn đèn của tâm hôn 
ngươi. Khi ngọn lứa nội tâm này cháy sáng, ngươi sẽ cảm nhận được sự vĩ 
đại thức tỉnh trong đời mình ” 


- Bradford Keeney 


“Thêm mỗi năm tôi sống, tôi lại càng tin răng sự phí phạm cuộc đời năm ở 
tình yêu chúng ta không chịu trao đi, những sức mạnh chúng ta không chịu 
sử dụng, sự thận trọng ích kỷ chăng thách thức gì cả, và bỏ lỡ cả hạnh 
phúc. ” 


- Mary Cholmondeley 


OïO 


Mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như vậy. Trước đây tôi 
đã từng đến nhiều bãi biển, nhưng bãi biển này nối bật hơn tất thảy. Trông 
nó giống như một lát cắt nhỏ bé của cõi Niết bàn. Và vì thế, khi tôi trả tiền 
cho người lái xe, tôi bảo anh ta răng tôi đã tìm thây đường về nhà. 


“Anh có chắc chắn như vậy không, anh bạn?” Anh ta hỏi. “Chúng ta còn 
cách thị trần gần nhât hàng dặm đường, và đây là bãi biên biệt lập nhật trên 
đảo này. Tôi có thê quay trở lại đây đón anh sau vài tiêng nữa nêu anh 
muôn.” 


“Không cân... nhưng cũng xin cảm ơn,” tôi đáp. “Tôi có cảm giác ở đây tôi 
sẽ ôn thôi. Vũ trụ là một nơi rât thân thiện, anh biệt đây,” tôi nói thêm kèm 


theo một nụ cười ranh mãnh. 


Người lái xe chỉ biết đăm đăm nhìn tôi, lắc lắc đầu, và phóng đi. 


Tôi không hề nhìn thấy bóng dáng ai cả, nhưng điều đó chắng hề gì. Tôi 
chậm rãi tìm đường lần từ đường cái xuống đến bãi cát và cởi dép ra. Khung 
cảnh đẹp mê hồn: Đại dương phản chiếu một màu xanh ngăn ngắt; bãi cát 
mịn mảng và trắng phau; còn mặt trời như vuốt ve cơ thê tôi và khiến tôi 
cảm thấy thật thanh bình. Tôi ngồi xuống, thầm cảm ơn tất cả những món 
quà đang bắt đầu đến với cuộc đời tôi kể từ cuộc gặp gõ của tôi với Cal - 
người cha của tôi - vải tuần trước. 


Sau khoảng 20 phút tắm nắng một cách khoan khoái, tôi nhận thấy có gì đó 
chuyên động ở cuối bãi tắm xa xa. Khi tập trung hơn, tôi có thể nhìn thấy đó 
có vẻ là một người đang thực hiện một điệu nhảy gì đó trên cát. Hai bàn tay 
người đó vỗ võ, hai đầu gối gõ gõ, còn đầu thì lắc lư. Tôi cảm thấy sợ. Ở đây 
tôi chỉ có một mình và tôi cảm thấy lo cho sự an toàn của mình. Thế rồi có gì 
đó rất tuyệt vời xảy ra. Từ ziểm tin lóe lên trong tâm trí tôi, và tôi nhớ lại 
những gì Cha Mike đã nói với tôi lúc ở Rome: “Đăng sau mỗi nỗi sợ hãi của 
con, con sẽ khám phá ra vận mệnh của mình.” Tôi chìm sâu vào chính mình 
và tìm thấy một sự can trường mới mà tôi ngày càng tiếp cận được nhiều 
trong bốn tuần qua khi tôi kết nỗi với sức mạnh của mình. Sau đó, tôi mạnh 
dạn tiễn về phía bóng người. 


Khi tôi đến gần hơn, tôi nhìn thấy người ấy rõ hơn. Anh ta vẫn đang cử động 
rất kỳ quái, như thể đang lên đồng, và dường như anh ta không nhận thấy 
không chỉ có mình anh ta trên bãi biển nữa. Tôi đến gân anh ta nhưng anh ta 
vẫn cứ tiếp tục vũ điệu của mình. Cuối cùng, anh ta phá vỡ sự im lặng và mở 
choảng mắt. 


“Chào mừng đên với bãi biên của tôi, Jack. Điêu gì khiên cậu lầu đên thê?” 
Anh ta hỏi với nụ cười lộ hêt cả hàm răng. 


Tôi cứng đờ người. Làm sao người đàn ông này lại có thê biệt được tên tôi 
chứ? N/êm rin lại lóe lên trong tâm trí tôi lân nữa. 


“Anh biệt tên tôi ư?” Tôi hỏi, đây ngạc nhiên và vân có phân sợ sệt. “Băng 
cách nào vậy?” 


“Phải, tôi biết rõ tên cậu - Cal đã kể với tôi về cậu. Ông ấy đúng là người 
tuyệt vời. Và anh bạn ạ, ông ây rât đáng đê kêt bạn.” 


“Anh kêt bạn với bô tôi ư?” tôi thắc mặc vẻ không tin. 


“Ô, rât hay, vô cùng thú vị - chăng có gì phải lo lăng cả,” anh ta nói, tay vuôt 
mô hôi trên ngực. 


Tôi ngắm nghía nhân vật bí ân này một lúc trong khi anh ta ngắng mặt về 
phía mặt trời. Tôi đoán anh ấy khoảng 45 tuổi. Nước da anh ấy màu đông 
hun và cơ thể anh ấy gần như trong trạng thái hoàn hảo, với những cơ bắp 
cuồn cuộn nồi vồng bên dưới lớp da mềm. Đôi mắt anh ấy màu biếc, còn mái 
tóc thì vàng óng do phơi dưới năng. Anh chỉ đeo đúng một chiếc vòng cô 
bằng vỏ ốc và mặc chiếc quần cộc vải nylon tả tơi đường như có đủ cả bảy 
sắc cầu vồng. 


“Tên tôi là Moe. Moe Jackson,” anh ấy nói trong khi chìa tay ra. “Chào 
mừng cậu đến Hawaii. Đây là bãi biển của tôi - nơi tốt nhất trên hòn đảo này 
để lướt sóng, và tôi có bãi biển này cho riêng mình. Người dân địa phương 
nói ở đây bị ma ám, cho nên chẳng bao giờ tôi có bạn đồng hành. Với tôi thế 
rất tốt,” anh ấy kéo dải giọng. “Tôi lướt sóng ở đây suốt ngày, chỉ một mình, 
một hoạt động cực hợp với tôi.” 


“Anh là vận động viên lướt sóng ư?” Tôi hỏi. 


“Cậu đoán đúng trôi, cậu em,” anh ây hào hứng đáp. “Cal cũng vậy. Ong ây 
rât giỏi môn này - chăng kém cạnh gì tôi,” anh ây cười toe toét. 


““Thê anh vừa làm gì vậy? Cái điệu nhảy lúc nãy ây?” 


*A, tôi chỉ vui vẻ một chút thôi. Tôi khoái nhảy - nó giữ cho tôi trong dòng 
chảy cuộc đời và nhặc tôi đừng quan trọng hóa mọi việc.” 


“ [rong dòng chảy cuộc đời ư?” 


“Chắc chắn,” Moe nói. “Tôi sống từng khoảnh khắc đời mình. Tôi dành trọn 
cho việc sống với một trạng thái mỹ mãn liên tục. Tôi cô găng hiện diện trọn 
vẹn trước mọi điều diễn ra với tôi. Quá khứ đã qua - từ lâu rồi. Cho nên triết 
lý của tôi là như thế này: Tôi chẳng bao giờ để cho ngày hôm qua của mình 
ảnh hưởng đến ngày hôm nay.” 


“Vậy còn tương lai thì sao?” Tôi hỏi. 


“Tương lai không có thật, anh bạn ạ. Nó chỉ là ảo giác chừng nào tôi còn bận 
tâm. Điều duy nhất tôi thật sự chú tâm là niềm vui thú trong mỗi phút. Tôi 
sống theo dòng chảy và đón nhận mọi thứ khi chúng đến. Tôi theo con tim 
của mình. Và tôi yêu điều đó!” Anh ấy nói đầy nhiệt thành. “Đây, thứ này 
dành cho cậu,” anh ấy tiếp lời khi trao cho tôi một phong bì mà anh lấy ra từ 
túi quân cộc. “Hãy đọc nội dung bên trong đi.” 


Tôi lôi ra một mảnh giấy nhàu nhĩ và đọc những dòng chữ trên đó thật cần 
thận. Nội dung vIỆt: 


Ngày thưởng, hãy để tôi nhận ra bạn là kho báu. Đừng để tôi bỏ qua bạn 
trong cuộc tìm kiếm một ngày mai hiểm hoi và hoàn hảo nào đó. Có ngày tôi 
sẽ thọc những móng tay mình vào đất, hay vùi mặt mình xuống gối hoặc duôi 
dải thân mình hoặc giơ tay lên trời cao và mong muốn bạn trở lại hơn bao 
giờ hết. ” 


- Mary Jean lron 


“Tôi đoán điều đó đúng,” tôi nói vẻ trầm ngâm. “Quá nhiều người trong 
chúng ta than phiền răng không có đủ thời gian trong đời, nhưng chúng ta lại 
lãng phí quá nhiều thời gian chúng ta đã có. Và chúng ta dành cả đời để săn 
đuổi cái hũ vàng khó tìm thấy này, chỉ để phát hiện ra rằng những kho báu 
tuyệt nhất của chúng ta chính là những kho báu đơn giản nhất mà chúng ta 
luôn có nhưng lại chăng bao giờ biết.” 


“Cậu hiểu rồi đấy,” Moe nói, gật gật đầu đồng ý. “Hầu hết mọi người luôn 
lao tới thế giới tưởng tượng này mà họ nghĩ sẽ giải quyết được tất cả những 
vẫn đề của họ và khiến cho họ vui sướng. Họ tự nhủ với mình rằng: “Một khi 
ta đạt được việc này hay việc kia, ta sẽ hạnh phúc.ˆ Nhưng tôi tin rằng hạnh 
phúc không phải là một nơi cho cậu tìm đến - nó chính là trạng thái nội tại 
do cậu tạo ra. Bá: kỳ ai cũng có thể hạnh phúc - nó có sẵn cho mọi người và 
có săn ngay lúc này. Chúng ta chỉ cần dừng lại và chú ý hơn tới những kho 
báu đang có xung quanh chúng ta. Cho nên lúc này tôi sống trọn vẹn cuộc 
sống của mình. Mắt tôi mở to. Tôi đã thức tỉnh. Tôi yêu mọi khoảnh khắc 
của cuộc phiêu lưu vĩ đại này.” 


'““Thê anh sông ở đâu?” Tôi hỏi vẻ tò mò. 


Anh ây chỉ vê một túp lêu tranh nho nhỏ ở rìa bãi biên, nơi bờ biên nhô ra 


như một ngón tay. Có một khu vườn nhỏ đây hoa bên cạnh lều, và một chiếc 
xe đạp cũ kỹ han gỉ dựa bên hông. 


“Đó là lâu đài của tôi, Jack ạ, nhà tôi đấy. Và tôi yêu nó!” Anh ấy nói đầy tự 
hào. 


“Thật thú vị,” tôi đáp, không biết cần phải nghĩ gì. 


“Còn hơn cả thú vị ấy chứ - phải nói là hoàn hảo. Tôi chăng có gì phải lo 
lắng, không ai làm phiên tôi, và tôi ở ngay bên cạnh những con sóng khiến 
cho tim tôi rộn ràng. Tôi đang ở thiên đường. Chào mừng cậu tới thiên 
đường! Đây sẽ là nhà của cậu trong bốn tuần tới.” 

“Nghe tuyệt đấy. Tôi biết tôi đang được hưởng một điều thật tuyệt vời,” tôi 
đáp kèm một nụ Cười. 


“Mọi việc đã được sắp đặt săn cho cậu,” Moe tiệp tục. “Cậu đã biệt rôi, tôi 
tin chắc như vậy. Và tôi sẽ rât hạnh phúc vì có cậu làm bâu bạn. Tôi sẽ dạy 
cậu mọi điêu về Câu hỏi Cuôi cùng thứ hai.” 


“Mình đã yêu thật sự chưa?” Tôi nhớ lại. 
“Cậu nói đúng.” 


“Tuyệt. Nhưng lúc này, anh Moe, rất thành thật với anh, tôi cần tập trung 
vào công việc nội tâm của mình hơn là yêu đương. Tôi đang trải qua quá 
trình trưởng thành bên trong nên mọi yếu tố của cuộc đời tôi dường như đều 
đang thay đối. Toàn bộ ô cửa kính màu của tôi đang biến cải, xin nói ví von 
như vậy.” 


“Cha Mike đã dạy cậu điều đó, tôi biết. Một con người tuyệt vời,” Moe nói 
thành thực. 


“Anh cũng biệt Cha Mike ư?” 
“Dĩ nhiên. Ong ây là bạn tôi đã nhiêu năm - mặc dù ông ây rât sợ nước,” 


người bạn mới của tôi bật cười. “Tôi không làm sao làm cho ông ây đên gân 
ván trượt được, cho dù tôi tìm cách gì. Uông phí,” anh ây nhún vai. 


“Nhân tiện, đề trả lời ý của cậu,” Moe tiếp tục, “có nhiều kiểu tình yêu: tình 
yêu nhục dục, yêu bản thân, yêu gia đình, và yêu cuộc sống cùng những điều 
kỳ diệu của nó. Tình yêu cuối cùng trong số này là những gì cậu và tôi sẽ để 
tâm đến, bạn ạ. Công việc của chúng ta sẽ là mở rộng trái tim cậu để cậu có 
thể mở lòng với cuộc sông và những điều thú vị của nó. Tôi dám cá cậu chưa 
bao giờ mơ đến việc có một huấn luyện viên tình cảm cho riêng mình, phải 
không?” 


“Một huân luyện viên tình cảm ư? Tôi chưa bao giờ nghe đên khái niệm 
này „9 


“Đúng, tôi biết,” Moe nói. “Nghe hơi sến, nhưng Cal muốn như thế. Ông ấy 
đã sắp xếp khóa đào tạo cuộc sông này cho cậu và đề nghị chúng tôi là huấn 
luyện viên của cậu. Ông ây thật sự muốn giúp cậu, Jack ạ - ông ây thật sự 
yêu thương cậu. Nhưng hãy để tôi nói tiếp. Tôi đã tìm ra cách sống một cuộc 
sông phong lưu và thú vị. Ý tôi là /»4¿ sự phong lưu và /hé¿ sự thú vị. Tôi là 
người hạnh phúc nhật mà tôi biết, ở đây, trên bãi biển vắng vẻ này. Tôi thức 
giâc mỗi sáng với niềm vui sâu thăm trong lòng. Tôi lướt sóng. Tôi nhảy 
múa. Tôi vẽ suốt buổi sáng, có khi đến tối khuya, tôi ngắm nhìn những vì 
sao khi buồn ngủ. Tôi làm thơ khi mặt trời lặn. Tôi cảm thấy mình là người 
giàu có nhất thế giới. Và điều tuyệt vời là tôi thật sự không khác gì cậu. Cậu 
có thể có những gì tôi có - nếu cậu muốn vậy.” 


Moe nói tiếp. “Tất cả diễn ra khi tôi ngừng sông. cuộc đời mình theo lý trí và 
bắt đầu mở rộng trái tim. Đó đúng là một bí quyết thật sự cho tôi. Nhà tâm lí 
học người Thụy Sĩ Carl Jung từng nói thế này: “Nhãn quan của bạn sẽ trở 
nên rõ ràng khi bạn nhìn vào trái tim mình. Ai nhìn ra ngoài thì chỉ nằm mơ. 
Ai nhìn vào trong mới thức tỉnh” 


“Đó là những lời thật hay ho,” tôi nói, cảm thây một sự bình yên và thoải 
mái xâm chiếm mình khi tiếp nhận những lời này. “Chà, thật tuyệt được gặp 
anh, Moe Jackson. Tôi thật sự mong đợi quãng thời gian chúng ta ở cùng 
nhau,” tôi nói đầy tin tưởng. 


“Hay lăm!” anh ấy nói. “Jack, tôi nghe cậu nói rằng cậu đang ở trong giai 
đoạn cải biến sâu. Tốt lắm - Đó là nơi tốt nhất để sống trên đời. Tôi biết có 
lúc nó có thể đáng sợ, nhưng chỉ cần cậu giữ tâm mình thật thoải mái. Đó 
chính là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu... cho đến lúc 
này. Thực tế, tôi dám cá răng sau khi cậu ở cùng Cha Mike, trái tim cậu đã 


băt đầu mở rộng trước sự uyên bác nội tại của chính cậu.” 


“Anh nói đúng. Tôi đang tiếp thu những hiểu biết mà tôi chưa từng có trước 
kia - và tôi không thật sự dám chăc chúng đên từ đâu,” tôi nhận xét, hy vọng 
được nghe chỉ dân. 


“Cậu đang thoát khỏi lý trí của mình và tiến sâu vào tâm hồn, nơi có mọi câu 
trả lời cho cậu. Sống theo lý trí tức là chơi cho an toàn. Cậu cố găng phán 
đoán mọi việc. Cậu lên kế hoạch, lo lắng và cảm thấy buồn bực với quá khứ, 
hiện tại và cả tương lai của mình. Cậu dành nhiêu thời gian phân tích những 
8Ì CÓ thể và sẽ xảy ra đến mức cậu bỏ lỡ việc sông cuộc sông mà cậu cân 
sống. Cách lý tưởng để học hỏi từ cuộc đời là chấp nhận mọi khoảnh khắc 
dành cho cậu - và cậu không thể làm được điều đó nếu cậu cứ loanh quanh 
với những suy nghĩ của mình.” 


Moe tạm ngừng một giây, sau đó tiếp tục. “Tôi cũng thường giống như cậu, 
Jack ạ, sông theo lý trí. Thực tê, tôi cũng làm nghê như cậu.” 


“Làm quảng cáo ư?” 
“Đúng, quảng cáo. Cậu đã nghe nói đến MJ Group International chưa?” 


“Dĩ nhiên. Là một trong năm công ty quảng cáo hàng đầu trên thế giới. Trụ 
sở đặt tại Chicago, 23 văn phòng trên khăp thê giới, hàng trăm triệu đôla 
doanh thu môi năm.” 


“Cậu có đoán được aI là người sáng lập ra nó không?” Moe hỏi. 


“Không cần phải nói với tôi!” Tôi đáp. “MJ chính là anh, Moe Jackson phải 
không?” 


“Đúng.” Anh ây cười tươi. 


“Thật không thể tin nổi. Thật sao?” Tôi không thể tin rằng nhân vật lướt 
sóng mà tôi đang chuyện phiếm cùng này lại từng là một trong những bộ óc 
tiếp thị nồi tiếng nhất trên thế ĐIỚI chỉ cách đây một thập kỷ. Công ty của 
anh ấy đi đầu trong nhiều sáng kiến cải tiến và khét tiếng với những chiến 
thuật tàn nhẫn và quan điểm chiến thắng bằng mọi giá. MJ Group 
International là một công ty đẳng cấp thế giới, và rất khó biết được răng 


người đàn ông trông cực kỳ bình. thản đang đứng trước mặt tôi trên bãi biển 
diễm lệ này lại là người như anh ấy nói. 


“Tin tôi đi, đúng như vậy đấy,” Moe đáp. “Con đường đi tới thành công của 
tôi rất nhanh. Dường như tôi mó tay ra vàng khi tôi làm kinh doanh. Tôi 
không thể dừng lại suốt nhiều năm, kiếm ra hàng triệu bạc trong quá trình 
đó. Tôi có giác quan thứ sáu mách bảo cho biết nên tiến lên phía trước như 
thế nào. Ở tuổi 40, tôi có mọi tài sản vật chất mà bất kỳ người nào trên thế 
giới của cậu cũng đều mơ ước: Máy bay riêng, một căn nhà ở Caymans, một 
nơi nữa ở Aspen, một cặp xe Porsches thời thượng trong nhà, và một cô vợ 
khả ái. Và sau bao nhiêu năm dành ra để chạy theo đồng tiền, danh vọng và 
những tiếng tung hô như thế, hãy đoán xem tôi đã phát hiện ra điều gì?” 


“Kê cho tôi nghe đi,” tôi đê nghị trong khi nhìn sâu vào mặt Moe, lúc này đã 
ngập nét buôn râu và hôi hận. 


“Tôi hiểu rằng tôi vẫn chỉ nhìn thấy chính cái con người xuất hiện trong 
gương mỗi buổi sáng. Tôi vẫn cảm thấy đúng cách mình đã có khi tôi đói và 
thất bại. Tôi vẫn thây những con quý và phù thủy ám ảnh mình kế từ lúc còn 
là một đứa trẻ. Tôi vẫn có những niềm tin hạn hẹp về bản thân và những gì 
tôi có thê trở thành. Cho nên tôi hiểu rằng cho dù thế giới bên ngoài của tôi 
trông có mỹ miều đến đâu thì chính những gì bên trong mới là quan trọng. 
Và nếu thế giới bên trong của cậu hỗn độn và không lành mạnh thì cậu sẽ 
chăng thu được gì ở thế giới bên ngoài để khiến cho cậu thấy hạnh phúc. Mặt 
khác, nếu thế giới bên trong của cậu lành mạnh và hoản chỉnh thì những điều 
đơn giản và cơ bản nhất ở thế giới bên ngoài sẽ ngập tràn trái tim và tâm hỗn 
cậu. Những kho báu lớn nhất của cuộc sống thật sự là những kho báu bên 


Ha 


trong, bạn của tôi ạ. Như Emerson 
tài sản chỉ là một gã ăn mày xấu xí”.” 


ó1: “Không có một trái tim giàu có, 


“lôi học được điêu đó khi tôi hướng vào bên trong,” tôi trâm ngâm nói 
thêm. 


“Chúng ta thu thập được bao nhiêu không thành vấn đề, chăng có gì có thê 
tạo ra bất kỳ sự thiếu hoàn chỉnh nào mà chúng ta cảm thấy bên trong mình. 
Là con người, tất cả chúng ta đều có những lồ hồng bên trong mình cân được 
lấp đầy. Một số người trong chúng ta có những lỗ hồng do chính cha mẹ là 
những người không quan tâm đến các nhu cầu tình cảm khi chúng ta còn nhỏ 


tạo ra; một số khác lại có những lỗ hồng do những người bạn học thiếu lòng 
trắc ân không nhìn thấy giá trị đích thực của chúng ta tạo ra... Và chúng ta 
lớn khôn thành người lớn, chúng ta tìm kiếm một cách vô thức những con 
người và điều khác để lấp đầy các lỗ hồng của mình - để hoàn chỉnh chúng 
ta. Và khi chúng ta không làm được, chúng ta chuyền sang tìm kiếm giải 
pháp tiếp theo. Đó là một cuộc săn đuổi không có hồi kết, và nó làm chúng 
ta không có sự bình yên bên trong mình.” 


“Vậy giải pháp lâu dài là gì?” Tôi hỏi khi Moe và tôi đi bộ dọc bãi biển, cảm 
nhận một cơn gió nhẹ dịu dàng vuôt ve khuôn mặt mình. 


“Hướng nội,” câu trả lời vang lên. “Hãy làm bất kỳ điều gì cần để hoàn thiện 
mình. Hãy lấp đầy những lỗ hồng của cậu. Và hãy nhớ rằng cánh công đi tới 
sự mãn nguyện mở vào trong, không phải mở ra ngoài. Đó là lý do tại sao ưu 
tiên đầu tiên của mọi con người, tôi có thể nói vậy, đều là thực hiện những 
nhiệm vụ bên trong, công việc nội tâm mà cậu vừa nói tới.” 


“Một cách nhìn nhận rât thú vị, anh Moe.” 


“Đúng vậy. Hướng nội có nghĩa là cậu xác định những điêu đang cản trở cậu 
hiệu răng cậu thật sự tuyệt vời đên mức nào.” 


“Chắng hạn những niềm tin không đúng, những giả định sai lầm, những nỗi 
sợ hãi và những thiên kiên cá nhân,” tôi ngắt lời. 


“Phải, những thứ đó và nhiều thứ khác. Bằng cách xử lý những thứ này một 
cách rất thật, khi đó cậu có thể cảm thấy tốt hơn ở thế giới bên ngoài. Cậu 
càng làm sạch được thế giới bên trong của mình thì thế giới bên ngoài của 
cậu càng đẹp.” 


“Tất cả đều bắt đầu từ bên trong,” tôi tổng kết. 


“Phải,” Moe đáp. “Và một trong những yếu tô chính của nhiệm vụ nội tâm 
ấy là mở rộng trái tim. Mở rộng trái tim cậu chính là sống với tình yêu - mở 
rộng trước những khả năng của con nĐƯỜI, vững, tin vào sự phát triển hoản 
hảo của cuộc đời cậu, và sống sôi nỗi hơn. Hãy bắt đầu sống theo sự kỳ diệu 
của cuộc đời cậu, Jack ạ - hãy hiện diện với tất cả sự tuyệt vời xung quanh 
cậu. Và với một chút rèn luyện, cậu sẽ làm chủ được những kỹ năng này. 


Như Helen Kellet“^ nói: 'Chăng người bi quan nào khám phá được những 
bí ân của các vì sao, hay giương buồm đến được một miền đất mới, hay mở 
ra một thiên đường mới cho linh hồn con người. Hãy can đảm hơn với cuộc 
sống của cậu - đó là những gì đã có tác dụng với tôi. Mở rộng trái tim của 
cậu cũng chính là tin tưởng những bản năng của cậu thường xuyên hơn và 
cởi mở với những điều tuyệt vời đan dệt cuộc sống của chúng ta. Đó chính là 
cách cậu chào đón những điều bất ngờ và sẵn sảng trước mọi phép màu đang 
chờ đợi cậu.” 


xkk% 
'“Ƒôi không biệt liệu mình có tin vào các phép màu không. Tôi đã cởi mở với 
mọi chuyện hơn lúc trước, nhưng việc tin vào phép màu với tôi thật không 


đề,” tôi thừa nhận. 


Vừa lúc ây, Moe bắt đầu chạy. Mới đầu, chỉ là chạy chậm chậm, nhưng sau 
đó anh ây bắt đâu chạy nước rút. “Hãy theo tôi!” Anh ây hướng dân. 


Tôi cũng bắt đầu chạy, tham gia vào trải nghiệm này và tin tưởng rằng sẽ có 
được một bài học gì đó từ nó. 

Moe dẫn đường dọc theo bãi biển trong khoảng 15 hoặc 20 phút, hoàn toàn 
giữ im lặng và chỉ tập trung vào mục tiêu của anh ây: Một triên đôi phủ cát ở 
cuôi bãi biên. Cuôi cùng, khi anh ây đên đích, tôi cũng bắt kịp anh ây. Mô 


hôi chảy tràn trên má tôi, và tôi có lấy lại nhịp thở. 


'“Fôi có thê thầy có quá nhiêu thức ăn kiêu Italia,” Moe đùa khi chỉ vào con 
đường dân tới lôi lên đôi. 


“Chúng ta đang đi đâu đây?” Tôi hồn hến. 

“Cậu sẽ biết thôi,” anh ấy đáp. 

Trên đỉnh đôi là một cái øÒ cỏ mọc rậm rạp. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn 
thây những hòn đảo khác, những con tàu chạy ngang qua, và những câu trúc 


san hô đẹp mê hôn. 


“Hãy nhìn đăng kia xem,” Moe nói trong lúc chỉ tới cái gì đó có vẻ như là 


một phế tích cổ cách đó một quãng. 
“Thứ gì vậy?” Tôi hỏi. 


“Chà,” Moe đáp lại trong khi nghịch một cái vỏ sò trong chuỗi hạt kỳ lạ của 
mình: “mới nhìn có thê hơi giống phê tích lịch sử hay một loạt bức tường và 
đường đi sơ khai. Nhưng tôi sẽ kế cho cậu nghe câu chuyện rất hay về những 
gì cậu đang nhìn thấy. Nếu cậu bay được lên phía trên những phế tích ấy - 
được tạo ra bởi những cư dân xa xưa của Hawall) từ nhiều năm về trước - cậu 
sẽ phát hiện được điều mà các nhà nghiên cứu khoa học gân đây tìm thấy khi 
họ khảo sát di tích này từ trên trực thăng và máy bay.” 


'“ [ôi vân đang nghe rât chăm chú đây,” tôi háo hức nói. 


“Cái có vẻ như là một loạt lỗi đi và bức tường ngẫu nhiên ây thực tế lại là 
một tập hợp những đường Cao tốc và hệ thống vô cùng phức tạp và tinh vi 
nằm ở nên móng của một nền văn minh rực rỡ khi nhìn ở một góc độ cao và 
hoàn chỉnh hơn. 


“Mẫu chốt thật sự là thế này,” Moe giải thích. “Khi cậu nhìn mọi thứ từ một 
góc độ cao hơn, cậu có thê nhìn thây răng những thứ có vẻ không liên quan 
đến nhau thực tế lại có liên quan. Và với tôi, đó là một phép màu. Cậu thấy 
đấy, một phép màu không là gì khác ngoài một sự thay đổi tư duy giúp 
chúng ta nhìn thấy mọi thứ theo một cách mới. Bằng cách leo lên đỉnh đôi 
này, cậu có thể nhìn thây mọi thứ khác hơn lúc ở dưới thập. Và băng cách 
liên tục mở lòng trước việc nhìn nhận cuộc sống của cậu theo những cách 
mới, rốt cuộc cậu sẽ nhìn thấy những phép màu đang diễn ra. Cậu cảng cởi 
mở, cậu sẽ cảng nhìn thấy được rằng nhiều điều tưởng như không liên quan 
đã diễn ra trong suốt cuộc đời cậu chính là một phần của một hệ thống kết 
nối lớn hơn. Đây chính là những gì tôi xem là phép màu.” 


Sau đó, Moe nằm xuống đất. Chỉ trong vài giây, anh ấy chỗng đây với một 
nhịp độ rât nhanh. 


“Giờ thì anh lại đang làm gì vậy?” Tôi hỏi với giọng đầy ngạc nhiên. 
“Chỉ để giữ dáng thôi,” anh ấy đáp. 


Anh ấy tiếp tục bài giảng của mình trong lúc mồ hôi đầm đìa trên trán. “Jack, 


ngoài kia có nhiêu điêu đang đợi cậu. Nó hơn hăn những gì cậu có thê đoán 
được. Chia khóa là niêm tin.” 


Lại là danh từ đó. Tôi biết mình phải tin rằng mọi thứ xảy ra với tôi trong 
quá khứ, và xảy ra với tôi trong tương lai đều là một phần của một chương 
trình đã được sắp xếp hoàn hảo đề dẫn tôi theo con đường của số phận và 
chân lý tối cao. 


“Đừng sống theo lý trí,” Moe nói. “Cậu đã thử phương pháp sông như thế 
rôi, và nó đưa cậu đên đâu nào?” 


““Tôi vân như mặc kẹt, thậm chí sau nhiêu năm rôi,” tôi thừa nhận. 


“Có lẽ đã đến lúc có một hệ thông mới, sông nhiêu theo trái tim của cậu hơn. 
Hãy yêu thương nhiều hơn, và tôi hứa răng những cánh công băng vàng mở 
ra một. thế giới hoàn toàn mới sẽ chào đón cậu. Một khi cậu bắt đầu sống 
cuộc sông của mình trọn vẹn từ nơi sâu thắm nhất trong cậu và yêu thương 
con người mình, mọi thứ sẽ thay đôi tốt hơn hắn. /⁄ãy sống cuộc đời của cậu 
như là một sự chiêm nghiệm về tình yêu - yêu thương những người khác, yêu 
thương chính cậu, và yêu thương thế giới này. Đó là những øì tôi thật sự 
đang trình bày.” 


“Làm thê nào anh hiêu ra điêu đó? Câu chuyện của anh là gì, Moe?” 


“Tất cả chúng ta đều có một câu chuyện, phải không? Chà, cuối cùng tôi 
cũng quyết định từ bỏ cuộc sông của mình bởi vì nó cảng ngày càng vượt ra 
ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi từ bỏ mọi thứ tôi có và ngao du khắp thế 
giới với một cái ba lô trong vài năm. Tôi gặp những con người thú vị và đắm 
mình trong những nền văn hóa khác nhau. Tôi tới những buổi hội thảo về sự 
trưởng thành cá nhân và dành hàng tháng trời sống một mình trong hoang 
dã. Tôi học cách ngồi thiền ở Án Độ và phải lòng môn lướt sóng tại 
Australia. Khi tôi thay đổi bản thân, tôi đi đến một điểm nơi tôi bắt đầu tìm 
thấy những câu trả lời cho các câu hỏi lớn nhất của đời mình. Tôi bắt đầu 
trưởng thành thành một con người hoàn toàn mới theo nhiều cách. Sau đó, 
trong một lần tới tham quan hòn đảo kỳ diệu này, tôi phát hiện ra bãi biển 
này. Khi đó tôi tìm được ngôi nhà của mình. Tôi cảm thây đây chính là nơi 
mình thuộc về. Và tôi ở đây kế từ lúc đó.” 


“Thật kỳ diệu.” Tôi nghĩ một lúc, sau đó cất tiếng hỏi, “Ở một mình để tìm 


kiếm bản thân có quan trọng không?” 


“Không, không hề,” Moe đáp lại. “Thực tẾ, sống một mình suốt một thời 
gian dài có thể là một hình thức trốn chạy khỏi những gì cần được nhìn nhận. 
Gần như nó có thê là một dạng sao nhãng trước việc đi sâu vào những gì thật 
sự cần khắc phục. Khi tôi ở Ấn Độ, tôi gặp nhiều tu sĩ mà tôi nghe nói đã 
dành những năm tháng tốt đẹp nhất của đời họ để sống một mình, tít trên các 
đỉnh núi, chỉ vẻn vẹn với một chiếc khố và một bát gạo mà thôi. Tôi chưa 
bao giờ nghĩ những con người như thế đều được giác ngộ.” 


“Điêu đó khiên tôi ngạc nhiên.” 


“Chà, rất dễ bình thản ngôi một mình trên đỉnh núi chăng làm gì ngoài việc 
suy ngẫm. Và không hề khó khăn để cảm thấy hạnh phúc và hoản toàn thoát 
khỏi căng thắng khi cậu chỉ có riêng mình và không còn ai khác ở xung 
quanh gây khó chịu. Và gỢI ra những vấn đề sâu thăm của cậu. Với tôi, trưởng 
thành đến từ việc sông trong thế giới thực. Chúng ta khám phá xem mình là 
tuýp người nào trong môi quan hệ với người khác. Theo kinh nghiệm của tôi, 
chỉ khi những người khác ở xung quanh thì chúng ta mới biết được cái bản 
ngã đích thực của mình. Tôi sẽ cho cậu một ấn dụ. Giả sử cậu đặt mình hoàn 
toàn trơ trọi trong một cái thùng màu trắng. Không hề có cửa số cũng như 
cửa ra vào - chỉ có cậu thôi.” 


“Vâng, tôi đang hình dung như thế,” tôi nói với hai mắt nhắm lại. 


“Tốt. Giờ cậu đã nhìn thấy những gì tôi đang nói tới chưa? Không có bất kỳ 
thứ gì khác đê cậu đôi chiêu với bản thân, cậu không thê biệt được nhiêu vê 
mình. Chỉ có một mình cậu trong cái thùng.” 


“Tôi nhìn thấy chính xác những điều anh đang nói. Tôi cần những thứ khác 
trong cái thùng đó đê tôi so sánh với chính mình.” 


“Chà, tôi không biết liệu so sánh có phải là từ đúng không, nhưng cậu đang 
đi đúng đường. Nếu tôi bỏ một cái ván trượt vào chiếc thùng đó cùng với 
cậu, gø1ờ sẽ có một mỗi quan hệ. Cậu có thê quan sát cái ván trượt và sau đó 
nhìn nhận bản thân. Giờ đã có cách để cậu tiếp nhận thông tin về bản thân, 
trong mối quan hệ với cái ván trượt. Cậu có thể nhận thấy răng mình cao hơn 
cái ván, hoặc thông minh hơn, hoặc là cậu hoạt động hơn. Cho nên chỉ trong 
mối quan hệ, chúng ta mới có thê đi đến chỗ hiểu về mình.” 


“Quan điểm rất hay,” tôi đáp. 


“Hãy đưa ấn dụ đó vào thảo luận về tu sĩ và bát gạo nhé. Tít trên đỉnh núi, tu 
sĩ không hề có mối quan hệ gì. Và như thế, không hề có sự trưởng thành và 
tự khám phá thật sự. Nhưng khi chúng ta đưa ông ấy trở lại với thế giới 
thật...” Moe trình bày. 


“Ong ây ở trong môi quan hệ với những người khác,” tôi xen vào. “Ong ây 
có thê nhìn nhận bản thân khi so sánh với người khác trên thê giới.” 


“Đúng. Và khi ông ây sống với đời, những thăng trầm của thế giới sẽ làm 
cho ông ây phải ứng phó theo những cách nhất định. Nếu ai đó cư xử tệ với 
ông ây, ông ây có thể nổi điên. Cơn giận bộc lộ ra không là gì ngoài một cơ 
hội để chữa lành vết thương sâu hơn. Nếu có gì đó khiến ông ây sợ, đây 
chính là một cơ hội khác để học thêm điều gì đó về chính ông ấy, và khi làm 
như vậy, nhận thức của ông ấy sẽ được nâng lên cấp độ cao hơn. Nếu một 
thử thách ông ấy trải qua khiến ông ấy thất vọng, thì nó sẽ tạo ra một phương 
tiện khác cho ông ấy đem nó trở lại với chính mình và tìm ra những gì ở 
ngay trong chính ông ấy cần được củng cô và cải thiện. Cậu có thấy sống 
trong thế giới thực tại, đi làm, thanh toán các hóa đơn, và trải nghiệm thân 
phận con người là cách duy nhất đề tiễn tới sự giác ngộ không?” 


“Có. Tôi đã hiểu rõ điều đó. Nhưng như thế, tôi hy vọng anh không phiền để 
tôi hỏi câu này, tại sao 2a lại sông một mình?” 


Moe chìm vào im lặng. Sau khi suy nghĩ câu hỏi của tôi một lúc, anh ấy mỉm 
cười. “Một ý rất hay. Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, Jack ạ. Tất cả 
những øì tôi có thê nói là tôi biết rằng tôi đang ở đúng nơi tôi muốn ở. Tôi đã 
sống với thế giới này cả đời mình rôi, và gIờ con đường của tôi dẫn tôi tới 
nơi này. Ý định của tôi là tiếp tục ở đây, nhưng cuộc sống của chúng ta diễn 
ra theo những cách vượt ra ngoài ý muốn của chúng ta. Ai biết được một 
năm nữa tôi sẽ ở đâu? Tôi đang tận hưởng cái nơi tôi ở lúc này. Tôi chỉ chú ý 
đến thời khắc hiện tại, mở ra tất cả những khả năng và tiềm năng. Lòng tôi 
cảm thây hạnh phúc khi ở đây. Trừ khi trái tim tôi mách bảo với tôi điều gì 
khác, còn không đây sẽ vẫn là nơi tôi ở.” 


Tôi không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của Moe, nhưng tôi không ép 


anh ấy. Người đàn ông có vẻ đẹp như chảng Adonis“” và nét bình thản của 
Đức Phật này rõ ràng biết điều gì đó mà tôi không biết. Trong tâm trí tôi, 
không hề có mảy may nghi ngờ rằng anh ây đang sống theo một triết lý được 
khai sáng hơn tôi rất nhiễu. 


OïO 


Cho tới khi gặp Cha Mike chỉ vài tuần trước, cuộc sống của tôi chỉ là một 
mớ hỗn độn. Nhờ lĩnh hội vốn hiểu biết độc đáo của ông, cuộc đời tôi đang 
cất cánh bay lên. Tôi là ai mà dám phán xét cách sống của Moe chứ? Đúng, 
cách tiếp cận của anh ấy rất độc đáo. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều chỉ sống 
theo suy nghĩ thông thường của số đông thì xã hội chúng ta sẽ vẫn chìm 
trong đêm trường trung cô. Chính nhờ những tư duy táo bạo và mới mẻ của 
những người biết nhìn xa trông rộng trong thế giới chúng ta nên mới có 
những tiến bộ. Và trên hết, những gì Moe đang dạy cho tôi đều rất có ý 
nghĩa. 


“Jack, tôi vừa chia sẻ cả tấn kiến thức với cậu trong ngày hôm nay - tôi hy 
vọng nó có ích,” Moe nói. “Nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều điều để thảo luận 
trong một tháng tới. Và trong thời gian cậu ở đây, cậu sẽ ở lại nhà khách của 


A03 


f{Ố1. 


“Nhà khách ư?” Tôi thắc mắc vì không nhìn thấy công trình gì khác ngoài 
túp lêu của anh ây trên bãi biên. 


“Phải - nó ở đẳng kia,” Moe đáp trong khi chỉ tay về một chiếc giường cũ 
khung gỗ kê ngay phía sau “lâu đài” của anh ấy. 


“Cậu sẽ ngủ dưới bâu trời sao trong thời gian ở HawaII. Sẽ vô cùng tuyệt vời 
với cậu.” Nói xong, Moe bước xuông bãi biên, vớ lây ván trượt và lao vào 
những con sóng. 


ở. ĐI VÀO CÕI HUYÈÊN BÍ 


“Điều không bao giờ quay trở lại chính là những gì làm cho cuộc sống ngọt 
ngào ” 


- Emily Dickinson 


xkk# 


Khi Moe và tôi ăn sáng với đu đủ và cam trên bãi cát vào sáng hôm sau, tôi 
cảm thây vô cùng tò mò. Vì thê tôi đã đê nghị anh ây chia sẻ một vài chi tiệt 
vê chủ đê tình cảm. 


“Cuộc đời tôi được biến đổi khi tôi bắt đầu làm theo con tim mình,” anh ấy 
bắt đầu kể. “Làm theo con tim của mình là điều rất quan trọng bởi vì nó chứa 
đựng một sự thông minh cao hơn hẳn trí thông minh chứa đựng trong đầu 
cậu. Tiếp cận được tri thức của trái tim giúp gắn kết cậu với tri thức lớn hơn 
của thế giới và mở toang cánh cửa đi vào trái tim của vũ trụ. Tôi không có ý 
tỏ ra huyền bí, nhưng đó là những øì tôi thấy đúng. Tôi hoàn toàn tin vào tri 
thức mà trái tim tôi đưa ra cho tôi.” 


“Như vậy tôi cân sóng theo con tim mình?” 


“Không, thực tế đó là một sự cân bằng - một mỗi quan hệ đỗi tác. Để sống 
cuộc sống cao nhất của mình, hay tôi có thể nói là tốt đẹp nhất, bí quyết là 
phải có trái tim và khối óc kết hợp hài hòa với nhau. Một số người sống hoàn 
toàn theo con tim của họ - đó thuần túy là tình cảm và cảm xúc. Những 
người này thường gặp rắc rối trong thế giới thực, chăng khác gì những gã 
khờ lụy tình phân định rất kém và không nhận biết được thực tế. Những 
người khác lại sống hoàn toàn theo đầu óc - họ quá lý trí và lôgíc, không còn 
chỗ cho trực giác và đam mê chỉ dẫn họ.” 


“Kiểu như nhân vật Spock trong loạt phim truyên hình S/ar 7rek đây mà.” 


“Đúng vậy, J ack ạ, đó là một ví dụ rất đúng. Và cũng như Spock, những cá 
thể như thế lạnh lùng như đá. Tôi tin rằng cuộc sống là phải biết cân bằng: 


Đề cho khối óc và trái tim kết hợp thành một bộ đôi, hay những người bạn 
đời của nhau. Hãy sống sao cho khôn ngoan nhưng tốt bụng, lãng mạn 
nhưng không kém phẩần thực tế, can đảm nhưng chu đáo, có trách nhiệm 
nhưng đầy đam mê. Cần nỗ lực và thời gian để đạt được sự cân bằng này - 
chính tôi vẫn phải vật lộn với điều này trong rất nhiều ngày. Nhưng với cam 
kết và sự kiên trì, rỗi nó sẽ đến.” 


“Làm thế nào tôi mở rộng trái tim mình được, Moe? Tôi thật sự muốn cảm 
nhận nhiều hơn và khám phá niềm vui trong cuộc sống, sống vui vẻ và hạnh 
phúc hơn,” tôi nói. “Cảm giác của tôi là cuộc đời tôi sẽ mở ra một khi trái 
tim tôi mở rộng - như lời anh nói - nhưng bảo tôi mở rộng trái tim mình thì 
có phần giống như là bảo tôi chuyện phiếm với anh bằng tiếng Hawaii. Tôi 
không biết phải bắt đầu từ đâu.” 


“Tôi hoàn toàn hiểu cậu,” Moe đáp với những øì tôi cảm nhận được là một 
sự thâu cảm thực sự. “Tôi đã trải nghiệm tình trạng tương tự khi tôi tiễn theo 
lộ trình của mình. Và đó là lý do tại sao tôi trở thành người thầy hoàn hảo 
cho cậu, nếu cậu không phiền khi tôi nói như vậy. Chúng ta dạy những gì 
chúng ta cần học nhất, và bài học lớn nhất của đời tôi là làm cho những món 
quà của trái tim luôn sẵn có với chính mình. Và tôi học được nhiều đến mức 
tôi có thể chia sẻ với cậu. Thực tế, tôi nhớ đến một câu chuyện xưa nói về 
những gì nằm ngay trong trái tim. Tôi kế với cậu được không?” 


“Xin cứ tự nhiên.” 


“Ở phương Đông, từ nhiều nghìn năm trước, người ta tin rằng mỗi người 
trên Trái Đất đều là một vị thân. Nhưng con người lạm dụng sức mạnh của 
mình, cho nên Đắng Tối Cao mới quyết định lây đi sức mạnh đó. Sau đó nảy 
sinh vấn đề là ngài sẽ giấu phép màu - nguồn gôc của toản bộ tài năng, tiềm 
năng và danh tiếng của con người - ở đâu. Vị thần thứ nhất nói “Sao bệ hạ 
không đào một cái hỗ sâu trên mặt đất và bỏ phép màu vào trong đó?? 
“Không”, Chúa trời trả lời: 'rốt cuộc sẽ có người đào đủ sâu và tìm ra nó." VỊ 
thần thứ hai khi đó lên tiếng. “Thần có một ý, ông ấy nói. “Sao không bỏ 
nguôn gốc sức mạnh của loài người này lên trên đỉnh núi cao nhất?” Chúa 
trời lại từ chối. “Không được. Sẽ có người leo được lên đỉnh núi cao đó và 
tìm thấy nó.” Cuối cùng, vị thần thứ ba tâu: “Vậy nếu bệ hạ bỏ phép màu 
xuống đáy đại dương sâu nhật của thế giới thì sao? Chúa trời trả lòi: “Không 
ôn, sẽ có người lặn được xuống đại dương và phát hiện ra nó.” Chúa trời khi 
đó ngừng lại và suy ngẫm. Sau một lúc, ngài ranh mãnh nói: “Ta đã có cách. 


Ta sẽ đặt nguôn gôc của sức mạnh phi thường, sự kỳ vĩ và vinh quang này 
vào ngay trong tim của môi người đàn ông, đàn bà và đứa trẻ trên Trái đât 
này, đê họ sẽ chăng bao giờ nghĩ đên việc tìm ở đó.” 


“Một câu chuyện thật thú vỊ,” tôi nói. 


“Cậu thây đấy, Jack, trải tim của cậu chứa đựng nhiều tri thức và tài năng 
hơn cậu nghĩ rất nhiễu. Cậu có thê nghĩ răng trí tuệ của mình có mọi câu trả 
lời - Cậu có thể tưởng tượng rằng nếu cậu chỉ việc thu thập thêm thông tin và 
học hỏi nhiều hơn, cậu sẽ chiến thăng trò chơi của cuộc đời. Và cậu có thê 
tin rằng nếu cậu chỉ cần nghĩ ra những gì không có tác dụng trong cuộc đời 
cậu thì cậu sẽ biết cách làm cho mọi việc có tác dụng trở lại. Nhưng tôi 
không nghĩ răng đó là cách cuộc sông vận hành.” 


““Ƒôi cần hướng vào trái tim mình thêm nữa phải không?” Tôi đoán. 


“Thêm rất nhiều,” Moe nói với giọng rất thánh thơi. “Nhưng xin hãy hòa nhã 
với chính mình. Con đường từ trải tim đến trái tim không hề ngắn. Nó có thể 
mất hàng tuần, hàng tháng, hoặc thậm chí hàng năm trời đề mở ra hoản toàn. 
Điều chính yếu là cậu đi đúng đường.” 


“Và chính xác thì tôi thực hiện điều đó như thế nào?” 


“Cờ cậu đã đi đúng đường rôi,” Moe đáp. “Cậu có đủ can đảm tới đây và 
tìm tôi, điêu đó đã cho tôi thây răng cái chô ở bên trong cậu đã săn sàng đê 
cho trải tim đau khô của cậu được chữa lành.” 


Tôi biết ý Moe là gì khi anh ấy nhắc đến trái tim đau khổ của tôi. Tôi cảm 
thấy tất cả mọi người trên thế giới này của chúng ta đều có một trái tim đau 
khô vào lúc này hay lúc khác. Tôi không chỉ nói tới trái tim đau khổ khi 
chúng ta mất một ai đó chúng ta yêu thương - ý tôi là những lúc chúng ta đau 
khổ khi chúng ta bắt đầu nhận ra rằng giấc mơ của chúng ta đã phai nhạt và 
những khát khao sâu thắm nhất của chúng ta chắng bao giờ được thực hiện, 
khi chúng ta nhìn thây hiện trạng thế giới của mình và những giá trị không 
mây tốt đẹp điều khiến nó, và khi chúng ta đánh giá thấp bản thân trong cuộc 
sống và giảm thiểu số phận của mình. Tôi nghĩ đến những gì Benjamin 


[24]... x. ở "".. ".ẽ Ta 
Disraeli từng nói: “Cuộc sống quá ngăn ngủi, không thâm vào đâu. 


Moe tiếp tục nói. “Bãi biển này là một ấn dụ tốt cho cuộc sống của cậu, Jack 
ạ. Cuộc sống là một bãi biển xét ở nhiều khía cạnh. Nó phản ánh một hành 
trình với những phần toàn cát cũng như những khu vực đá gập ghènh, và nó 
có những khúc quanh cũng như những đoạn thăng tắp. Có lúc cậu nhìn thấy 
những con sóng võ tung tóe khi cậu thức giấc vào buôi sáng và cảm thấy cơn 
thịnh nộ của đại dương: lúc khác lại vô cùng bình yên và không có một thứ 
øì gợn lên. Vì tôi đã sống khá nhiều trên bãi biển này, tôi hiểu rằng những 
quy luật của cuộc sống thật sự không là gì khác hơn những quy luật của tự 
nhiên. Hãy tìm hiểu cách tự nhiên vận hành và cậu có thể hình dung ra cuộc 
sống vận hành như thế nào, ở cấp độ đích thực nhất của nó.” 


Cha Mike cũng đã dạy tôi điều này. 


“Tôi sẽ cho cậu một ví dụ,” Moe nói. “Tôi đã có nhiều đêm một mình ở 
ngoài bãi biển này. Có lúc tôi thức trăng suốt đêm, chỉ hít thở, suy ngẫm và 
đăm mình trong sự uy nghỉ của nơi này. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên 
trước vẻ rực rỡ của buồi bình minh luôn xuất hiện ngay sau thời khắc tối 
nhất của buổi đêm. Và điều đó cũng đúng với cuộc sông của chúng ta. Mỗi 
người và mọi người trong chúng ta đều phải chịu đựng bóng tối - nhưng nó 
luôn tan: đi, và ánh sáng luôn trở lại. Thực tế chính vào lúc cậu mặc vào 
những vẫn đề của mình nhất lại là khi cậu đến gần với giải pháp nhất. Và khi 
cậu đang trải qua những nỗi đau sâu nhất thì sự bình yên lớn nhất của cậu lại 
đang tiễn về phía cậu.” 


Tôi chưa bao giờ nghĩ về cuộc sống với nhãn quan như thế này. Sự uyên 
thâm của Moe có sự lịch lãm và cao đẹp nhất định và rất giống với những lời 
dạy mà Cha Mike đã ân cần chia sẻ với tôi - cả hai người đều nói đến một trí 
thông minh siêu việt của thế giới nơi chúng ta đang sống. Theo cả hai vị thầy 
này, cuộc đời mỗi con người dường như diễn ra theo một kế hoạch chính xác 
- mọi chuyện xảy ra vì có lý do, và cuộc đời không là gì khác hơn một món 
quà kỳ lạ. 


“Giờ để tôi cho cậu một lời khuyên thiết thực, Jack nhé. Một trong những 
điều đầu tiên cậu có thể làm để kết nối lại với trái tim mình là kích thích 
những đam mê đã chết ngay trong cậu. Hãy bắt đầu làm những việc mà, 
trước kia, đã từng đây ắp trái tim của cậu. Hãy bắt đầu làm những gì phù hợp 
với đứa bé đầy nhiệt huyết trong cậu và làm cho cậu cười nhiều đến mức thắt 
cả bụng. Hãy khám phá lại những øì làm cậu xúc động và khiến cậu rơi nước 
mắt - sau hết, nơi khiến cho cậu rơi nước mắt chính là nơi vũ trụ muốn cậu 


tìm đến.” 


“Tôi thắc mắc tại sao tôi lại mất quá nhiều thời gian đến vậy đề tới được nơi 
tôi đã trải nghiệm một tình yêu dành cho chính cuộc sống. Nói thật với anh, 
anh Moe, tôi cảm thấy không vui vì tôi phải mất nhiều năm đến vậy, ` tôi nói 
trong khi ánh mắt nhìn xuống cát, và trong tôi ngập tràn cảm giác hối tiếc. 


“Đừng trách móc mình nữa, Jack. Như tôi đã nói với cậu lúc trước - cậu 
đang ở đúng nơi cậu cần đến. Đừng nghi ngờ con đường của mình, và hãy 
tận hưởng nơi cậu tìm tới. Mọi thứ xảy đến với cậu trên đường đi đều tất yếu 
như vậy. ở đây, chìa khóa là chấp nhận. /⁄c này là một thời khắc đặc biệt 
trong cuộc đời cậu - hãy tận hưởng nó. Cậu đang lấy lại cuộc sống ban đầu 
của mình - cuộc sống có ý nghĩa với cậu trước khi những điều khác xen 
vào.” 


Đột nhiên gương mặt Moe biến thành một nụ cười toe toét. “Đã đến lúc cậu 
lại được có những niềm vui của cuộc sống,” anh ây nói. “Khi tôi còn là một 
đứa bé, ba mẹ tôi thường bảo tôi rằng mắt tôi chiếu sáng. Họ bảo tôi răng 
thực tế trong mắt tôi có tia lấp lánh. Giờ tôi nhìn thấy những gì họ nói: Một 
đứa trẻ đang vui chơi luôn có đôi mắt chiếu sáng.” 


“Chà, tôi cũng từng là một đứa trẻ rất hoạt bát.” 


“lôi muôn cậu lây lại tia lâp lánh ây. Và khi cậu làm được, trái tim cậu sẽ 
rộng mở thêm và bắt đầu mách bảo cho cậu chân lý của nó.” 


“lôi rât mong điêu đó xảy ra, Moe.” 


“Nó sẽ xảy ra. Lời khuyên của tôi dành cho cậu là hãy bắt đầu làm những 
việc khiến cậu hạnh phúc nhất. Hãy theo đuôi hạnh phúc của cậu, và bắt đầu 
thực hiện những việc đã từng khiến trái tim cậu cất lên tiếng hát. Khi chúng 
ta lớn lên, chúng ta đánh mất khả năng nhìn nhận những điều từng làm cho 
chúng ta phẫn khích.” 


‹ 9 


“Không sao cả. Chúng sẽ lại tìm thây cậu một khi cậu bắt đâu tìm kiêm 
chúng,” Moe an ủi tôi. “Hãy hỏi chính mình những câu hỏi, vì việc tự chât 


vấn mình một cách sáng tạO sẽ ØỢI ra nhiều câu trả lời mà cậu đang tìm 
kiếm. Hãy hỏi mình những câu hỏi như: “Trước kia mình đã làm những gì 
khiến mình cảm thấy hài lòng với bản thân?? hoặc: “Nếu mình không phải 
làm việc, mình sẽ dành thời gian như thế nào?” Và tôi cũng gợi ý rằng cậu 
nên bắt đầu lắng nghe nhiều hơn.” 


“Nghe gì cơ?” 


“Nghe những tiếng gọi bên trong, Jack ạ. Hãy chú ý hơn tới những lời nhắc 
nhở thầm lặng và dịu dàng cất lên từ những nơi sâu nhất trong cậu. Chúng 
luôn ở đó, chúng có tiếng nói, và chúng đòi được lắng nghe. Cậu biết chúng 
khi cậu còn là một đứa trẻ - hãy nhận biết chúng trở lại với tư cách một 
người trưởng thành.” 


“Tôi đã rời xa điều này đến mức tôi sợ rằng mình đã để mất bất kỳ sự gắn 
kết nào với phần sâu hơn này của chính tôi. Tôi biết mình đã bế quan tỏa 
cảng và tôi thật sự sống theo lý trí. Nhưng tôi sẵn sàng bắt đầu lắng nghe 
những tiếng gọi bên trong mà anh nói tới này.” 


“Tuyệt vời,” Moe đáp. “Ý định bắt đầu lắng nghe con tim của cậu là một 
bước tiến lớn để khai mở nó và được lợi từ những món quả lớn lao mà nó sẽ 
phải dành cho cậu. Chỉ riêng những ý định cũng đã như những con sóng lớn 
tràn qua vũ trụ, và tất yêu chúng sẽ quay trở lại và mang theo những món 
quà tuyệt vời. Chỉ cần tiếp tục lắng nghe và quan sát.” 


“Jack, hãy nhớ rằng trái tim chúng ta nói với chúng ta ở những không gian 
tĩnh lặng của cuộc đời chúng ta. Hãy dành thời gian để ngồi lại và suy ngâm 
về mọi việc. Và hãy tin răng sẽ đến lúc mọi thay đổi cậu đang mong muốn sẽ 
xuất hiện trong cuộc đời cậu.” 


“Vũ trụ là một nơi rât thân thiện,” tôi nói thêm, nhắc lại những gì đã trở 
thành một câu thân chú với tôi khi tôi tiên vào những vùng nước chưa được 
biệt đên của đời mình. 


“Cậu ngộ ra rôi đây, người anh em ạ. Nhớ tin tưởng răng nó sẽ ôn thỏa, cho 
dù điêu gì xảy ra, thì thực tiên mới mẻ của cậu sẽ tiên vê phía cậu. Nó cũng 


25] 


giống như những gì nhà thơ Sufi Rumi đã nói từ nhiêu năm trước: 'Hãy 
gõ cửa và niềm vui bên trong cuối cùng sẽ mở toang ô cửa số và ngó ra để 


xem ai ngoài đó.” Những lời nhắc nhở này sẽ dẫn cậu theo những hướng nhất 
định - chúng là tiếng nói của trái tim cậu dẫn dắt cậu đi theo hướng của số 
phận. Hãy can đảm bước vào nơi bí ấn của cuộc đời mình, và cậu sẽ tiễn lên 
vững vàng trên con đường của mình.” 


“Bước vào nơi bí ân ư? Cách nói đó thật hay, Moe.” 


“Chà, tôi nghiệm trong đời mình rằng điều duy nhất cậu có thê trông mong ở 
đời là những điều không ngờ. Phép màu của cuộc đời cậu sẽ xuất hiện khi 
cậu dám bước vào sự bí ân của nó. Chúng ta đều cần dành thêm thời gian 
trong thế giới kỳ diệu mà cuộc sống của chúng ta định như vậy. Tôi rất thích 


cách nói của T.H. Huxley“S! về điểm này: “Hãy ngồi xuống trước thực tại 
như một đứa bé con và hãy sẵn sàng từ bỏ mọi định kiến. Hãy khiêm nhường 
đi tới bất cứ đâu và bất kỳ vực thăm nào mà tự nhiên dẫn dắt, hoặc bạn sẽ 
chắng học được gì cả'”” 


ONO 


Nói xong, Moe ngôi bệt xuốhg bãi biển và ra hiệu cho tôi làm theo anh ấy. 
Anh ấy bắt đầu đắp một tòa lâu đài cát, với những tháp canh và một cây cầu 
bằng vỏ sò. Anh ây im lặng làm việc một lúc. Cuối cùng, anh ây tiếp tục 
cuộc thảo luận của chúng tôi. “Trái tim của chúng ta muốn chúng ta tự do,” 
anh ấy nói khi thực hiện những thao tác cuối cùng trên tác phẩm nghệ thuật 
của mình. “Một trong những khát khao lớn nhất của con tim chúng ta là 
muốn chúng ta thành những nhà thám hiểm, du hành qua cuộc sống với một 
tâm thế ngạc nhiên và kính sợ - nhưng sẽ không như vậy nếu chúng ta khép 
mình trước những khả năng của cuộc sống. Chúng ta thật sự cần từ bỏ tất cả 
những định kiến của mình xem cuộc sống của chúng ta phải như thế nào và 
những øì phải làm để khiến chúng ta hạnh phúc. Tôi thật sự cỗ găng 'khiêm 
nhường đi tới bất kỳ đâu và bất kỳ điều gì tự nhiên dẫn dắt tôi tới.” Tôi là ai 
mà đòi quyết định cuộc sống của mình chứ?” 


“Một cách nói rât sâu sắc, Moe. Anh rõ ràng đã suy nghĩ rât nhiêu vê chủ đê 
này.” 


“Nhiêu cảm xúc thì đúng hơn,” Moe trả lời. “Một cách nói thậm chí còn sâu 
sắc hơn về điêm này là của Albert EInsteIn, người từng nhận xét: “Điêu tuyệt 
vời nhât chúng ta có thê trải nghiệm là sự bí ân. Nó chính là nguôn gôc của 


tất cả nghệ thuật và khoa học đích thực. Người xa lạ với cảm xúc này, không 
còn biệt ngạc nhiên và sững sờ, thì chăng khác gì đã chêt với hai mắt nhăm 
chặt”” 


“Vậy chúng ta sông trọn vẹn nhât khi chúng ta sông với tâm thê ngạc nhiên 
và kính sợ. Nghe giông như một cách sông rât tự do,” tôi nói. “Chỉ cân mở 
lòng với những bí ân của nó. Tôi nghĩ tôi có thê làm được điêu đó.” 


“Cách hoạt động với tư cách một con người như thế này sẽ có lúc tạo ra cảm 
giác sợ hãi - điều đó rất tự nhiên. Nhưng hãy cảm nhận những nỗi sợ đó, và 
hãy thực hiện nó. Chỉ cần đón nhận nỗi sợ của cậu và để cho nó tràn qua. 
Cuỗi cùng nó sẽ trôi qua. Đây. là chìa khóa thật sự về điểm này: Để cuộc 
sống của cậu tuyệt với hơn, niêm tin của cậu phải lớn hơn nội sợ hãi. Chỉ 
khi cậu có niềm tin vào thực tế rằng, như cậu nói, vũ trụ là một nơi rất thân 
thiện và nó lớn hơn hắn mọi nỗi sợ hãi trói buộc cậu - chỉ khi đó cuộc sống 
tươi sáng nhất của cậu mới lên tiếng. Niềm tin của cậu vào thực tế rằng thế 
giới này khiến cậu quan tâm nhưng lại thường gửi tới những phép màu mang 
dáng dấp những khó khăn phải lớn hơn hắn tâm lý sợ những khó khăn đó 
hủy hoại cuộc đời cậu. Niềm tin của cậu vào sự thông minh của vũ trụ phải 
lớn hơn nhiều so với những nỗi sợ rắng cậu cô độc. Có một kế hoạch lớn hơn 
nhiều đang mở ra, và cậu phải tin vào nó. Một khi cậu làm được như vậy, 
hạnh phúc của cuộc đời cậu sẽ được phép xuất hiện.” 


Moe gãi bụng và vươn vai. “Nhân tiện, quay trở lại quan điểm của tôi về 
việc phục hồi những đam mê của cậu,” anh ây nói. “Khi chúng ta lớn lên 
trong những môi trường nơi không có nhiều quyền tự quyết cá nhân - nói 
cách khác, khi chúng ta được dạy bảo những øì cần phải làm - chúng ta đánh 
mất sự liên hệ với những khao khát đích thực của trái trm mình. Chúng ta 
đánh mất mối liên hệ với những sở thích của mình và những điều làm cho 
trái tim ta rộn ràng. Chúng ta đánh mất cảm xúc về những gì chúng ta yêu 
thích, và khi đó chúng ta trở thành những người lớn không biết những khát 
khao đích thực của mình là gì. Kết quả là, chúng ta không biết làm cách nào 
đề khiến con tim mình rộn rã và tận hưởng trải nghiệm được sống trọn vẹn. 
Và như vậy, những đam mê thật sự của chúng ta bị chôn vùi trong chính 
chúng ta.” 


“BỊ chôn vùi ư?” 


“Phải. Tôi không biết cậu có hiểu điều này không, Jack, nhưng họa sĩ đáng 


kính James McNeill Whistler đã từng học tập tại Học viện Quân sự West 
Point. Khi ngôi trong một lớp công trình, giáo viên bảo sinh viên vẽ một bức 
tranh mô tả một cây cầu. Whistler đã vẽ một cầu vòm bằng đá tuyệt đẹp và 
có thêm hai cậu bé khoan khoái ngồi câu cá trên đó. Giáo viên hướng dẫn 
thây hai đứa trẻ trong bức tranh, tỏ ra bực tức và cáu kinh bảo Whistler phải 
tây bỏ chúng khỏi chiếc cầu. Whistler vẽ lại bức phác họa, lần này cho hai 
đứa trẻ ngồi trên bờ sông. Giáo viên càng khó chịu hơn nữa và hét bảo 
Whistler phải tây bỏ bọn trẻ khỏi bức tranh. Whistler làm theo, nhưng trong 
bản phác thảo cuối cùng, ông lại cho hình ảnh hai cậu bé vào nhưng bằng chỉ 
tiết khiến cho giáo viên rùng mình.” 


“Whnistler đã làm gì?” 
“Ong ây vẽ hai tâm bia mộ nhỏ ở triên sông, có ghi tên hai đứa trẻ trên đó.” 


““Fôi hiệu thâm ý rôi,” tôi nói. “Khi chúng ta đánh mât sự liên hệ của mình 
với trái tim, chúng ta sẽ đánh mât luôn cả sự liên hệ với đứa trẻ linh hoạt 
ngay trong chúng ta.” 


“Đúng vậy, Jack. Và chúng ta cần phải rèn luyện rất nhiều để kết nói lại với 
những thứ chúng ta từng mât, phục hôi lại nét sắc sảo con trẻ của chúng ta. 
Và sự thực là chúng ta cân nô lực rât nhiêu đê lại biệt rõ chúng ta thật sự là 


XĂ. 


a1. 
“Nỗ lực như thế nào?” 


“Lại là cải thiện bên trong. Hãy bắt đầu bằng việc hằng ngày suy ngẫm về 
những điều làm cho cậu hạnh phúc. Chăng hạn, những mục tiêu gì khiến cho 
cậu tràn trề năng lượng và mỉm cười? Hãy viết tất cả ra, vì VIỆC ghi lại những 
suy ngẫm của mình ra giấy làm cho cậu hiểu sâu thêm về chúng. Đây là 
những khát khao của trái tim cần phải được thực hiện nếu cậu muốn tạo ra 


một cuộc sông phi thường. Xin được dẫn lời của Joseph Campbellt“7. “Nếu 
bạn theo đuổi hạnh phúc của mình, bạn đã đặt mình vào một lộ trình vẫn 
luôn hiện diện ở đó, chờ đợi bạn, và cuộc sống mà bạn cần sống chính là 
Cuộc sống bạn đang sống. Khi bạn nhận ra điều đó, bạn bắt đầu gặp gỡ 
những người có mặt trên cánh đồng hạnh phúc của bạn, và họ mở cửa cho 
bạn. Tôi nói hãy theo đuôi hạnh phúc của bạn và đừng sợ, và cửa sẽ mở ra ở 
nơi bạn không biết rằng chúng sẽ mở ra'.” 


“Quả là một cách nói rât sâu sắc,” tôi nhận xét. 


“Đúng vậy. Khi cậu theo đuôi những khát vọng của trái tim và lăng nghe 
những khao khát của cái tôi đích thực của mình, rất nhiều khả năng sẽ mở ra 
và cậu sẽ bước qua một ngưỡng cửa để bước vào một thực tại hoản toàn mới. 
Những trùng hợp đầy ý nghĩa bắt đầu xảy ra - chẳng hạn, công việc thích 
hợp với cậu sẽ đến vào đúng thời điểm. Dường như cậu sẽ có một phép mảu, 
thu hút những con người phù hợp và những cơ hội tốt nhất đến với cuộc đời 
mình. Nhưng những điều này sẽ không là gì ngoài sự khẳng định từ thế giới 
mà hiện cậu đang ở trên con đường đúng đắn của mình.” 


Khi Moe nói, một con sóng mạnh đập tung tóe lên bờ đá và bắn lên chúng 
tôi toàn bộ sự tươi mát của đại dương. Tôi cảm thây khó chịu thay vì khoan 
khoái, nhưng Moe bắt đâu cười phá lên. 


“Haha, tuyệt thật. Thêm nữa đi nào!” Anh ây thét lên với đại dương như mất 
hệt lý trí. Sau đó anh ây tiêp tục chia sẻ. “Việc ngừng cuộc đâu tranh cũng 
thật sự rât quan trọng,” anh ây lưu ý. 


“Anh nói thế nghĩa là sao?” tôi hỏi. 


“Hãy ngừng đấu tranh và bắt đầu sống. Đâu tranh dung dưỡng căng thăng, 
và căng thắng là rào cản lớn đối với việc sống khoan khoái, thoải mái, và 
suôn sẻ - những trạng thái cậu cần sống trong đó để thu hút cuộc sống tốt 
nhất đến với mình. Khi tôi vẫn đang làm công việc kinh doanh, tất cả những 
gì tôi nhìn thấy chỉ là những con người tranh đấu, xô đây và bon chen. Có 
quá nhiều thứ chúng ta đang làm và không còn đủ thời gian cho chúng ta 
đang sống. Các quy luật của tự nhiên không vận hành theo cách đó. Đề trồng 
một bông hoa, không cần phải đấu tranh hay bon chen - nó cứ thế diễn ra. 
Đó là một diễn biến tự nhiên, đáng yêu. Tìm cách thúc ép cho hoa mọc giống 
như là giết chết nó. Và đó lại chính là những gì chúng ta có xu hướng thực 
hiện trong đời mình. Cậu không thể thúc ép đại dương, J ack ạ. Cậu cân để nó 
tự lưu chuyên. Và nếu cậu không hiểu điều này và cậu tiếp tục tranh đấu thì 
về cơ bản cậu đang đi ngược với những quy luật của tự nhiên đấy.” 


“Hãy sống trong tâm thể của một người bình thản chấp nhận, thuận theo 
những gì cuộc sông có sẵn cho cậu. Đừng cưỡng lại cuộc sống của mình, 
làm cho hạnh phúc của mình phụ thuộc vào mọi thứ theo một cách thức nhất 


định. Đó là con đường để làm chủ: Tách rời hắn với mọi kết quả. Đừng để 
những thời khắc đẹp nhất của đời cậu trốn chạy khỏi cậu. Hãy thoát khỏi tình 
trạng tranh đấu và thâm nhập vào nguôồn năng lượng đang thật sự điều khiển 
thế giới. Chính nguồn năng lượng tạo ra đại dương hùng mạnh ngoài kia 
cũng tạo ra cậu. Cho nên, thay vì cưỡng lại nó, hãy kết hợp với nó - đừng cố 
xoay xở để đạt được những gì cậu muốn trong đời nữa. Một trong những 
nghịch lý của thế giới là: Những thứ cậu theo đuôi sẽ không bao giờ đến với 
cậu. Cậu càng bớt lo lắng về cách cuộc sống của cậu diễn tiễn thì cuộc sống 
của cậu sẽ càng diễn ra suôn sẻ.” 


“Vâng, anh Moe, tôi hiểu rồi. Tôi đoán mình cần chấm dứt sống cuộc sống 
điên cuồng mà tôi đang sống. Tôi cần thoát khỏi tình trạng tranh đấu với nó 
và chỉ cần thích nghi với những gì đang diễn ra - hiểu rằng mình đang ở 
chính nơi mình phải ở. Tôi đoán những øì anh thật sự muốn nói với tôi là tôi 
cần chấm dứt việc tìm cách điều khiển cuộc sống của mình và chỉ việc đi 
theo nó, tin tưởng răng cho dù hiện tại nó như thế nào thì nó cũng là một 
phân trong một kế hoạch lớn hơn dành cho tôi.” 


“Đúng vậy. Cuộc sống của cậu, cuộc sống của tôi, cuộc sống của mọi người 
đều rất đẹp. Chúng ta chỉ không biết tạo ra thời gian để tiếp nhận điều đó. Đó 
là lý do tại sao rất cần sống chậm lại. Tại sao chúng ta lại luôn hồi hả? 
Chúng ta đang chạy đến chỗ nào chứ?” 


“Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều này. Nhưng anh nói đúng. Chỉ cách 
đây vài tuần, cuộc sống của tôi chăng là gì hơn một cuộc đua dài. Điều buồn 
cười là tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi thậm chí không biết vạch kết thúc ở chỗ 
nào. Tôi đang chạy đua vì mục đích chạy đua. Có lẽ tôi đang cố tỏ ra bận rộn 
để được xem là người quan trọng.” 


Moe gật đâu. “Đó có lẽ chính là một phần của vân đê.” 


“Tôi nghĩ tôi cũng đang làm như vậy để hoàn thiện cái tôi và lấp đây một 
trong những lô hông bên trong mà anh nói đên.” 


“Rất có thể. Nhưng vấn đề thật sự là, Jack ạ: Hãy tận hưởng quá trình này, 
những diễn biến tuyệt vời của cuộc đời cậu. Hãy sẵn sàng nhiều hơn cho 
Cuộc sống của cậu - hãy thể hiện đầy đủ hơn và tận hưởng mọi khoảnh khắc. 
Đó mới thật sự có ý nghĩa, cả con đường bao giờ cũng tốt hơn đoạn kết.” 


ThảoThảobácg 


Moe nói đúng. Cuộc sông chính là một loạt những khoảnh khắc. Nếu tôi bỏ 
lỡ chúng, tôi sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời. Đã đến lúc tôi thay đối hắn. “Giờ khi cần 
thay đổi chính mình với tư cách một con người, tôi không nên cô gắng quá 
nhiều và quá hồi hả để có thê nhanh chóng thay đổi chừng nào tốt chừng ấy 
phải không?” 


“Một câu hỏi rất hay. Tôi sẽ lại hỏi: “Thế nào là nhanh?? Cuộc sống là một 
quá trình, Jack ạ. Và nó cũng đây những nghịch lý. Đây là một nghịch lý 
nữa: Khi đi quá nhanh, thực tê cậu lại làm chậm quá trình của mình.” 


“Cha Mike cũng dạy tôi y như thế.” 


“Chà, ông ấy đúng. Việc cố thúc đầy quá trình cải biến cá nhân của cậu sẽ 
đây cậu lùi về phía sau. Cậu cần dành cho tri thức của cậu một khoảng trống 
để thở. Học hỏi, làm theo và sau đó sống - đó chính là con đường của bậc 
thầy.” 


“Học hỏi, làm theo và sau đó sóng ư?” 


“Phải. Khi học hỏi bất kỳ kỹ năng nảo, đặc biệt là kỹ năng sống một cuộc 
sống dựa trên việc yêu lộ trình của cậu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, 
đó là một quá trình ba bước đề đạt đến sự làm chủ. Trước tiên cậu học những 
gÌ cậu. cần học, những điều có thể hoàn thành nhờ đọc những. cuốn sách phù 
hợp về kỹ năng cậu muốn nắm giữ. Sau đó cậu cần để cho kiến thức lắng lại 
và thâm nhập vào cuộc sống của mình. Điều này xảy ra bằng cách đi 
nghiệm những gì cậu đã học hỏi trong phòng thí nghiệm mỗi ngày. Đó chính 
là phân “thực hành' trong công thức. Một khi điều đó diễn ra, và nó có thể 
mất nhiều thời gian, cuối cùng cậu sẽ đi đến phần ' sông” của cuộc đời mình. 
Đó chính là nơi những bậc thầy sống. Họ không có sống, họ chỉ sống mà 
thói. Và họ không cô hiện diện trọn vẹn, họ chỉ việc sống.” 


“Anh có những ý tưởng thật sự thú vị, Moe ạ. Sâu sắc một cách đơn giản ở 
nhiêu khía cạnh.” 


“Và đơn giản một cách sâu sắc. Tôi sẽ nói với cậu một cách khác đề diễn đạt 
những øì tôi vừa dạy cậu. Có bốn giai đoạn một người phải trải qua khi 
chuyên từ việc sống như một kẻ nhập môn sang sông như một bậc thầy. Thứ 
nhất là giai đoạn không hoàn chỉnh một cách vô thức. Đáng buồn là đây 
chính là giai đoạn hầu hết chúng ta sống cuộc đời của mình. Trong giai đoạn 


mở đầu nảy, chúng ta không biết những gì chúng ta không biết. Chúng ta vô 
thức - chúng ta mơ hồ về con người thật của mình và cuộc sống của chúng 
ta. Nhưng một khi chúng ta mở mắt và thức dậy bằng cách nhận lấy trách 
nhiệm gì đó về cuộc sống của mình và sáng tạo ra số phận của mình, chúng 
ta chuyên Sang Ø1al1 đoạn hai là không hoàn chỉnh có ý thức. Ó đây, chúng ta 
phát triển nhận thức về những gì chúng ta không biết.” 


“Nói cách khác, chúng ta nhận thức được sự không hoàn chỉnh của mình 
trong cách chúng ta sông cuộc sông của mình phải không?” 


“Chính xác. Một khi đã ở đây, nếu chúng ta vẫn nhận thức được và tiếp tục 
hoàn thiện con người bên trong của mình, chúng ta sẽ đi tới giai đoạn tiếp: 
hoàn chính có nhận thức. Nơi này có đặc trưng là những kết quả tuyệt vỜI 
bắt đầu xuất hiện trong cuộc sông. Chúng ta chủ động tạo ra một sự tồn tại 
phi thường. Vấn đề duy nhất là chúng ta vẫn đang cô gắng. Đó vẫn là đấu 
tra 


“Và điêu đó dung dưỡng cho áp lực,” tôi xen vào. 


“Phải. Chúng ta giỏi một cách có ý. thức trong cách chúng ta thực hiện cuộc 
sống của mình. Đó là một nơi rất tốt để sống, nhưng không phải là một nƠơI 
thật sự vĩ đại. Tất cả chúng ta đều cần khát khao đạt tới giải đoạn cuỗi cùng 
và cao nhất - hoàn thiện vô thức. Giai đoạn này trong cuộc sống chính là giai 
đoạn làm chủ. Và nó không còn liên quan đến chuyện học hay làm thêm nữa 
- nó chỉ đơn giản là sống.” 


“Tôi hiểu rồi,” tôi nói. “Tôi thích cách anh giải thích quá trình này. Như thế 
đó là hành trình cuộc đời mà tât cả chúng ta đêu nên hướng tới phải không?” 


“Với tôi thì đúng vậy. Nhân tiện, điều quan trọng cậu nên biết là hãy bình 
tính. Hãy thư giãn, anh bạn. “Cứ từ từ thì khoai mới nhừ”, người dân ở đây 
thường nói như vậy. “Tóc độ hoàn hảo, con trai của ta, là sông ở đó,` tác giả 


[28] 


uyên bác Richard Bach đã nói như vậy. Đã đến lúc “sông ở đó' trong 


cuộc đời cậu rôi.” 


Sau đó Moe bước vảo “lâu đài” của anh ấy và dọn ra bữa trưa gồm bánh kẹp 
cá thu và hoa quả tươi. Chúng tôi im lặng ngồi ăn khoảng một tiếng, tiếp 
nhận vẻ đẹp của không gian mê hồn này và tận hưởng ánh nắng đang hôn lên 


gương mặt chúng tôi. 


“Đúng. Sống bằng lý trí và xa rời con tim của mình là một cách sống cực kỳ 
căng thăng, anh bạn ạ,” cuối cùng Moe lên tiếng, vẫn nhìn ra đại dương. “Đó 
không phải là một cách sống tao nhã. Có một cách tốt hơn nữa để trải 
nghiệm con đường đời của mình. Có lẽ cách tốt nhất đề diễn đạt là như thế 
này: Hãy chuyền từ việc cố găng kiểm soát cuộc sống của cậu thành việc 
luôn tò mò về cuộc sống của cậu.” 


“Và điều đó có ý nghĩa là gì?” 


“Thay vì cố tìm cách biết và suy đoán mọi thứ, hãy sống với sự tò mò về tất 
cả. Cậu không phải biết mình sẽ ở đâu sau một năm nữa - cậu thậm chí 
không phải biết cậu sẽ làm việc gì trong một tháng tới. Hãy từ bỏ nhụ cầu 
muôn biết về mọi thứ, và hãy chuyên sang thái độ tò mò mà tất cả chúng ta 
đều cần. Chỉ cần sống. Hãy sống đúng thời điểm với mọi sức mạnh cuộc 
sống của cậu, và hãy tận hưởng món quà của hiện tại. Những kho báu trong 
cuộc đời cậu sẽ xuất hiện chỉ khi cậu thật sự mở lòng với chúng.” 


“Nhưng chắc chắn anh không định nói rằng tôi không cần /ảzn bất kỳ điều gì. 
Ý tôi là, làm thế nào chúng ta tạo ra một cuộc sống phi thường nếu không hề 
cô găng tí nào? Anh không thể bảo tôi rằng việc đặt ra các mục tiêu, lập kế 
hoạch và nỗ lực là sai lầm đúng không?” 


“Rất hay. Tất cả là một sự cân bằng, phải không? Tất cả mọi thứ cậu đề cập 
tới đều xuất phát từ trong đầu, và như thế rất tốt. Giờ, với cậu, đã đến lúc 
mang theo trái tim. Hãy thôi tìm cách kiểm soát cuộc sống của mình và 
những cách thức của tự nhiên. Cậu không biết điều gì tốt nhất cho cậu. Cậu 
thực sự không hề biết.” 


“Tôi đoán trí thông minh của mình không thê mạnh hơn trí thông minh đang 
vận hành thê giới được,” tôi thừa nhận. 

“Rất hiểu biết, Jack. Cho nên hãy mở lòng hơn nữa. ở ngoài kia có cả một 
thê giới lớn hơn rât nhiêu so với những gì cậu biệt. Hãy sông với thái độ tò 


mò. Hãy sông với thái độ kính sợ. Hãy sông với thái độ ngạc nhiên.” 


Tôi thấy thích những lời đó. 


“Hãy bắt đầu nhận thức và có ý thức hơn,” Moe tiếp tục. “Hãy tìm kiếm 
những manh mối, xác định những hình mẫu, và kết nối các điểm lại. Hãy tìm 
kiếm sự đồng bộ và vận may, và hãy biết rằng những trùng hợp tuyệt vời này 
không là gì hơn chính cuộc sông, tuyệt vời nhất của cậu đang đến với cậu. 
Cậu có thể rèn luyện nhận thức bằng cách chú ý hơn tới những gì đang diễn 
ra quanh cậu. Hãy lưu tâm nhiều hơn tới vũ điệu của cuộc sống. Chăng hạn, 
khi cậu đi làm, thay vì sa vào cuộc độc thoại nội tâm, hãy rèn cho trí óc cậu 
biết phát hiện những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Hãy chú ý đến 
màu sắc của bầu trời và hình dạng của những đám mây. Hãy quan sát những 
chiếc lá rơi từ trên cây xuống và hãy cảm nhận ánh nắng ấm đang vờn trên 
gương mặt cậu. Hãy cảm nhận bàn chân của cậu đang tiếp xúc với Đất Mẹ. 
Tôi thậm chí còn gợi ý cậu hãy bắt đầu chú ý tới cách tim cậu đập. Bằng 
cách rèn luyện mình biết lưu tâm hơn, cậu sẽ thoát khỏi lý trí của mình và 
chuyền sang khía cạnh tình cảm. Cậu sẽ trải nghiệm việc sống mỗi ngày. Và 
cậu sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Một cách mạnh mẽ hơn nữa để thoát khỏi lý 
trí của mình và đi vào con tim và cơ thê là chỉ việc... thoát khỏi lý trí và đi 
vào cơ thê cậu.” 


“Hả?” Tôi hỏi và thực sự bôi rôi. 


“Một trong những cách hiệu quả nhất để thoát khỏi lý trí và thoát khỏi tất cả 
những mách bảo của tinh thần luôn ngăn cản chúng ta sống theo đúng 
khoảnh khắc hiện tại là dành nhiều thời gian hơn trong chính cơ thể của 
chúng ta.” 


“Làm thê nào tôi làm được điêu này?” 


“Hãy chú ý tới những cảm xúc của cơ thê cậu,” câu trả lời vang lên. “Vào 
những ngày lý trí của cậu lấn át mạnh mẽ, hãy hỏi chính mình “Ta cảm thấy 
như thế nào?? “Những cảm xúc gì đang diễn ra trong cơ thể ta lúc này?” 
“Ngực ta có cảm giác thắt lại hay chân ta có co giật hoặc tim ta có đau 
không? Kỹ thuật nho nhỏ nhưng hiệu quả này sẽ lập tức giúp cậu thoát khỏi 
lý trí của mình và dẫn cậu vào trái tim của cậu. Và khi cậu sống theo con tin 
nhiều hơn, cậu sẽ nhận thây rằng cậu đang tận hưởng hành trình cuộc đời 
của mình.” 


“Đó cũng là lúc quá trình đấu tranh kết thúc?” Tôi nói thêm. 


“Thật sự đúng như vậy. Cậu thật sự không phải phán đoán mọi thứ, Jack ạ. 


Như thế là cậu bị những nỗi sợ hãi khống chế. Cuộc sống là một cuốn tiểu 
thuyết bí ân chứa đựng câu chuyện cuộc đời của cậu. Còn gì là thú vị nếu 
cậu biết nó bắt đầu và kết thúc như thế nào trước khi cậu đọc đến đoạn kết? 
Điều ØÌ sẽ xảy ra nếu ai đó nói cho cậu biết về kết cục của một bộ phim hấp 
dẫn mới ra trước khi cậu đi xem nó?” 


““Tôi sẽ chăng còn thây hứng thú nữa.” 
y 


“Đúng vậy. Như cậu nói: “Vũ trụ là một nơi rất thân thiện, và cho dù điều gì 
xảy ra thì nó vẫn đang xảy ra vì những điều tốt đẹp nhất. Số phận của cậu sẽ 
mở ra như nó tất phải thế. Hãy tận hưởng hiện tại. Hãy sống thật trọn vẹn. 
Hãy sống cuộc sống đích thực. Hãy sống thật vui vẻ. Hãy sống từ tận đáy 
lòng. Cuộc sống sẽ tự chăm chút cho chính nó.” 


“Bài học hôm nay như thế là đủ rồi. Chúng ta đi lướt sóng thôi!” 


Nói xong, Moe Jackson, triệu phú-thiên tài quảng cáo biến thành tay lướt 
sóng đàng điêm bật dậy, vớ lây ván trượt của mình và lao ra biên. 


9. TRUỞNG THÀNH TỪ BÀI BIẾN 


“Quy trình của cuộc sống nên là sự ra đời của một linh hồn. Đây là thuật 
giả kim cao siếu nhát, và nó mình chưng cho sự hiện điện của chúng ta trên 
Trái đát. Đây chính là khuynh hướng và phám chát của chúng ta ” 


- Henri Frederic Amiel 


xkk# 


Hai tuần đầu tiên sống với Moe là những ngày kỳ lạ nhất của cuộc đời tôi. 
Chúng tôi dậy sớm, ăn sáng với hoa quả tươi, sau đó dành vài giờ đi bộ dọc 
bãi biển trong khi anh ấy chia sẻ tri thức của anh ấy về việc mở rộng trái tim 
và cảm nhận tình yêu đối với cuộc sống. Tôi cảm thây rất có cảm tình với 
con người tuyệt vời này. Anh đã dạy tôi những phương thức của trái tim và 
giá trị của việc sống vui vẻ, tự phát và sinh động hơn. Tôi ngưỡng mộ những 
gì anh ấy đã làm - rời bỏ thế giới vật chất để theo đuôi khúc tâm ca của 
mình. Và tôi kính trọng mẫu người mà anh ấy đã đạt đến. Cũng như Cha 
Mike, Moe hòa nhã, tốt bụng và đầy tình yêu thương. 


“Một trong những cách tốt nhất tôi thấy cần sống theo trái tim của cậu nhiều 
hơn nữa là thay đổi từ chỗ trách cứ sang biết yêu thương,” Moe bắt đầu nói 
với tôi vào một sáng nọ trong khi tắm nắng trên bãi biển. “Việc trở thành 
một con người nhân ái hơn sẽ mở rộng trái tim cậu rất nhiều. Hãy chú ý hơn 
đến cách cậu đối xử với những người khác. Hãy dành thêm thời gian nhìn 
vào những thế mạnh của họ chứ đừng bận tâm đến những nhược điểm. Hãy 
nhớ răng vào giờ phút cuối của đời mình, cậu sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì đã 
sống như một con người nhân ái nhất mả cậu biết, hay như một ai đó biết tin 
tưởng mọi người và dành cho họ tình yêu thương vô điều kiện. Vào thời 
khắc đó, cậu chỉ có thê thấy răng đó chính là điều tốt nhất, mãn nguyện nhất 
mà cậu đã làm. Hãy chủ động và có ý thức hơn trong tình yêu thương và sự 
ân cần cậu dành cho những người khác, cậu sẽ làm cho trái tim ca cậu thêm 
mạnh mẽ. Đây là một kỹ thuật rõ rệt giúp xây dựng các cơ tim, nhưng lại dễ 
dàng bị bỏ qua.” 


“Nhưng biết quan tâm hơn lại không phải là sống theo lý trí ư?” Tôi hỏi 


trong khi bố một quả dưa hấu trên chiếc ghế gỗ trong khu vườn của Moe. 


“Câu hỏi rât hay. Điêu đó vừa đúng lại vừa sai. Biệt quan tâm hơn thực sự 
điên ra trong lý trí, nhưng nó lại giúp cậu bắc một cây câu tới tình cảm.” 


“Vậy khi đó làm thê nào tôi có thê tạo dựng được sự quan tâm đến việc là 
ay 
một con người nhân ái hơn?” 


“Chà, một trong những điêu tôi hay làm chính là suy ngâm vê việc là một 
9 D : 
con người nhân ái như tôi muôn.” 


“Thời gian qua, tôi đã nghe nói nhiều về việc suy ngẫm. Nó là như thế nào?” 
Tôi thắc mắc. 


“Suy ngâm chính là sử dụng lý trí của mình và khả năng tưởng tượng của nó 
để tạo ra một cuộc sống nội tâm tốt hơn,” Moe đáp. “Nó chính là biết hình 
dung ra cách cậu sống trong những hoàn cảnh nhất định. Suy ngẫm được tô 
điểm nhờ sức tưởng tượng - không gì khác hơn chính là sự tập trung về mặt 
tinh thần gắn với quá trình thay đối cá nhân. Nhưng khi thực hiện điều đó 
một cách thường xuyên, thực tế cậu sẽ mở ra những con đường mới ởi tới trí 
tuệ của cậu và làm tâm hồn cậu mềm mại. Cậu cũng sẽ bắt đầu tiếp cận được 
tình yêu trong chính cậu. Mục đích của cậu là sống nhân ái hơn trên thế giới 
này, phải không?” 


Tôi gật đầu. “Đúng vậy.” 


“Tuyệt lắm. Vậy khi cậu thức giấc vào buổi sáng - và tôi muốn cậu thử điều 
này trong vài ngày tới - hãy tìm một nơi yên tĩnh dọc bãi biển của chúng ta 
và ngồi trong tư thế thật thoải mái. Sau đó, hãy nhắm mắt lại và bắt đầu hít 
thở thật sâu. Hít thở đúng cách chính là sống cho đúng cách, và hít thở chậm 
nhưng sâu sẽ giúp cậu bình tĩnh. Nó sẽ giúp cậu thoát khỏi lý trí và nhập vào 
thể xác mình, vào tâm hồn mình.” 


“Như vậy những lời huyên thuyên của tâm hỗn tôi sẽ mắt đi?” 


“Dĩ nhiên rồi. Giờ hãy ở lại đây với tôi, Jack. Khi cậu càng thư giãn thì cậu 
sẽ càng cởi mở trước những gợi ý. Đây chính là lúc cậu có thể bắt đầu viết 
lại cách cậu hành xử trong đời mình và tạo ra một khuôn mẫu cho việc làm 
một con người nhân ái hơn. ở trạng thái này, gần như cậu sẽ trở thành một 


kiên trúc sư kiên tạo bản vẽ ý tưởng của mình. Và một khi bản vẽ đó hoàn 
thành trên nên toàn là trí tưởng tượng của cậu, thê giới bên ngoài có thê bộc 
lộ theo đúng với thiệt kê riêng của cậu.” 


“Cách diễn giải rất hay, anh Moe ạ. Như vậy nếu tôi suy ngẫm hằng ngày và 
vẽ ra những bức tranh sông tử tê và ân cân hơn trong lý trí của mình thì tôi 
sẽ biên nó thành hiện thực được?” 


“Cậu sẽ không thể làm khác được - đó là một trong những quy luật quan 
trọng nhất của tự nhiên. Hãy suy ngẫm về cách cậu muốn đối xử với mọi 
người trong cuộc đời cậu, Jack ạ. Trên thực tế, hãy nhìn nhận bản thân khi 
đang hành động một cách nhân ái hơn trong những tình huống khó khăn vẫn 
thường xuyên xảy đến với cậu. Cậu cũng có thê thực hiện những suy ngẫm 
“mở lòng”, chăng hạn tưởng tượng trái tim cậu là một đóa hoa, và khi đó hãy 
nhìn nó nở bung và lan tỏa tình yêu của nó ra vũ trụ.” 


“Rât rõ ràng.” 


“Thực hiện bài tập này hăng ngày sẽ giúp cậu chuyền từ chỗ chê trách và tìm 
lỗi ở những người quanh mình sang nhìn nhận họ với điểm mạnh của họ, 
bằng thái độ nhân ái và tình yêu thương chân thật. Cậu sẽ có thê nhận ra sự 
trong sáng của họ, và yêu quý con người thật của họ. Một cách quan trọng 
nữa để mở lòng là biết giúp đỡ. Chiến lược này cũng chỉ là lẽ thường, nhưng 
lẽ thường có là gì khác hơn những điều bình thường hiện nay,” Moe bình 
luận trong khi chỉnh lại kính râm. 


“Tôi đồng ý. Tôi từng nghe một diễn giả nói rằng những điều dễ làm nhất 
cũng là những điêu khóng dê làm nhât.” 


“Rất đúng. Cậu có thể tạo ra những bước nhảy lượng tử trong tình cảm của 
mình bằng cách biết phục vụ người khác. Cậu biết không cách tốt nhất để 
giảm đi những khổ đau cho chính mình là giảm khổ đau cho người khác. Cậu 
càng chân thành giúp đỡ những người khác thì trái tim sẽ càng đập theo một 
nhịp mới. Cậu càng dành cho người khác ý định chân thành nâng đỡ cuộc 
sống của họ lên một mức cao hơn thì thế giới sẽ càng ban thưởng cho cậu 
băng cách nâng đỡ cậu. Việc ấy không hề khó - chỉ cần có cam kết và hiểu 
cách nó vận hành. Và tôi nhân mạnh rằng giúp đỡ để mong được tưởng 
thưởng thì không thật sự là giúp đỡ. Antoine de SaInt-Exupery đã nhận xét 
rất đúng khi viết: “Tình yêu thật sự bắt đầu ở nơi không mong nhận lại điều 


gì." Hãy suy nghĩ về điều đó, Jack - khi cậu mở lòng mình với người khác và 
chân thành giúp đỡ họ, điêu đó giúp cậu cảm thây thê nào?” 


“Tôi cảm thấy rất vui,” tôi trả lời trong khi nghĩ đến những trường hợp hiễm 
hoi trước đây khi tôi biệt quan tâm hơn đên hạnh phúc của người khác chứ 
không phải lợi ích của cá nhân mình. 


“Đúng. Mỗi lần cậu làm được gì đó tốt đẹp cho người khác - và điểm này 
thật sự quan trọng - cậu không chỉ cải thiện cuộc sống của họ, cậu còn cải 
thiện giá trị của chính bản thân. Cậu càng vì người khác, cậu càng cảm nhận 
về bản thân mình tốt hơn ở cấp độ căn bản. Lòng tự trọng của cậu sẽ tăng lên 
và cậu sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình với tư cách một con người. Và 
ở cấp độ sâu thắm bên trong, có gì đó sẽ bắt đầu thay đổi và phát triển. Cậu 
có biết đó là gì không?” 


“Không.” 


“Đó là lòng tự trọng của chính cậu, là tình yêu cậu dành cho chính mình.” 
Moe nhâp một ngụm nước trong bị đông và chìa cho tôi. “Uông một chút 
không?” 


“Không, cảm ơn anh. Tôi vẫn bình thường.” 

“Cái gì của tôi cũng là của cậu, Jack nhé.” 

Tôi hiểu ý anh ấy là gì. 

“Tôi dám cá cậu nghĩ tôi chưa bao giờ rời khỏi bãi biển này, phải không?” 
Moe hỏi, chuyên hướng cuộc trò chuyện. 


“Tôi có băn khoăn về điều đó. Nhưng đây là một nơi rất tuyệt - tôi không 
ngạc nhiên nêu anh chưa bao giờ rời khỏi đây.” 


“Chà, để tôi kế chuyện này với cậu. Mỗi sáng thứ Sáu, bạn tôi là Samantha 
lại ghé qua đây bằng chiếc xe tải không mui của cô ây, và chúng tôi vào 
trong thị trân. Chúng tôi dành thời gian còn lại của buổi sáng nấu ăn tại khu 
lưu trú dành cho những người vô gia cư. Đó là một trong những hoạt động 
quan trọng nhất đời tôi - nó tăng thêm ý nghĩa cho cuộc đời tôi và làm cho 
tôi cảm thấy mình là một thành viên có công hiến cho xã hội. “Hạnh phúc 


đến từ việc hiễn dâng cuộc đời mình để giúp đỡ người khác' - tôi đã đọc về 
quan niệm đó trong nhiều cuốn sách, nhưng khi tôi bắt đầu sống như thế, tôi 
nhận ra người khác chính là khoản tiền chúng ta trả cho việc tồn tại trên hành 
tinh này. Xin hãy nhớ răng bàn tay biết chìa ra nó mới đúng làm sao. Cá 
nhân tôi tin rằng giúp ích và tốt bụng với người chính là bàn tay thu nhận, vả 
cho đi sẽ bắt đầu quá trình nhận về.” 


“Vậy khi tôi về nhà, tôi cần chú ý hơn đến việc giúp đỡ người khác,” tôi nói 
với anh ấy. “Với bạn bè của mình, tôi có thê không đơn thuần chỉ là một 
người bạn và thật sự nghĩ về việc sẵn sàng giúp họ khi họ cần tôi nhất. Tôi 
có thể đành chút thời gian mỗi tuân để làm tình nguyện hoặc phục vụ cộng 
đồng. Tôi có thê hỗ trợ những người tôi quan tâm để đạt được giấc mơ của 
họ và sống cho chân lý cao nhất của họ, chứ không phải bận tâm xem tôi 
được gì từ việc đó. Tôi có thể tập cách sống cho đi bằng việc thực hiện 
những hành động â ân cần và yêu thương những người lạ gặp trên phô. Sẽ rất 
thú vị khi trả tiên lệ phí cầu cho người ở ngay sau tôi khi đi qua cầu trên 
đường đi làm mỗi ngày. Sẽ rất tuyệt khi mua một tách cà phê cho ai đó tại 
quán tôi thường xuyên tới. Sẽ rất vui khi chia sẻ thêm về bản thân mình với 
những người xung quanh - tôi có thê để họ chen lên trước mình khi bị tắc 
đường và Cười nhiều hơn mỗi ngày. Tôi thật sự cảm thây giá trị của điều này, 
anh Moe ạ.” 


“Đó là những ý tưởng tuyệt vời - đặc biệt việc ủng hộ những ước mơ của 
người khác và thực hiện những việc làm tốt cho những người xa lạ. Làm 
được những điều tốt cho mọi người mỗi ngày nghe có vẻ là một chiến lược 
đơn giản, nhưng đó là một trong những điều tất cả chúng ta thường quên 
không làm. Tôi luôn tin rằng một cuộc sông. cao cả được đo không phải băng 
số thập kỷ mà băng thành tích. Nhưng tôi cần nói răng cho đến giờ, cách tốt 
nhất tôi đến được nơi tôi có thể thể hiện tình yêu thương vô hạn của mình 
dành cho người khác chính là đến được nơi tôi thể hiện tình yêu thương vô 
hạn cho chính mình. Jack, tôi hứa rằng cuộc sống của cậu sẽ thay đổi sang 
một nơi hoàn toàn mới nếu cậu thực hành nghệ thuật yêu thương bản thân.” 


“Tôi thật sự muốn yêu thương mình hơn nữa,” tôi nói. “Cho nên anh nói 
răng tôi không thê dành tình yêu thương cho người khác nêu tôi không cảm 
nhận được tình yêu đích thực dành cho chính mình phải không?” 


Anh ấy gật đầu. “Đúng. Yêu thương bản thân chính là nhiên liệu để thúc đây 
thay đôi cá nhân và giúp cậu trở thành một con người nhân ái hơn với người 


khác.” 


“Trong mấy ngày qua, tôi đã nghĩ rất nhiều về việc yêu thương bản thân, anh 
Moe ạ. Tôi nghĩ tôi đã yêu chính mình, nhưng tôi càng đi sâu hơn, tôi càng 
nhận ra răng có rất nhiều phần trong tôi mà tôi phủ nhận. Tôi nghĩ trong 
chính mình có sự giận dữ rất lớn đối với một vài việc đã xảy ra trong cuộc 
đời tôi. Và tôi chỉ mới nhận thức được nó và cách nó thấm sâu vào mỗi 
tương tác mà tôi có với những người khác, cũng như cách tôi sống với chính 
mình.” 


“Chà, cậu cần vượt qua điều đó. Hầu hết chúng ta đều có sự giận dữ mà ta 
không hề cảm thấy và trút nó ra thế giới, làm méo mó mọi việc chúng ta làm 
và con người chúng ta. Nó thậm chí còn lôi kéo người khác vào cuộc sống 
của chúng ta và những người này cũng thê hiện sự giận dữ của họ khi họ có 
liên hệ với ta. Cho nên cậu cần gạt bỏ thái độ giận dữ làm xơ cứng trải tim 
cậu; sau đó cậu cần vượt qua cảm giác buôn chán kéo theo sau. Tiếp đến, cậu 
cần vượt qua sự sợ hãi và hối tiếc vốn là những tầng nắc tiếp theo bao phủ 
trái tìm cậu. Và chỉ khi đó cậu mới có thể tìm thấy sự tha thứ cần có để tiến 
lên. Cậu biết rằng tha thứ là một việc cậu làm cho chính mình, phải không?” 


“Thật vậy sao?” 


“Phải. Toàn bộ những nỗi đau trước kia của cậu vẫn chưa được bỏ qua vẫn 
đè nặng trên vai cậu, ghìm cậu xuống khi cậu cố găng sống tiếp. Khi cậu 
thực hiện việc khắc phục bên trong liên quan tới việc vượt qua những nỗi 
đau đó bằng cách cảm nhận cơn giận của chính mình và sau đó trải nghiệm 
nỗi buồn đang diễn ra để đi đến chỗ tha thứ, cậu sẽ hất bỏ được những con 
khi đeo bám trên lưng này - một lần và mãi mãi. Một gánh nặng khủng khiếp 
được gỡ bỏ, một sự nhẹ nhàng mới mẻ bước vào thế giới của cậu, và khi đó 
cậu có thể tiến tới và đem ánh sáng của mình ra với thế giới. Hãy nhớ, cậu 
không thể đi tới bước thứ hai khi vẫn còn một chân ở bước thứ nhất, và mắc 
kẹt trong những vết thương của quá khứ chính là mắc kẹt ở bước thứ nhất. 
Hãy tiến sâu hơn nữa, Jack ạ, Và giải phóng quá khứ của mình. Sớm muộn 
cậu sẽ tới bước thứ hai, rồi thứ ba. Cuối cùng sẽ đến một ngày cậu về tới 
nhà.” 


“Và hành trình cuộc đời sẽ thật sự là chuyến đi về nhà,” tôi nói. “Cha Mike 
đã dạy tôi điêu đó.” 


“Một lần nữa Cha Mike nói đúng. Tôi cũng rất thích những gì Mark Twain 


nói: “Tha thứ là mùi hương của hoa violet tỏa ra trên gót chân giâm nát nó', 
Moe nói và cười tươi. 


“Ôi, thật hay!” Tôi nhiệt thành đáp. 


“Cậu thấy đấy, Jack, tha thứ không phải là bỏ qua những gì ai đó làm với cậu 
trong quá khứ - nó chính là chấp nhận điều ấy và nhận ra răng họ chỉ làm 
đau cậu bởi vì họ đang ở một trạng thái sợ sệt nào đó. Khi tôi thực hiện việc 
thay đổi bên trong mình bằng cách chấp nhận điều gì đó khiến tôi đau trong 
cuộc đời, tôi thường đọc Kinh Xin ơn thanh thản, nội dung thế này: “Chúa 
ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì con không thể thay đổi, 
lòng can đảm để thay đôi những gì con có thể, và trí tuệ để nhận biết sự khác 
biệt”” 


“Đó là một cách sống rất tiến bộ, anh Moe - nhìn nhận ai đó làm anh đau như 
là kẻ đang sông trong trạng thái sợ sệt.” 


“Nhưng tôi thấy điều đó đúng. Trong cuộc đời, hoặc cậu ở trong trạng thái 
yêu thương...” 


“Hoặc trong trạng thái sợ sệt,” tôi ngắt lời. 

“Đúng, sao cậu biết điều đó? Lại Cha Mike phải không?” 

“Vẫn là Cha Mike,” tôi mỉm cười. 

“Chà, ông ấy biết rõ mình đang nói gì. Nếu cậu không hành động xuất phát 
từ tình yêu thương dành cho người khác - và người đó có thê là bât kỳ a1 từ 
mẹ cậu đên một người xa lạ - thì cậu sẽ hành động do sợ hãi. Cho nên aI đó 
làm cậu đau vì họ sợ hãi ở một câp độ rât sâu.” 

“Tôi nghĩ một ví dụ sẽ giúp tôi ở điểm nảy, anh Moe. Đây là một khái niệm 
rât tính vi và tôi thây khó tiêp thu vào đâu,” tôi thừa nhận, trong khi cùng 


tăm năng với anh ây trên cát. 


“Không hê gì. Giả sử cậu đang điêu hành một doanh nghiệp và một trong 
những nhân viên của cậu lây trộm của cậu rât nhiêu tiên.” 


ThảoThảobácsi 
“Điều đó thật khó tha thứ.” 


“Nhưng anh ta làm việc đó vì sợ hãi, cho nên tại sao cậu lại không thể tha 
thứ cho anh ta chứ?” 


“Anh ta hành xử vì sợ hãi như thê nào chứ? Cái gã đã lầy tiên của tôi ây!” 


“Một người hoặc sẽ hành xử xuất phát từ tình yêu thương hoặc vì sợ hãi, có 
đúng không nào?” Moe hỏi một cách châm biếm. “Sợ hãi không nhất thiết 
phải là sợ cho sự an toàn của cá nhân. Đó là một dạng sợ hãi. Có nhiều dạng 
khác không chế chúng ta ở những cấp độ khác nhau. Chúng ta có thê sợ bị 
lợi dụng. Chúng ta có thể sợ bị xem là ngu ngốc. Chúng ta có thể sợ bị bỏ 
rơi. Chúng ta có thể sợ không có nơi nương tựa. Chúng ta có thể sợ bị phản 
bội.” 


“Vậy thì nỗi sợ nào có thể là động cơ cho hành vi ăn cắp này từ ví dụ của 
tôi?” Tôi hỏi, cảm thây tò mò trước triệt lý mà tôi đang nghe. 


“Nó có thê là nỗi sợ bị túng thiếu - có thể người đó không nhận thức được 
rằng thế giới của chúng ta thật sự cực kỳ giàu có và sự giàu có của nó tuôn 
chảy trong cuộc đời khi người ta thoát khỏi nỗi sợ rằng mình không có đủ 
mọi thứ. Có thể anh ta có niềm tin bén rễ rất sâu rằng mình không thể sống 
một cuộc sống sung túc nếu anh ta làm việc chăm chỉ và ứng xử lịch thiệp 
VỚI mỌIi người - cho nên anh ta ăn cắp tiền của cậu. Hoặc có thể anh ta sợ 
không đủ khả năng làm một con người và làm nhân viên của cậu - cho nên 
anh ta sợ bị sa thải. Anh ta cần tiền để nuôi sống gia đình mình, cho nên anh 
ta ăn cắp tiền ca cậu. Hành vi của anh ta rõ ràng là sai trái, và cách hành xử 
của anh ta không thê tha thứ, nhưng anh ta đang sợ hãi. Anh ta thấy khiếp sợ, 
và điều này xảy ra ở một cấp độ tâm lý rất sâu. Cậu có trừng phạt một đứa 
trẻ khiếp sợ không?” 


“Không, tôi nghĩ là không.” 
“Chà, cậu sẽ làm gì nào?” Moe hỏi. 


“lôi sẽ dành cho đứa trẻ đó sự yêu thương - tôi hồ trợ nó, an ủI nó, và ø1úp 
đỡ nó.” 


“Chính xác. Và đó chính là những gì cậu cân làm với người đã đánh cắp tiên 


của cậu. Cậu tha thứ cho anh ta, giúp đỡ anh ta, và cho anh ta thấy tình yêu 
thương của mình.” 


“Tôi thể hiện tình yêu thương với anh ta ư?” Tôi hỏi vẻ không tin. 


“Phải, lý tưởng là như vậy. Và nếu cậu làm được, cậu đang hành xử ở một 
cấp độ giác ngộ và sức mạnh cá nhân cực kỳ cao siêu khiến cuộc đời cậu thật 
sự là niêm vui. Ở trạng thái nảy, những kho báu kỳ diệu nhất sẽ tìm đên VỚI 
cậu mỗi ngày. Trong trường hợp gã kẻ cắp của chúng ta, chí ít, cậu cần tha 
thứ cho anh ta nếu cậu muốn tiến về phía trước trong cuộc đời mình. Vượt 
qua được việc anh ta làm cậu đau, chấp nhận răng mọi việc đã xảy ra, và sau 
đó gạt bỏ nó khỏi hệ thống của cậu là điều rất quan trọng. Đề thực sự tiến về 
phía trước, cậu phải để nó qua đi và hiểu rằng sự cỗ này mang theo nó một 
món quà tương ứng nào đó. Có một cơ hội và một bài học trong nỗi đau mà 
cậu phải chịu - hãy tiếp nhận bài học và tiến tới.” 


“Cuộc sống là một trường học dạy cách trưởng thành, phải không?” 
“Thật sự là như vậy,” Moe đáp. 


“Tôi cần thực hiện việc gạt bỏ mà anh vừa nói đến nhiều hơn nữa bởi vì 
dường như tôi lặp lại những điều người khác đã làm với tôi trong quá khứ - 
nó giông như một sự ám ảnh. Nó khiến tôi chán ngắn và hút cạn năng lượng 
của tôi. Đôi khi, tôi chỉ muốn đi ngủ và quên hết mọi việc mà tôi thấy lo 
lắng,” tôi tâm sự thành thực. 


““Fôi có cảm giác rằng cậu thật sự không biết cậu hạnh phúc đến nhường nào, 
Jack ạ. Tôi khuyên cậu hãy nhìn nhận những điều tốt đẹp trong cuộc đời 
mình. Điều đó làm cho tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ xưa thế này: “Tôi than 
khóc bởi vì chân tôi không đi giày cho tới khi tôi nhìn thấy người không hè 
có chân”” 


Những lời đó gây ấn tượng với tôi. Tôi cảm thấy cảm xúc dâng lên trong tôi. 


“Cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi khi chúng ta nhận thức rõ hơn về tất 
cả những điều tích cực mà chúng ta sống cùng,” Moe tiếp tục: “khi chúng ta 
bắt đầu sống với tầm nhìn rộng hơn và hiểu rõ hơn về chân lý. Vì thế rất ít 
người trong chúng ta thật sự biết chân lý về cuộc sống của mình - chúng ta 
mắc kẹt trong những câu chuyện của chính mình. Như chúng ta vừa thảo 


luận, chúng ta bị kẹt trong những điều xảy đến với chúng ta một, hai hay 
mười năm trước. Jack này, cách đây nhiều năm, tôi cũng thường mất cả ngày 
trời lo lắng về những điều người khác làm với mình. Tôi làm cho việc bé xé 
ra to. Tôi nghĩ về việc trả thù và khiến cho những người ấy phải trả giá vì 
những gì họ đã làm với tôi. Đó là một cách sống rất nhỏ nhen, tôi sẽ nói với 
cậu về điều đó.” 


“Tôi thật sự rất giống như anh trước kia. Tôi cũng làm y như thế, nhưng tôi 
nghĩ từ bây giờ mình sẽ suy nghĩ lại vê mọi chuyện.” 


“Không Tử từng nói: “Trước khi người định tìm cách trả thù, tốt nhất là hãy 
đào hai cái huyệt”” Moe cười. 


“Quá hay, anh Moe. Chúa ơi, chúng ta tự nghiêm trọng hóa mọi việc! Chúng 
ta đều chỉ biết nghĩ đến bản thân nên chúng ta luôn coi mình là trung tâm của 
vũ trụ. Chúng ta tự phinh phờ mình tin rằng những rắc rối của chúng ta là 
những rắc rối lớn nhất và duy nhất trên đời này. Nhưng chúng ta đâu có quan 
trọng như chúng ta nghĩ vậy, phải không? Stephen Hawking, nhà vật lý vĩ 
đại, từng nói răng chúng ta sống trên một hành tinh rất nhỏ của một ngôi sao 
cỡ trung bình năm trong rìa ngoài của một trong hàng trăm nghìn triệu thiên 
hà. Tôi thật sự thấy những vấn đề và thất bại của chúng ta đâu có gì là lớn. 
Chúng ta chỉ tồn tại trên hành tinh này một quãng thời gian rất ngắn, nhưng 
chúng ta lại nghiêm trọng hóa điều đó.” 


“Phải, đúng như vậy,” Moe tán thành. “Tất cả chúng ta đều cần phát triển 
thái độ trân trọng nhiêu hơn đôi với những món quà trong đời mình. Và băng 
cách trân trọng những gì là tôt trong đời mình, những điêu tôt đẹp đó sẽ tăng 
thêm.” 


“Băng cách nào?” 


“Hãy nghĩ vê mặt kinh tê học: Khi thứ gì đó lên giá, chăng hạn ngôi nhà của 
cậu, điêu gì xảy ra với nó?” 

“Chậc, nói răng thứ gì đó lên giá nghĩa là giá cả của nó tăng lên. Nó càng có 
giá trị hơn.” 


“Đúng rôi. Vậy những gì cậu trân trọng trong cuộc đời mình cũng y như vậy: 
Nêu cậu trần trọng bình minh, nó sẽ trở thành một phân giá trị hơn nữa của 


cuộc đời cậu, và cậu sẽ sẵn thêm giá trị cho nó. Nếu cậu trân trọng bạn bè 
mình, tình bạn của họ sẽ thêm giá trỊ, và điều đó càng giá trỊ hơn với cậu. 
Nếu cậu trân trọng sức khỏe của mình, nó sẽ càng có giá trị trong cuộc đời 
cậu, và cậu sẽ thây nó thêm quan trọng.” 


“Ôi, đúng là một cách nhìn nhận mọi việc rất thông minh,” tôi nhiệt thành 
nhận xét. 


“Tôi cho rằng ý nghĩa thật sự là thế này: Sống trong trạng thái luôn luôn và 
mãi mãi biết ơn sẽ làm cho trải nghiệm cuộc sống của cậu thêm giá trị và 
đáng giá. Cách cậu nhìn nhận thế giới sẽ thay đổi - cậu sẽ được hưởng những 
niềm vui thích nhỏ nhoi của cuộc sống và tận hưởng những hạnh phúc rất 
nhỏ mà mỗi ngày đem lại. Cậu pđi rèn luyện thái độ biết ơn thường xuyên 
hơn. Và làm như thế chính là một cách nữa để mở rộng trái tim và trân trọng 
Cuộc sống của cậu. Rèn luyện thái độ biết ơn mỗi ngày chính là rèn luyện 
tình yêu thương mỗi ngày.” 


“Vậy tôi có thê rèn luyện thái độ biết ơn như thế nào?” Tôi hỏi. 


“Một trong những điều tôi làm mỗi ngày là trân trọng đồ ăn của mình. Trước 
mỗi bữa ăn, tôi thầm nói lời cảm ơn chân thành vì bữa ăn tối sắp được 
thưởng thức: Tôi cảm ơn những người nông dân đã trồng ra sản phẩm, 
những người ngư dân đã bắt cá tôm, và những thương nhân vì đã mang tới 
chợ. Và tôi cảm ơn thế giới vì đã cho tôi đặc ân có được thức ăn trên bàn 
trong một thế giới nơi hàng triệu triệu con người không có đủ thức ăn để ăn. 
Đây là một hành động đơn giản, nhưng nó sẽ tạo ra những thay đối rất sâu 
trong cậu. Hãy tin tôi về điều này.” 


“Nghe rất thuyết phục. Tôi cho rằng băng việc trân trọng thức ăn của mình, 
anh làm tăng thêm giá trỊ của nó trong cuộc đời anh, và anh bắt đầu thôi đón 
nhận nó mà chăng cân suy xét gì, phải vậy không?” 


“Đúng vậy. Và khi thực hiện nghi thức này, trái tim tôi rộng mở và tôi thấy 
thê giới là một nơi rât tươi đẹp. Như tôi đã nói lúc trước, làm điêu này sẽ 
giúp cậu bắt đầu có được tâm nhìn rắng mình thật sự may mãn đên thê nào.” 


“Rất hay,” tôi đáp. “Ở nơi này của thế giới, chúng ta thật sự không nhận ra 
chúng ta được hưởng nhiêu đên thê nào. Chúng ta không đê tâm đên những 
may mặăn của mình.” 


“Phải. Tôi rất thích viết ra danh sách những thứ làm tôi hạnh phúc. Chúng 
giúp tôi tập trung vào những điêu tôt đẹp tôi có trong cuộc đời.” 


“Một danh sách hạnh phúc là sao?” 


“Đơn giản là một bản ghi chép tất cả mọi việc, cho dù nhỏ đến đâu, mà tôi 
thấy thích về cuộc sống của mình. Tôi viết ra sự thật là tôi sống trên bãi biển 
này. Tôi viết ra sự thật là tôi đang rất khỏe mạnh. Tôi viết ra sự thật là tôi là 
một người khiêu vũ giỏi. Tôi ghi lại sự thật rằng tôi đi ngủ dưới những vì sao 
mỗi tối. Và, như tôi nói, tôi nhớ rằng mình rất may mãn khi có thức ăn để 
cho vào bụng mỗi ngày. Còn rất nhiều điều nữa. Ý nghĩa đơn giản là thế này: 

Mỗi người và tất cả mọi người trong chúng ta đều có rất nhiều điều để biết 
ơn, nhưng hầu hết chúng ta lại chú ý đến những thiếu thốn hơn là dư thừa. 
Và điều thú vị là, chúng ta càng chú ý đến những gì tốt đẹp về cuộc sống của 
mình, thì chúng ta sẽ càng thu hút được những điều tốt đẹp.” 


“Còn cách nào khác tôi có thể thực hiện để tạo ra thái độ biết ơn không?” 
Tôi thắc mặc. 


“lôi thực sự khuyên rằng cậu hãy cầu nguyện mỗi ngày. Việc này không 
liên quan gì đến tôn giáo cả - đó là công việc của cá nhân cậu. Lời câu 
nguyện tôi nói có tật cả mọi thứ liên quan đến thái độ biết ơn. Hãy tạo ra một 
lời cầu nguyện ngăn gọn nhưng đây tình cảm, thể hiện được thái độ trân 
trọng chân thành của cậu dành cho tất cả những øì cậu có. Hãy đọc lời cầu 
nguyện đó trước tiên vào buổi sáng và cuối cùng vào buổi tối. Một lần nữa, 
kết quả cậu thấy sẽ rất ân tượng.” 


Moe nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp. “Jack này, những điều tôi đang nói với cậu 
có thể hơi kỳ cục. Nhưng quan trọng là tác dụng của chúng. Ò, có hai cách 
nữa đề thật sự tạo dựng được thái độ biết ơn của chính mình. Một là gửi đi 
những lá thư tình.” 


“Nhưng tôi hiện chăng yêu aI cả.” 


“Không cần phải yêu. Những lá thư tình này là một dạng khác - chúng không 
phải thể hiện mối tình lãng mạn, chúng thể hiện tình yêu con người. Đây là 
một ví dụ. Giả sử cậu ra ngoài ăn tôi và bữa ăn rất ngon. Sáng hôm sau, tôi 
gợi ý cậu hãy gửi một “lá thư tình” cho người đầu bếp nói rằng cậu rất thích 


bữa ăn của ông ây và khen tài năng xuât sắc của ông ây. Ông ây sẽ cảm thây 
hạnh phúc.” 


“Và tôi cảm thấy tuyệt vời.” 


“Đúng thế. Điều này sẽ làm tăng giá trị bản thân của cậu, cậu sẽ cảm thây tốt 
hơn với chính mình, và cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nếu 
cậu đưa xe đi bảo dưỡng, và người sửa xe cho cậu làm việc rất chuyên 
nghiệp, hãy gửi một “lá thư tình? tới sếp của anh ta và bảo cho bà ây biết 
rằng cậu hài lòng với dịch vụ vả đánh giá cao sự ân cần của người nhân viên 
kia. Khi liên tục để ý đến mọi người cậu có thê gửi đi những lá thư như vậy. 
Thực tế, tôi ĐỢI Ý rắng khi cậu về nhà, cậu hãy ra ngoài và mua một bọc 100 
hoặc thậm chí 200 tắm bưu thiếp. Tôi luôn để ý đến những tấm thiếp có 
những trích dẫn hay hoặc những thông điệp đầy cảm hứng ghi bên trên. Khi 
tôi tìm thấy những câu tôi thích, tôi mua thật nhiều. Sau đó, bất cứ khi nào ai 
đó làm gì tốt cho tôi, họ nhận được thư tình của tôi.” 


“Nhưng anh ít khi rời khỏi bãi biển này, anh Moe.” 


“Chà, suốt mấy tuần qua, tôi ở đây với cậu - bởi vì tôi có nhiệm vụ giúp đỡ 
cậu, như tôi đã hứa với Cal là tôi sẽ làm. Nhưng nói chung cứ vài ngày tôi lại 
vào thị trấn. Và khi tôi đi, tôi luôn săn lùng những cơ hội bày tỏ lòng biết ơn 
của mình.” 


“Anh đã nói răng có một cách thứ hai nữa.” 


“Phải. Công cụ cuôi cùng đê thê hiện lòng biệt ơn là dành cho mọi người cậu 
gặp một món quà.” 


“Như thề rất tốn kém,” tôi thành thật nhận xét. 


“Ý tôi không hắn là một món quả chính thức,” Moe nói. “Nó có thể đơn giản 
là dành cho ai đó cậu gặp một nụ cười thật sự. Nó có thê nghĩa là dành cho ai 
đó một cái ôm hay một lời khen chân thành trong một thế giới nơi chúng ta 
quên mắt tầm quan trọng của những lời khen ngợi thành thật. Cậu có thê 
tặng cho ai đó một bông hoa tươi từ vườn nhà mình hay một chiếc bánh 
nướng nóng hồi cậu vừa nướng xong. Thậm chí lắng nghe ai đó với sự chú 
tâm hoàn toàn và một trái tim rộng mở cũng là một món quà sẽ làm xúc động 
mọi người mà cậu không thể hình dung nỗi.” 


Moe nhích lại gân tôi. Anh ây bắt đâu nhìn sâu vào mắt tôi, với một nụ cười 
hòa nhã trên gương mặt. Anh ây không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt tôi với độ 
tập trung hoàn toàn. 


Sau một lúc, có gì đó rất kỳ lạ xảy ra. Tôi cảm thấy như thê có gì đó trong 
lồng ngực mở bung. Tôi cũng cảm thấy đúng cái cảm giác thoải mái và an 
lành mà tôi đã cảm nhận được khi còn là một cậu bé được mẹ ôm vào lòng 
trước khi đi ngủ. 


“Anh đang làm gì với tôi thế?” Tôi hỏi Moe. “Tôi có những cảm giác rất kỳ 
lạ.” 


“Tôi đang làm những øì tôi luôn có gắng làm khi tôi ở cùng người khác, Jack 
ạ. Tôi đang gửi cho cậu tình yêu thương. Trái tim tôi rộng mở, và tôi chỉ 
đang trần trọng toàn bộ con người cậu. Trái tim tôi đang nói chuyện với trái 
tim cậu, và cậu đang cảm nhận được điều đó. Khi chúng ta tương tác với 
người khác, có rất nhiều thứ khác đang diễn ra vượt xa khả năng nhận thức 
của chúng ta.” 


“Thật kỳ diệu khi cảm nhận được toàn bộ tình cảm anh gửi cho tôi,” tôi đáp. 
“Tôi biết,” Moe nói. “Đây là món quả lớn nhất tôi dành cho cậu.” 


Sau đó Moe tiến đến và ôm chặt lẫy tôi. Tôi nhận thấy mắt anh ấy ngân ngắn 
nước. “Cậu là một người tốt, Jack,” anh ây nói. “Tôi cầu nguyện cho cậu sẽ 
lĩnh hội được tất cả những gì cậu đang học và phát huy được nó. Thế giới 
của chúng ta rất cần những con người biết quan tâm, thấu hiểu và nhân ái 
hơn. Cậu có thể là một thủ lĩnh cho nhiều người nếu như cậu trở thành một 
hình mẫu của những phẩm chất này trong chính cuộc đời cậu - tôi chỉ biết 
như vậy thôi. Hãy tin vào sự thật là cậu càng dành tình yêu thương cho 
người khác thì cậu cảng cảm thấy tình yêu thương dành cho chính mình. Và 
hãy tin rằng cậu càng mở rộng trái tim, cuộc sống tốt đẹp nhất của cậu sẽ 
càng hiện rõ trước cậu.” 


Moe bắt đầu đi xuống biển. Sau đó, anh ấy nhúng một chân xuống nước 
trước khi đi xuống sâu hơn. Chỉ một lát sau anh ấy đã bơi rất nhịp nhàng và 
nhìn về phía chân trời. Tôi có thể nghe thấy anh ấy cười và hát vang trong 
khi khỏa nước. Khi tôi quan sát người thầy thông minh này tận hưởng món 


quà của thời khắc ấy, có gì đó sâu bên trong tôi bắt đầu thay đồi... và vì lý do 
nào đó, tôi bắt đâu khóc. 


10. LƯỚT SÓNG VÀ TÌNH YÊU DÀNH CHO CHÍNH MÌNH 


“Chỉ khi chúng ta quên toàn bộ kiến thức của mình thì chúng ta mới thực sự 
bat đâu hiệu. ” 


- Henry David Thoreau 


OẶO 


Một tuần sau, tôi tiến sâu vào tâm hồn mình hơn hăn trước đây. Giờ đây, tôi 
đã kết hợp nhuân nhuyễn không chỉ những bài học của Moe mà cả trí tuệ của 
Cha Mike, và những thay đổi đang xảy ra trong cuộc đời tôi thật sự rất đáng 
ngạc nhiên. Những triết lý tôi học được thực sự có tác dụng, mặc dù một sỐ 
điều dường như hơi huyền bí. Tôi có thể cảm thấy mình đang biến đổi với 
một nhịp độ nhanh hơn tôi có thể tưởng tượng. Tôi thật sự đang bắt đầu kết 
nối với một bản ngã cao hơn và nhìn nhận thế Ø1ớI qua một cặp mắt mới, như 
Cha Mike đã khuyến khích tôi làm vậy. Không chỉ như thế, tôi còn cảm thấy 
hạnh phúc hơn trước, và một cảm giác bình yên bắt đầu hình thành trong tôi. 
Tình yêu là thứ gì đó trước kỉa tôi thật sự không cảm nhận được, ít nhât 
không như thế này. Giờ tôi đang trải nghiệm nó - không phải trong mỗi quan 
hệ với người khác, mặc dù tôi biết nó đang đến, mà là trong mối quan hệ với 
chính mình. 


“Cậu đang trở thành một vận động viên lướt ván giỏi, Jack ạ,” Moe bảo tôi 
vào ngày đầu tiên trong tuần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy đã giúp 
tôi học môn thê thao mà anh ấy rất yêu thích, và giờ đây anh ấy đầy tự hào 
về học trò của mình: “Cậu là một tài năng thiên bâm, cậu biết không?” 


“Môn này đã trở thành niêm đam mê của tôi rôi. Tôi thây mình như một đứa 
trẻ khi lướt sóng cùng anh. Quá ư thú vị. Cảm ơn anh rât nhiêu vì đã chỉ dạy 
tôi môn này,” tôi nói với anh ây. 


“Không có gì. Trước khi chúng ta đùa với sóng ngày hôm nay, tôi muôn nói 
thêm một chút vê tình yêu bản thân. Tôi đã chia sẻ rât nhiêu kiên thức với 
cậu trong ba tuân qua, và rõ ràng là mọi việc thực sự đang thay đôi với cậu.” 


“Những øì đang diễn ra với tôi đúng là phép màu, anh Moe ạ. Tôi thật sự rất 
biệt ơn anh.” 


“Không có gì. Đó là những gì tôi có mặt ở đây để thực hiện. Mục đích sống 
của cậu là gì nêu như cậu không thê giúp được ai khác, phải không nào?” 


“Vâng.” 


“Nhân tiện, cậu làm rất tốt. Cậu có thê phát triển tình yêu bản thân,” Moe 
tiếp tục: “bằng cách sử dụng khôn khéo thứ ngôn ngữ cậu lựa chọn đề mô tả 
chính mình. Vốn từ vựng chúng ta sử dụng rất quan trọng. Nếu cậu không 
nói được trôi chảy khi tự thoại và lựa chọn những ngôn từ hay cho cuộc đối 
thoại nội tâm của cậu thì cậu không thể đối xử tốt với người khác được. Cậu 
dành cho mình tình yêu càng lớn thì cậu sẽ có sẵn tình yêu dành cho người 
khác - giờ cậu đã học được điều đó. Cậu không thể ban phát thứ cậu không 
có, phải không?” 


Tôi đồng tình: “Đúng vậy.” 


“Cho nên chìa khóa là hãy nhớ rằng cậu sở hữu tình yêu ngay trong chính 
mình. Khi đó, và chỉ khi đó, cậu mới ở trong vị thế ban phát cho tất cả những 
người quanh mình. Những gì tôi đang nói nghĩa là: Hãy tốt với chính mình. 
Hãy (há sự tốt với chính mình. Hãy đối xử với bản thân như thể cậu chính là 
người hùng vĩ đại nhất của mình. Và một cách đề bắt đầu là nói lời hay với 
chính mình. Những ngôn từ chúng ta sử dụng có sức mạnh rất lớn, Jack ạ. 
Có một nguôn năng lượng cụ thể gắn liền với mỗi lời nói chúng ta sử dụng.” 


““Thật sao?” 


“Phải. Mọi thứ trên thế giới này đều là năng lượng cả. Cậu có học vật lý hồi 
trung học không thê?” 


“Thật sự là tôi có học. Tôi học vài môn khoa học bởi vì lúc đó tôi nghĩ sẽ 
vào trường y.” 


“Tuyệt lăm. Vậy đề tôi hỏi cậu: Tâm ván đang nằm ở đây có thật sự là một 
tâm ván không?” 


Tôi cảm thấy bối rối. “Chà, đúng như vậy... phải không nhỉ?” 


“Hãy nhớ, trở lại với các quy luật vật lý. Mọi thứ mắt thường nhìn thấy được 
thật sự là...” 


? 


“Năng lượng!” Tôi buột miệng. 

“Chính xác. Tắm ván này không là gì khác hơn những phân tử hạ nguyên tử 
di chuyển với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Và những hạt hạ nguyên tử ấy, 
như lời bất kỳ nhà vật lý nào có thể nói với cậu, không là gì khác hơn là 
năng lượng. Trong mắt con n1ĐƯỜI, tắm ván của cậu là một vật đặc. Nhưng nó 
không phải như vậy - đó là ảo giác của cuộc sống.” 


“Vậy mọi thứ trên thế giới này không là gì khác hơn là năng lượng,” tôi trầm 
ngâm. “Tôi biết điều đó đúng, và quá dễ để quên mất thực tế này. Anh nói 
đúng. Chúng ta nhận lẫy ảo giác rằng các vật hữu hình là những gì ban đầu 
có vẻ như thế.” 


“Đúng thế,” Moe đáp. 


“Và những từ ngữ chúng ta lựa chọn để sử dụng cũng chăng là gì khác hơn 
là năng lượng phải không?” 


“Chắc chăn rồi. Cũng như mọi ý nghĩ chúng ta nghĩ chính là một mớ năng 
lượng mà chúng ta gửi ra thê giới, những lời chúng ta nói là những sứ giả 
truyền tin.” 


“Chính xác ý anh là sao?” 


“Tôi không muốn quá nặng về kỹ thuật ở đây, nhưng chúng ta sống trong cái 
mà các nhà vật lý gọi là vũ frụ toàn ảnh, có nghĩa là những gì chúng ta gửi đi 
sẽ quay trở lại đưới dạng tương tự. Nếu chúng ta nghĩ đến những suy nghĩ về 
thiếu thốn chẳng hạn, chúng ta sẽ khiến cho cuộc sống của mình thiếu thốn 
hơn bởi vì những ý nghĩ ây không là gi khác hơn nguồn năng lượng, vả 
người làm sao của chiêm bao làm vậy. Nếu chúng ta nghĩ đến những ý nghĩ 
sợ sệt, những tình huống đáng sợ sẽ xuất hiện. Đó là lý do tại sao lãnh tụ vĩ 


đại Mahatma GandhiV”?1 nói: “Tôi sẽ không để bất kỳ ai đi qua tâm trí tôi 
với đôi chân nhớp nhúa”” 


“Anh có thê giải thích thêm một chút không?” tôi đề nghị, cảm thấy rất cuốn 
hút với luận điêm này. 


“Được thôi. Một ý nghĩ về sự thiếu thốn, chăng hạn 7ôi chẳng bao giờ có đủ 
tiên, và thật khó trở nên giàu có có một năng lượng nhât định và có tôc độ 
rung động của các hạt hình thành nên ý nghĩ này. ” 


“Tôi hiểu Tôi. ” 


“Và chúng ta biết qua môn vật lý rằng mọi thứ rung động cùng một tốc độ sẽ 
hút nhau.” 


“Vâng.” 


“Cho nên những ý nghĩ cậu nghĩ thực tê giông như những thỏi nam châm, 
hút vào cuộc sông của cậu những con người và sự kiện phù hợp với chúng.” 


“Anh nghiêm túc chứ?” Tôi hỏi, sững sờ vì tiệt lộ này. 


“Đúng vậy. Rất kỳ lạ, phải không? Ý nghĩ của chúng ta thực tế hình thành 
nên một lời tiên tri tự biến thành hiện thực. Nếu chúng ta nghĩ thế giới là một 
nƠI khan hiếm thì đó chính là thực tế mà chúng ta SẼ tạO ra. Nếu chúng ta 
nghĩ rằng chúng ta không đáng yêu và không ai muốn sống cùng chúng ta 
nếu họ thật sự khám phá ra chúng ta là ai thì khi đó chúng ta sẽ chắng bao 
giờ tìm được người bạn tâm giao mà chúng ta mong mỏi. Nếu chúng ta cho 
rằng cuộc sông nhọc nhãn, thì thế giới sẽ gửi cho chúng ta một cuộc sống 
nhọc nhẳn.” 


“Thật sự rất đặc biệt. Như thế mỗi lần tôi nghĩ về những øì không thành 
trong cuộc sông của mình, thì thực tê là tôi đang làm cho mọi việc thêm tệ.” 


“Đúng thế?” 


“Và mỗi lần tôi tập trung vào những gì tôi không thích HO HỆ cuộc sống của 
mình thì thực tế là tôi đang ngăn cản những gì tôi mong muôn.” 


“Chính xác. Cậu có thấy rằng ý nghĩ của chúng ta thật sự hình thành nên thế 
giới của chúng ta hay không? Những øì cậu tập trung vào trong cuộc sống 
của mình sẽ phát triển, những gì cậu nghĩ đến sẽ mở rộng, và những gì cậu 


chuyên chú đến sẽ quyết định số phận của cậu. Điều này không đơn thuần 
chỉ là một mớ biệt ngữ mang tính kích thích. Những lời này đêu dựa trên các 
quy luật của tự nhiên và thực tiên khoa học.” 


“Đây không chỉ là cách suy nghĩ tích cực thôi ư? Tôi nghĩ anh đã nói với tôi 
răng suy nghĩ tích cực về cơ bản là không lành mạnh - giờ anh lại nói không 
phải như vậy.” 


“Chà, tôi không nghĩ nó rành mạch trăng đen như cậu vừa nói, Jack ạ. Còn 
nhiêu điêu khác liên quan nữa.” 


“Chăng hạn là gì?” 


“Những cảm xúc chăng hạn. Suy nghĩ tích cực thật sự không lành mạnh nếu 
nó có nghĩa rắng thay vì nhìn nhận cách cậu có thể cảm nhận trong một tình 
huống thử thách thì cậu lại phủ nhận nó vả “nghĩ những suy nghĩ hạnh 
phúc”,” Moe đáp, lặp lại những gì Cha Mike đã dạy tôi trong suốt thời gian 
tôi sông ở Rome. 


Anh ấy tiếp tục. “Đề tốt cho sức khỏe tinh thần, chúng ta nên cho suy nghĩ 
của mình trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc. Làm như vậy là một phần của 
việc chấp nhận và yêu thương tất cả chúng ta; nó cũng giúp ngăn chặn không 
để cảm xúc làm tăng gánh nặng mà chúng ta phải mang theo mình trong suốt 
cuộc đời. Thêm vào đó, những cảm xúc đa dạng giúp chúng ta mở rộng 
những cánh cửa đi vào nhận thức lớn hơn và đem lại những hiểu biết sâu sắc 
hơn. Nhưng một khi cậu hoàn tất một cảm xúc đến tận cùng của nó, điều mà 
mọi cảm xúc đều có, thì khi đó chắc chắn chăng có gì sai khi tìm kiếm điều 
tốt đẹp trong tình huống này. Trên thực tế, đó là điều khôn ngoan duy nhất 
cậu nên làm.” 


““Fại sao vậy?” 


“Trước hết, bởi vì trong mọi tình huống, luôn có cái hay - mọi thứ xảy đến 
với chúng ta đều mang theo cơ hội trưởng thành và phát triển thành những 
cái bản ngã tốt đẹp nhất của chúng ta. Thứ hai, bởi vì đây là cách duy nhất để 
sống một cuộc sông bình yên và hạnh phúc. Và thứ ba, bởi vì, như tôi nói 
với cậu, ý nghĩ của chúng ta giống như những thỏi nam châm, hút vào cuộc 
sống của chúng ta những con người và trường hợp phủ hợp với chúng. Hãy 
tập trung vào phân tích cực và đó là những øì cuộc sống của cậu sẽ như vậy. 


Hãy luyện cho mình biết tập trung vào cái mặt tích cực trong mọi tình huông 
- và luôn như thê nêu cậu đủ nô lực tìm kiêm nó.” 


““Ý nghĩ của chúng ta hình thành nên thế giới của chúng ta. Điều đó rất hay.” 


“Và tôi cũng nên lưu ý rằng những bức tranh cậu tạo ra ngay trong thế giới 
nội tâm của mình không thể làm øì khác hơn là tự bộc lộ ở thế giới bên ngoài 
của cậu. Tôi gọi quá trình này là mồ fả ra ngoài. Bên trong sẽ luôn trở thành 
bên ngoài của cậu bởi vì mọi thứ đều được tạo ra hai lần: Lần thứ nhất trong 
tư duy của cậu và lần thứ hai là trong thực tiễn. Bất kỳ hình ảnh nào mà cậu 
hình dung ra, nếu được tập trung hàng ngày trong một giai đoạn đủ dài, chắc 
chắn sẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài của cậu. Hãy hình dung bản thân mình 
là một người tự tin, đáng yêu và tốt bụng, và đó chính là những gì cậu sẽ 
phát triển thành. Hãy tưởng tượng răng cậu hạnh phúc, khôi hài và giàu có 
với một trái tim trẻ thơ, và đó sẽ là những gì cậu trở thành. Đó chính là một 
công cụ rất tuyệt mà tôi biết sẽ có giá trị rất lớn với cậu trên con đường mà 
cậu đang đi.” 


“Bây giờ, anh Moe, trước khi anh đi sâu vào cuộc thảo luận thú vị về thế ĐIỚI 
không là gì khác hơn người năng lượng, vê những quy luật vật lý này anh 


ˆ. 23 


cơ. 


“Được mà. Vì ý nghĩ của chúng ta định hình thế giới nên ngôn từ của chúng 
ta cũng vậy. Điều quan trọng là cậu cần thận trọng với những lời cậu nói - 
không chỉ với những người khác mà còn với chính cậu. Nếu cậu sử dụng 
những ngôn từ tích cực và đầy sức mạnh thì cậu sẽ trở nên tích cực và mạnh 
mẽ. Cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người theo những cách sâu sắc hơn là 
cậu có thể tưởng tượng được.” 


Sau đó Moe bắt đầu đi dọc bãi biển. Hôm đó lại là một ngày tuyệt vời nữa, 
ánh năng nhảy nhót dọc bờ biên, tạo nên một hiệu ứng kỳ diệu. 


“ĐI nào! Cậu còn chờ gì nữa?” Moe hỏi, bỏ lại chiệc ván trượt trên cát và 
thăng tiên vê túp lêu nhỏ của mình. “Tôi có thứ muôn cho cậu xem.” 


Chúng tôi đi trong im lặng, nhưng trên mặt Moe nở nụ cười trong khi anh ấy 
bước đi dọc bờ biến, lúc dưới nước lúc trên bờ trong khi tiến về đích đã 
chọn. Tôi cảm thấy một sự thích thú rất lớn ở người đàn ông “đơn giản” này. 
Anh ấy chắng có gì nhiều, nhưng anh ấy lại có rất nhiều. 


zˆ:k>k 


Khi chúng tôi đến lêu của Moe, anh ây chuI vào trong một lúc. “Đợi một lát 
nhé, Jack. Cậu sẽ thích thứ này,” anh ây nói một cách khôi hài. 


Chỉ vài giây sau Moe xuất hiện, cầm theo một thứ gì đó rất kỳ cục trên tay. 
Đó là một tâm ván lướt sóng đã bị chặt bỏ cả hai đâu. 


“Thứ này từng là tâm ván lướt sóng tôi yêu thích,” anh ây nói. “GIờ nó là 
bảng từ ngữ của tôi.” 


“Bảng từ ngữ là sao?” Tôi hỏi với vẻ cực kỳ tò mò. 


“Đây, hãy nhìn cái này,” anh ấy đáp trong khi lật tắm ván lên để lộ ra một 
loạt từ ngữ đã được khắc tay trên gỗ. “Như tôi vừa nÓI, ngôn từ có sức mạnh. 
Hãy sử dụng những từ đúng và cuộc sống của cậu sẽ thay đối. Cậu sẽ có sức 
mạnh, sự tự tin của cậu sẽ tăng lên, và cậu sẽ khám phá ra một mức độ yêu 
thương bản thân mà cậu chưa bao giờ biệt mình có.” Anh ây chỉ lên tâm ván. 
“lôi đọc những từ này, thật chậm và to, môi buôi tôi trước khi đi ngủ. Bài 
tập buôi tôi này mở rộng trái tim tôi và kết nôi tôi với sự vĩ đại bên trong của 
tôi. Đây, Jack. Hãy đọc đi.” 

Tôi nhìn những từ ngữ trên tắm ván và đọc từng từ thật to, chậm rãi và tự tin: 
“Hòa hợp. Bình yên. Tôt bụng. Hạnh phúc. Vui vẻ. Uyên bác. Sức sông. 
Chân lý. Yêu thương. Sung túc. Tha thứ. Cân băng. Can đảm.” 

“Giờ hãy nhắc lại từ cuối cùng và là từ quan trọng nhất,” Moe nói. 

'““[ình yêu,” tôi đáp. 

“Hãy duy trì bài tập này thường xuyên. Nó thật sự sẽ làm thay đổi cậu. Cậu 
sẽ cảm thầy thêm yêu thương bản thân và những người khác. Cậu sẽ nâng 


cao ý thức của mình. Và cậu sẽ tiêp tục mở rộng trái tim mình.” 


“Đây là một kỹ thuật rất mới mẻ, anh Moe. Tôi rất thích nó. Ai dạy cho anh 
vậy?” 


“Cậu biết không, Jack, tôi càng hiểu về chính mình thì tôi càng nhận thức 


được răng mọi thứ tôi thật sự cần biết để tạo ra một cuộc sống phi thường 
đều nằm ở ngay đây,” anh ấy nói, chỉ thắng vào tim mình. “Dĩ nhiên, như tôi 
đã nói với cậu, đó là một sự cân bằng. Lý trí có thể cho cậu những hiểu biết 
tuyệt vời giúp làm cho cậu mạnh mẽ và kết nối các điểm nằm dọc đường đời 
của cậu - nhưng tôi phải nói rằng nó thật sự không sánh được với trí thông 
minh và sự uyên bác nằm trong trái tim cậu. Kỹ thuật tôi vừa chia sẻ với cậu 
này không có trong cuốn sách nào. Nó đến với tôi vào một hôm khi tôi đang 
suy ngẫm, phương pháp tôi vẫn dùng đề mở rộng lòng mình. Cậu biết không, 
tôi càng thâm nhập sâu vào đó và tôi càng cảm thấy tình yêu thương dành 
cho chính mình - và thế giới - thì vũ trụ dường như càng ban cho tôi trí tuệ, 
chân lý và những ý tưởng kỳ diệu về một cuộc sông phi thường. Tôi không 
sao giải thích được - chỉ là nó đến với tôi như vậy.” 


““Ƒôi đoán có những lúc tôi thây sợ việc tin tưởng hoàn toàn vào con tim của 
mình,” tôi thú nhận. ““[ôi đã mât rât nhiêu thời gian trong đời đê tin những gì 
lý trí của tôi mách bảo răng đó là cách nghĩ, cảm nhận và hành động đúng.” 


“Và điêu đó có mang lại cho cậu cuộc sông mà cậu luôn mong muôn không, 
Jack? Chiên lược đó có thật sự đúng như lời hứa hẹn của nó không?” 


“Không hề,” tôi thừa nhận. 


“Vậy thì có lẽ đã đên lúc cậu nên dành thêm thật nhiêu niêm tin vào trái tim 
của mình Jack ạ. Và có lẽ, việc cậu đang làm đê mở rộng trái tim mình chính 
là những gì cậu cân đê đi tới gia1 đoạn tiêp theo của con đường cậu đang đi.” 


“Chà, tôi hiệu rôi,” tôi đáp. “Tôi đoán nó chỉ là nỗi sợ hãi của tôi. Tôi không 
muôn bị tôn thương, và tôi không muôn làm cuộc sông của mình bị đảo lộn. 
Tôi cho răng những gì tôi thật sự e ngại là tiêp tục mặc thêm sai lâm.” 


Moe đặt tay lên vai tôi để an ủi tôi. “Một sai lầm chỉ là một sai lầm nếu cậu 
lặp lại nó,” anh ây nói. “Lần thứ nhất, nó chỉ là một bài học hay - cậu biết 
như vậy. Hãy hòa nhã với chính mình. Cậu đang làm rất tốt. Đây là vẫn đề 
lớn mà cậu đang bước vào. Chỉ cần bảo đảm răng những sai lầm của quá khứ 
không là gì khác hơn là những món quả tuyệt vời đến với cậu để đưa cậu tới 
nơi cậu đang hiện diện lúc này. Mỗi một vấn đề thách thức cậu trong quá 
khứ đều được vũ trụ nghĩ ra đề nâng cậu lên tầm nhận thức mới. Những thất 
bại, tranh đấu, và chịu đựng đều giúp chúng ta cởi mở hơn bởi chúng được 
gửi tới cho chúng ta để. Chắng hạn, nỗi đau cũng là một món quà.” 


Tôi không dám chắc mình có nghe đúng lời anh ấy không. “Nỗi đau cũng là 
một món quà ư?” 


“Dĩ nhiên là như vậy. Nó làm chúng ta thêm sâu sắc vả giới thiệu chúng ta 
với con người đích thực của mình. Người thời cô đại tin răng những người 
phải chịu đau khô nhât trên đời chính là những người hạnh phúc nhât.” 


“Tôi không nghĩ được tại sao lại như vậy.” 


“Bởi vì nỗi buôn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rât nhiêu,” Moe đáp trong khi 
gọt một quả cam. 


“Thật ư?” 


“Đúng - nó đưa chúng ta đến với kỳ quan của cuộc sống mà không như vậy 
thì chúng ta sẽ bỏ lỡ. Một cuộc sông không có những thất bại là một cuộc 
sống hời hợt. Đề trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống của mình, cậu phải trải 
nghiệm cả những lúc thăng lẫn lúc trầm - khi đó cậu sẽ biết sống thật sự là 
thế nào. Nỗi đau không phải là thứ xấu, cậu biết không. Trên thực tế, tôi tin 
rằng nỗi đau đến với chúng ta để nâng cuộc sống của chúng ta lên cấp độ 
tiếp theo.” 


'“[ôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó.” 


“Và tôi tin rằng những người chịu đựng nhiều đau khổ là những người được 
hưởng nhiều điều lớn lao hơn trên trái đất này. Cuộc sống một người cảng 
nhiều đau khổ thì mắt người đó càng nhìn rõ chân lý. Cậu thấy đấy, Jack, 
khô đau giúp tăng Cường sức chịu đựng. Đau khô dẫn tới khả năng. Đau khổ 
làm chúng ta thêm sâu sắc và cho chúng ta thấy chính mình. Đau khổ đem 


20] 


lại sự trưởng thành cho con người. Tôi thích lời của Thomas Carlyle nói 
rằng: “Nghịch cảnh là đám bụi kim cương do Ti hượng để tạo ra khi đánh 
bóng đồ trang sức của ngài.` Cậu là một món đồ quý, Jack ạ. Mọi người 
trong chúng ta trên hành tinh này đều là một món đồ quý, tồn tại vì TT mục 
đích cao cả. Tôi ước mong có thêm nhiều người hiểu được chân lý này.” 


'““[ôi cũng như vậy,” tôi đáp vẻ tiêc nuôi. 


“Mọi thứ xảy ra với chúng ta đều là một phần của một thiết kế rất lớn và là 
nguyên liệu đưa vào máy xay - nó tăng thêm màu sắc, lời văn và chiều sâu 
cho cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống dễ dàng thật sự là cuộc sống hòi hợt. 
Và do đó, chúng ta không nên sợ nghịch cảnh, chúng ta nên ôm lấy nó. Như 


" BI]: „; : T..: 'ẽ ¬ ". 
lời Aristotle nói: “Vẻ đẹp của tâm hôn tỏa sảng khi một người bình tĩnh 
chịu đựng hệt bát hạnh này đên bát hạnh khác, không phải bởi vì người đó 


} 99 


không cảm thấy chúng mà vì anh ta là bậc anh hùng vĩ đại”. 


Moe 1m lặng, nhìn ra đại dương. “Được rồi, trở lại với lời khuyên của tôi về 
việc biết yêu thương chính mình. Một cách rất hay khác để thực sự yêu 
thương chính bản thân mình là bảo đảm rằng có thật nhiều hoạt động tự 
chăm sóc mình trong suốt cuộc đời.” 


“Các hoạt động “tự chăm sóc" là thê nào, anh Moe?” 


“Đây là những điều cậu làm để cho cậu cảm thấy cậu yêu bản thân nhiều thế 
nảo. Tôi đang nói đến những hoạt động như thường xuyên xoa bóp thư giãn 
hoặc dành thời gian mỗi tuần ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tôi 
đang nói đến những việc như cho phép mình ăn những đồ ăn ngon bởi như 
thế cơ thể cậu sẽ luôn khỏe mạnh. Và tôi đang nói đến việc chỉ đọc những 
cuốn sách hay nhất và nghe thứ âm nhạc thú vị giúp cho tinh thần chúng ta 
thăng hoa. Tự chăm sóc - đó là một trong những chìa khóa chính đề đi tới 
tình yêu thương dành cho chính mình.” 


Moe cầm lấy mấy miếng cam và đưa chỗ còn lại cho tôi. “Đây, đây là của 
cậu. Tôi muôn chia sẻ năm bài tập tự chăm sóc mà tôi từng sử dụng đê giữ 
cho tôi thăng băng, thư giãn, và vui vẻ. Được không?” 

“Dĩ nhiên rồi.” 

“Thứ nhất, thay đôi từ phức tạp sang đơn giản.” 

“Xin hãy nói rõ thêm,” tôi đề nghị. 

“Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp, và mỗi chúng ta đều có một 
cuộc sống phức tạp. Chúng ta càng chuyền từ tồn tại sang thực hiện thì cuộc 


sống của chúng ta càng trở nên phức tạp, dẫn đến mất trật tự, hỗn loạn, và 
căng thăng. Hãy luôn tiến về hướng đơn giản - hãy luôn tự hỏi mình “Làm 


cách nào đề khiến cho cuộc sống của mình đơn giản hơn?? Đó là một câu hỏi 
cực kỳ mạnh mẽ. Hãy thận trọng với bất kỳ điều gì xuất hiện để làm cho 
cuộc đời cậu thêm phức tạp - từ một mối quan hệ khó khăn đến việc đặt mua 
thêm báo. Một trong những nguyên tắc tô chức tạo dựng nên bất kỳ cuộc 
sống tuyệt vời nào là thế này: “Đơn giản hóa, đơn giản hóa và đơn giản 
hóa.` Cuộc sống của tôi rất đơn giản, Jack ạ. Và kết quả là, nó rất tuyệt VỜI. 
Nó rất ổn và vừa phải - đúng cách tôi thích. Không điện thoại di động. 
Không thư rác. Không truyên hình. Mọi thứ đơn giản. ” 


“Nghe câu đó khiên tôi có cảm giác thanh thản,” tôi nhận xét. 


“Khi tôi còn làm việc trong giới quảng cáo, tôi thật sự đã lên kế hoạch cho 
từng phút của cuộc đời mình. Tôi vạch sẵn thời gian họp hành và thời gian 
để hoàn thành các dự án công việc. Tôi lên kế hoạch khi tôi nghỉ ngơi và khi 
tôi thực hiện các cuộc điện đàm. Tôi lên kế hoạch giờ giấc chính xác để làm 
việc với huấn luyện viên riêng của mình và thời gian để tôi liên hệ với bạn 
gái. Tôi thậm chí lên kế hoạch cả khi tôi ngủ và ăn theo từng giờ.” 


“Nghe cực kỳ phức tạp, thậm chí theo tiêu chuẩn của tôi.” 
“Cực kỳ là từ rất thích hợp. Không có thời gian tự trôi chảy.” 
“Là sao cơ?” 


“Tự trôi chảy là một trạng thái sống khi cậu nhận thức được thời điểm hiện 
tại. Mọi tế bảo trong cậu đều tham gia vào thời điểm cậu đang sống. Này, 
chăng có gì sai khi cậu lên kế hoạch mỗi tuần, đừng hiểu sai ý tôi nhé - 
nhưng chớ để kế hoạch của cậu chế ngự cậu. Tất cả cần một sự cân bằng, 
phải không?” 


“Suôt cuộc đời.” 


“Đúng. Cho nên hãy dành không gian - và thật nhiều khoảng trống - để tận 
hưởng những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời. Hãy dành thời gian thưởng 
thức những niềm vui giản dị của thế giới, vì chúng kéo dài hơn hắn những 
lạc thú tốn kém. Đừng bận rộn theo đuôi những niềm vui lớn lao để rồi bỏ lỡ 
những cái nhỏ nhoi. Cậu biết đấy, sâu thắm bên trong, tôi tin rằng hầu hết 
chúng ta đều không thật sự sợ chết.” 


ThảoThảobácsi 
Điều này khiến tôi ngạc nhiên. “Thật sao?” 


“Đúng. Tôi tin rằng phần lớn chúng ta sợ không được sống thực sự hơn là sợ 
chết.” 


“Rất ý nghĩa,” tôi trầm ngâm đáp. 


Moe tiếp tục bài giảng của anh ấy về những phương pháp để đổi mới và làm 
sâu sắc bản thân chúng ta. “Bài tập tự chăm sóc thứ hai tôi khuyến khích cậu 
đưa vào cuộc sống của mình là ghi chép hằng ngày. Cuộc sống của cậu rất 
đáng sống, phải không nào?” 


“Dĩ nhiên là vậy. Tôi thây tự tin vê điêu đó vào lúc này hơn hăn so với 
trước.” 


“Rất tuyệt. Và vì cuộc sống của cậu đáng sông cho nên nó cũng đáng ghi lại. 
Mỗi buổi sáng trước khi đi lướt sóng, tôi dành thời gian ghi lại “nhật ký” của 
mình. Tôi viết về câu chuyện đời mình và cách nó diễn ra. Tôi viết về những 
khát khao mà tôi vẫn chưa thực hiện được và ca ngợi những thắng lợi mà tôi 
có được. Tôi viết về những gì làm tôi hạnh phúc và những gì làm tôi buôn. 
Tôi viết về nỗi đau của mình và nêu rõ những bài học tôi tiếp thu được từ 
những øì khiến tôi tôn thương trong quá khứ. Có gì đó rất kỳ diệu khi thô lộ 
lòng mình ra một trang giây trăng mỗi buổi sáng. Nó gần như thể tôi có thể 
tái tạo lại cuộc đời mình môi ngày, và đem nhìn nhận của mình về cuộc sống 
lý tưởng thể hiện lên tắm voan thực tiễn mỗi lần mặt trời lên. Thật tuyệt vời 
khi biết rằng mỗi ngày mới lại mang theo nó cơ hội để bắt đầu một cuộc 
sống hoàn toàn mới.” 


“Anh có thật sự tin điều đó không, Moe?” 

“Có, tôi tin. Không phải mất đến cả tháng hay cả năm hay một thập kỷ để 
thay đôi cuộc đời cậu - điều đó diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc. Nó diễn 
ra lúc cậu có cam kết cơ bản từ nơi sâu thắm nhất trong chính cậu rằng cậu 
sẽ không chấp nhận sống tầm thường nữa, và dành hết tâm sức để sống cuộc 
sống đã định sẵn cho cậu.” 


“Cuộc sông tôt đẹp nhât của tôi.” 


“Cậu hiệu trôi đây.” 


“Tôi cho răng anh nói đúng. Lựa chọn đó chỉ mât một giây đê đưa ra.” 


“Đúng,” Moe đồng ý. “Và nếu nó được đưa ra từ sâu thắm trái tim cậu thì 
trong cậu sẽ có gì đó thay đối. Cậu không còn chấp nhận cách mình đang 

sông nữa, và cậu sẽ tự động nâng cao nâc thang cuộc sông và đặt ra một loạt 
tiêu chuẩn mới cho chính mình. Nhưng có một vẫn đề là cậu chỉ mất một 
phút để thay đối cuộc đời mình, nhưng cậu phải mất hàng tháng, hàng năm 
thậm chí là hàng thập ký để đuy trì cuộc sông tốt nhất của cậu. Nó giông như 
trong phòng tập thê dục: Một khi cậu muốn cơ thể mình hoàn hảo nhất, cậu 
phải duy trì những gì cậu đã tạo ra.” 


'“[ôi hiệu rôi. Vậy hãy nói thêm cho tôi vê việt lách. Tôi đã nghe khá nhiêu 
vê việc này. ” 


“Đó là một cách rất hay để khám phá những nơi sâu kín nhất của chính cậu 
và giải phóng những năng lực cao nhất của cậu. Chẳng hạn, hành động viết 
lách cho phép tôi gạt bỏ bất kỳ lo lắng nào quấy rối tâm trí tôi và giúp tôi đạt 
tới những hiểu biết sâu sắc làm cho cuộc sống của tôi thêm phong phú. Ghi 
chép làm cho tôi trở thành một người tư duy rành mạch hơn và đem lại cho 
tôi năng lượng khi tôi kết hợp hài hòa cuộc sống bên ngoài của mình với 
cuộc sông năm bên trong tôi. Ghi chép cho tôi nơi để trò chuyện với chính 
mình, và khi làm thế, tạo dựng khả năng tự nhận thức lớn hơn và tạo ra thêm 
khả năng tự biết mình. Ghi chép cho tôi một phương tiện để năm bắt mọi ý 
tưởng của tôi và ghi lại để xem xét về sau. Hãy làm thử đi, Jack, và cậu sẽ 
bắt đầu trải nghiệm những lợi ích mà tôi vừa nói.” 


“Vậy là tôi nên viết ra những suy nghĩ của mình?” 
Lướt sóng và tình yêu dành cho chính mình 


“Chậc, thực tế tôi ĐỢI ý rằng cậu nên bắt đầu thói quen này bằng cách dành 
thời gian mỗi buổi sáng đưa ý thức của cậu vào những trang số của mình. 
Hãy gạt bỏ tất cả mọi thứ đang tạo ra nỗi sợ hãi và thất vọng trong cuộc đời 
cậu. Hãy thổ lộ mọi điều đang huyên thuyên trong tâm trí cậu, và hãy giải 
phóng nó như một dòng chảy ý thức. Hãy ghi lại tật cả những cảm xúc đến 
với cậu. Chỉ cần cậu bắt đầu viết và duy trì việc viết, không cân nhấc bút lên 
khỏi trang giấy. Và sau đó dừng lại khi cậu đã hiểu rõ và cảm thấy mình 
được giải phóng. Bài tập này sẽ có tác dụng kỳ diệu cho sự bình yên trong 


tâm trí của cậu, cho sức mạnh bên trong của cậu, và cho cuộc sông tôt đẹp 
nhât mà cậu đang khai phá.” 


“Rất tuyệt. Ghi chép thật sự nghe rất thú vị, anh Moe.” 


“Đúng như thế. Chỉ cần cậu bắt đầu viết ra những øì đang diễn ra ở thế giới 
nội tại của cậu vào mỗi buổi sáng. Hãy viết về tất cả những kích thích của 
cậu. Và một khi những điều tiêu cực đã được đẹp bỏ, hãy nêu rõ những gì 
tích cực trong cuộc đời cậu và ngay trong tâm hôn cậu. Tôi cũng gợi ý rằng 
cậu nên viết về những giấc mơ lớn lao của mình và những gì tôi gọi là 
Những mục tiếu cao cả của cậu.” 


“Mục tiêu cao cả là gì? Tôi thích thuật ngữ đó.” 


“Đây là những khát vọng lớn nhất trong lòng cậu, những khát vọng sẽ tiếp 
sức cho sự trưởng thành của cậu và định hình cậu. Hãy viết về con người cậu 
và tuýp người cậu thích mình trở thành như vậy. Chỉ cần viết thoải mái - khi 
ngày tháng qua đi, cậu sẽ tiễn sâu hơn. Tôi cũng đề xuất rằng cậu hãy trả lời, 
bằng cách viết ra, năm câu hỏi mỗi sáng. Những câu hỏi buổi sáng này sẽ chỉ 
mất vài phút để trả lời, nhưng chúng sẽ giúp cậu sẵn sàng cho thành công rất 
lớn trong cả ngày.” 


“Nhưng những câu hỏi đó là gì vậy?” 

“Câu thứ nhất là: 'Mình sẽ sống ngày hôm nay như thế nào nếu mình biết 
đây là ngày cuôi cùng của mình?” Câu hai là: “Mình phải biệt ơn điêu gì 
trong đời mình?”” 

“Câu đó rất hay vì nó giúp tạo dựng thái độ biết ơn,” tôi đáp. 

“Đúng vậy. Câu ba là: 'Hôm nay mình có thê làm gì để giúp cuộc sống của 
mình trở nên đặc biệt?” Câu bôn là: “Mình có thê làm gì đê ngày hôm nay 
thật sự thú vỊị?ˆ Và câu hỏi thứ năm là: “Làm thê nào mình có thê giúp ai đó 
ngày hôm nay?”” 


'“ “Thói quen nho nhỏ này sẽ có ích cho tôi?” 


“Cực kỳ hữu ích. Việc hỏi chính mình những câu hỏi này, và sau đó trả lời 
chúng môi buôi sáng sẽ găn kêt cậu với tri thức sâu xa nhât của cậu. Và tri 


thức đó sẽ ngâm vào mỗi phút còn lại trong ngày của cậu. Cậu sẽ trở nên tốt 
hơn với những người cậu yêu thương và làm việc cùng, thậm chí với cả 
những người đi trên phô. Đó là một thói quen rât có tác dụng.” 


“Anh Moe, tôi hy vọng anh không phiền khi tôi nói điều này, nhưng dường 
như có vô khối thứ tôi cần làm mỗi ngày để tạo ra cuộc sống tốt đẹp nhất của 
mình. Tôi cảm thấy bị nhấn chìm. Và làm thế nào ai đó có đủ thời gian để 
làm được tất cả những gì anh gợi ý? Tôi còn có công việc. Tôi có bạn bè. Tôi 
có những nhiệm vụ phải hoàn thành.” 


“Đúng lắm, Jack. Đây là những ý tưởng cho cậu xem xét. Chúng đã được 
kiểm chứng và chúng có tác dụng. Hãy /# nghiệm từng điều trong số đó. 
Hãy sẵn sàng cho mọi khả năng chúng mang lại. Và khi cậu đã khám phá 
từng điều trong số đó, hãy lựa chọn những cách làm phù hợp nhất VỚI cậu và 
biến nó thành một phần trong công thức để có được một cuộc sông tuyệt vời. 
Và đó là một điểm cực kỳ quan trọng. Đề bảo đảm răng những việc làm này 
được thực hiện thường xuyên, cậu phải làm cho chúng trở thành một phần 
cuộc sống của mình. Cậu không bao giờ đi làm mà không tắm rửa và cạo 
râu, phải không?” 


“Dĩ nhiên là đúng vậy.” 

“Đó là vì những thói quen ây đã được tích hợp trong lịch trình hàng ngày của 
cậu. Chúng trở thành điều kiện trong cuộc sông của cậu nên chúng được thực 
hiện một cách bản năng. Cậu cân làm tương tự với những thói quen thích 
hợp nhât với cậu.” 

“Vâng. Điều đó rất có ý nghĩa,” tôi đáp. 


Moe gãi bộ ngực trần và sau đó ngáp. “Bạn ơi, hôm nay tôi cảm thấy rất 
thoải mái.” 

““Ƒôi cũng vậy.” 

“Bài tập tự chăm sóc thứ ba tôi muốn chia sẻ với cậu là bài tập về giai đoạn 
bình yên mỗi ngày. Cậu phải dành thời gian để có được một khoảng tĩnh 


lặng mỗi ngày. Cậu nợ điều đó với chính cậu.” 


“Khi tôi còn nhỏ, mẹ và tôi thường dành thời gian trong sự tĩnh lặng và im 


ăng của rừng, chỉ đi dạo thôi. Tôi vẫn nhớ điều đó làm cho tôi thấy hạnh 
phúc như thê nào,” tôi nhớ lại. 


“Tĩnh lặng chính là như vậy. Nó chính là quãng thời gian cậu dành ra mỗi 
ngày và hàng ngày để ngồi trong im lặng và tĩnh tại. Im lặng là thợ phục chế 
tuyệt vời của tự nhiên, mở ra một không gian trong cuộc sống của chúng ta 
để gắn kết với cái bản ngã tốt đẹp nhất của chúng ta - nó là một liều thuốc bổ 
chữa lành chúng ta và vuốt ve tâm hồn chúng ta. Dành thời gian ngồi trong 
im lặng mỗi ngày sẽ củng cố cậu với tư cách một con người và đem lại 
những kết quả tuyệt vời cho cuộc đời cậu. Hãy chìm vào im lặng mỗi ngày - 
cậu sẽ trở ra như một con người mới mẻ, với sự tự tin mới và những ý tưởng 
cao hơn.” 


Moe lùa những ngón tay qua mái tóc vàng của mình. “Chúng ta sống trong 
một thế giới với quá nhiều ôn ào và không đủ im lặng. Rất quan trọng để 


B2] 


dành thời gian mỗi ngày giữ im lặng và tĩnh tại. Như Blaise Pascal từng 
việt: Tôi phát hiện ra răng toàn bộ sự bât hạnh của con người xuât phát từ 
một thực tê duy nhât, răng họ không thê giữ 1m lặng trong phòng của họ.” 


x 
“Nói rât hay,” tôi nhận xét. 
9 ‹ 


“Bài tập tự chăm sóc thứ tư là giao tiếp với tự nhiên,” Moe tiếp tục. “Làm 
như vậy, chúng ta có thể hướng cuộc sống của mình vào bên trong và kết nối 
với những gì quan trọng nhất - chúng ta sẽ tiếp cận một phần bản ngã lớn 
hơn và kết nối với vũ trụ. Chăng hạn, tôi thấy răng ra đại dương ngoài kia, 
chỉ có tôi và tâm ván của mình, gợi cho tôi nhớ rằng mình không bao giờ cô 
độc. Điều đó khiến tôi tự do và cởi mở. Một cuộc sống không có những giai 
đoạn định kỳ theo tự nhiên chỉ là cuộc sống nửa vời mà thôi.” 


“Tôi thật sự rất thích đi bộ trong rừng. Tôi không biết tại sao tôi lại dừng 
thói quen đó. Tôi nghĩ do cuộc sống bận rộn hơn nên tôi đã đánh mắt những 
thói quen như thế. Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ chúng lại quan trọng với 
hạnh phúc của tôi đến vậy. Giờ thì tôi đã hiểu.” 


““Ƒôt lăm, Jack. Tự nhiên sẽ là một người bạn lớn của cậu, và cậu xứng đáng 
có một người bạn như thê. Được rôi, bài tập tự chăm sóc thứ năm là chăm 


sóc cơ thể cậu. Cơ thể cậu là một thánh điện - đó là nơi tinh thần của cậu trú 
ngụ, là nhà của cậu. Đề thể hiện khả năng lãnh đạo cuộc sống của mình và 
tạo ra cuộc sống mà tôi biết là cậu muốn, rất cần đối xử tốt với cơ thể mình. 
Khi cậu chăm chút cơ thể mình, cậu sẽ chăm chút đến cuộc sống của cậu.” 


““Thật sao?” 


“Chắc chắn. Băng cách chăm chút đến khía cạnh thể chất, cậu sẽ có một sự 
đầu tư tuyệt vời cho chất lượng và tuổi thọ cuộc sống của mình. Sống lâu 
còn có ý nghĩa gì nữa nếu cậu không tận hưởng nó bằng việc cảm thấy khỏe 
khoăn, mạnh mẽ và sung sướng?” 


“Rất hay. Vậy anh làm những việc gì để chăm sóc cơ thể mình, anh Moe?” 


“Chà, một trong những việc quan trọng nhất mà tôi làm là tập thể dục. Tôi 
chạy dọc bãi biển này mỗi buổi sáng. Tôi lướt sóng suốt ngày. Và buổi 
chiều, nói chung tôi thường đi bộ một quãng đường dài hoặc tập một chút 
yoøa ở trên đỉnh vách đá kia,” anh ấy nói, tay chỉ vào một bờ đá có vẻ có 
khung cảnh ấn tượng ở phía trên. “Những người không chịu dành thời gian 
tập thể dục thì ắt sẽ phải dành thời gian cho bệnh tật, cậu biết đấy.” 


Quan điểm đó thật sự gây ẫn tượng với tôi. 


“Chà, chúng ta không hiểu việc giữ được sức khỏe tốt quan trọng như thế 
nào cho việc tạo ra một cuộc sống tươi đẹp. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta 
hy sinh quá nhiều sức khỏe để theo đuổi tiền tài. Và đến khi chúng ta già và 
khôn ngoan hơn, chúng ta thay đổi thái độ - chúng ta sẵn sảng hy sinh mọi 
thứ tài sản của mình thậm chí chỉ để có một ngày khỏe mạnh. Nhưng khi đó 
đã quá muộn. Đừng để điều đó xảy ra với cậu, Jack. Xin hãy hiểu rằng có 
được sức khỏe tốt cực kỳ quan trọng. Đó là một việc làm quan trọng trong 
quá trình lãnh đạo cá nhân, và lợi ích của nó sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều 
lĩnh vực khác trong cuộc sống của cậu. Cậu sẽ có thêm năng lượng, tâm 
trạng của cậu sẽ tốt hơn, cậu sẽ sáng tạo hơn, cậu sẽ có lòng tự trọng cao 
hơn, và cậu thậm chí sẽ thấy răng giấc ngủ của mình được cải thiện.” 


“Anh nói đúng, anh Moe. Tôi hoàn toàn đông ý với anh. Vê chuyện này thì 
tôi hứa với anh - tôi cam kêt sẽ giữ gìn sức khỏe của mình. Tôi thật sự có thê 
hiệu điêu này quan trọng đên thê nào.” 


“Tôi cũng bảo đảm răng tôi chỉ làm những điều tốt nhất cho cơ thê của mình. 
Chế độ dinh dưỡng tốt cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra một cuộc sống kỳ 
diệu. Chỉ ăn những thức ăn ngon nhất là một món quà tôi dành cho mình. Đó 
là một biểu hiện của sự tự trọng. Ăn thức ăn kém chất lượng là một điều kinh 
khủng với bản thân. Tôi nhận định rằng, ở cấp độ cốt lõi, bất kỳ ai làm điều 
này thường xuyên đều cần phải yêu thương chính họ nhiều hơn nữa.” 


“Rât có ý nghĩa.” 


“Chắc chăn rồi. Nếu cậu thật sự yêu thương bản thân mình, làm sao cậu có 
thê ăn gì khác hơn là những đô ăn ngon? An ngon thật sự là một dâu hiệu 
của sự tự trọng, và nó làm tăng tình yêu dành cho bản thân.” 


“Anh thường ăn những loại thực phẩm gì, anh Moe? Từ lúc tôi ở đây, dường 
như chỉ toàn thây hoa quả và rau.” 


“Những thứ đơn giản, chẳng hạn thực phẩm tươi, hợp với tôi nhất. Tôi thích 
hoa quả tươi, cậu biết rồi đấy, và trên đảo này, tôi có may mắn được hưởng 
một nguồn cung đồi dào. Tôi ăn hàng tấn rau quả, và tôi là một người mê cá. 
Thỉnh thoảng tôi cũng ăn các loại thịt, nhưng tôi cố gắng không thái quá theo 
hướng nào cả. ” 


“Mọi thứ đều phải cân bằng.” 


“Rất đúng, Jack. Đó là chìa khóa thật sự. Ò, một điều nữa tôi làm cho cơ thể 
mình là xoa bóp. Tôi có một người bạn ghé lại hằng tuần để xoa bóp cho tôi. 
Việc đó làm cho cơ thê tôi mêm mại, tăng lưu thông máu, và giúp tôi ở trong 
trạng thái tốt nhất. Cậu đã bao ø1ờ xoa bóp cơ thể chưa, bạn của tôi?” 


“Thực tế là chưa bao giờ.” 


“Hãy cố găng thực hiện việc đó thường xuyên. Trên thực tế, tôi xin nhấn 
mạnh việc này. Cậu sẽ thấy răng nó giúp cho cậu thư giãn, tràn trễ sinh lực, 
và nhìn chung là cảm thấy mãn nguyện với bản thân. Đó là một hành động 
tuyệt VỜI nữa của VIỆC yêu thương bản thân và đối xử tốt với chính mình. 
Sau rốt, cuộc sống quá ngắn ngủi nên không thê không dành cho mình thật 
nhiều yêu thương được.” 


OïO 


Những ngày cuôi cùng ở với Moe chúng tôi dành thời gian đê trò chuyện, 
lướt sóng, bơi và chơi đùa với nhau. 


Tôi chưa bao giờ gặp một người giống như Moe Jackson, và tôi cảm nhận 
được rằng tôi sẽ chắng bao giờ gặp được ai khác như vậy nữa. cả anh ấy và 
Cha Mike đều là những kho báu thật sự: Những con người khỏe mạnh, thông 
minh và mạnh mẽ với trái tim cao cả và tỉnh thần lớn lao. 


Hôm tôi rời Hawaii đi New York, Moe đi tới chỗ tôi năm dài trên bãi biên, 
ngăm nhìn những đảm mây trôi ngang trên bâu trời xanh trong. 


““Fôi sẽ nhớ cậu, Jack ạ,” anh ây nói. 


“lôi cũng sẽ nhớ anh, anh Moe,” tôi đáp, cảm thây một nôi buôn sâu thăm 
trong lòng. 


“Thôi được, bạn ạ, đã đến lúc cậu lên đường. Hãy giữ liên lạc - tôi muốn 
thấy ngôi sao của cậu tỏa sáng. Tôi biết cậu sẽ làm được những việc lớn lao 
và tạo ra một cuộc sống thật sự hấp dẫn cho chính cậu. Này, và nếu cậu cảm 
thây cần dành một hai tuần lướt sóng, cậu biết “lâu đài” của tôi chính là của 
cậu,” Moe mỉm cười nói. 


Chúng tôi ôm lây nhau, và sau đó tôi bắt đâu đi tới chiệc tax1 đang đợi tôi ở 
cuôi bãi biên. 


“Anh Moe,” tôi nói khi quay người lại: “cảm ơn vì đã rât tuyệt vời.” 


“Không có gì. Nào, nêu cậu không phiên, tôi và chiệc ván của tôi cân có một 
cuộc hội ngộ với sóng biên.” 


Nói xong câu đó, vận động viên lướt sóng với tâm hôn của một đứa trẻ lao 
xuông biên và đuôi theo niêm hạnh phúc của mình. 


pH 
NỮ CEO 


11. NGƯỜI CHO ĐI NHIÊU NHẤT SẼ THĂNG 


“Tôi không biết số phận của bạn sẽ thể nào, nhưng có một điêu tôi biết rõ: 
Những người được hạnh phúc thực sự là những người tìm cách và biết cách 
phục vụ người khác. ” 


- Albert SchweItzer 


“Hãy tưởng tượng răng mục tiêu sống duy nhất của bạn chính là vì hạnh 
phúc của bạn - khi đó cuộc sống trở thành một thứ độc ác và võ cảm. Bạn 
phải hướng tới điễu mà tri thức của nhân loại, trí tuệ và trái tim của bạn 
mách bảo: Răng ý nghĩa của cuộc sống là phục vụ nguồn sức mạnh đã đưa 
bạn đến thể giới này. Khi đó, cuộc sống mới là một niềm vui” 


- Leo Tolstoy 


COïO 


Trong lòng tôi luôn có một vị trí đặc biệt dành cho New York. Đó là một 
trong những thành phố luôn ở trong trái tim tôi, cho dù tôi đi tới đâu. Tôi mê 
loại bánh quây thơm ngon bày bán trên các phố, cùng với món bánh mỳ kẹp 
xúc xích dày dặn giúp tôi tiết kiệm được khá nhiều tiền. Tôi khoái những tòa 
cao ốc đồ sộ đem lại cho thành phố dáng vẻ kỳ vĩ. Tôi thích cái nhịp hối hả 
của thành phố năng động này. Nó truyền cảm hứng cho tôi mơ những giác 
mơ lớn lao hơn và bước những bước dài hơn. Tôi chỉ đến đó có vài lần, 
nhưng luôn có cảm giác thích quay trở lại. 


Chuyến bay từ Hawaii rất vui. Chỉ có vài người trong số chúng tôi ngồi ở 
khoang hạng nhất, và tất cả chúng tôi đều là bạn bè vì chúng tôi đã cùng 
nhau bay vượt Thái Bình Dương. Khi tôi đã khá quen với mấy người ngồi 
cùng dãy ghế, tôi bắt đầu chia sẻ một số bài học mà tôi tiếp thu được trong 
hai tháng qua. Tôi kế với họ về thời gian tôi ở Rome cùng với Cha Mike, và 
những gì ông ấy dạy tôi về việc sông thật sự là một con người. Tôi nhắc lại 


những lý luận của ông ấy về cách vận hành của thế giới như là một trường 
học để chúng ta trưởng thành, và những thử thách chúng ta gặp phải trong 
cuộc đời trên thực tế lại là những cơ hội - nếu chúng ta có đủ trí tuệ để năm 
bắt chúng. Tôi thảo luận về khái niệm Lỗ hồng Liêm chính và việc chúng ta 
đã phản bội chính mình khi chúng ta không thật sự là chính chúng ta. Và tôi 
chia sẻ hình ảnh ô cửa kính mảu mang tính ấn dụ và việc áp dụng những 
kính lọc để chúng ta nhìn nhận thế giới của chúng ta qua đó như thế nào. 


Tôi cũng nói với những người bạn mới của mình về người bạn đặc biệt, Moe 
Jackson, vận động viên lướt sóng kỳ lạ mà tôi cảm nhận là một bậc thầy Ở 
thời buổi này. Tôi hé lộ những gì anh ấy nói với tôi về việc sống băng tình 
cảm. Tôi cũng chia sẻ những suy nghĩ của anh ây về những bí ấn của cuộc 
sống và cách anh ấy muốn gạt bỏ sự kiểm soát mà đa phần chúng ta cứ bám 
lây, để khám phá những kho báu đích thực có ý nghĩa cho cuộc sống của 
chúng ta. Và tôi cũng nói với họ những bài tập tự chăm sóc rất thú vị của anh 
ây đề thay đổi bản thân và tạo ra cái bản ngã tốt đẹp nhất của chúng ta. 


“Anh nên viết một cuốn sách,” người phụ nữ trẻ ngồi cạnh tôi nói rất thành 
thực. “Tôi cá răng nó sẽ rất ăn khách. Cả thế giới này đang phải tìm kiếm 
những tri thức như thế này - và thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp và đáng yêu 
hơn nếu mọi người đều sống như vậy. Em nghĩ thế giới sẵn sàng cho một sự 
thay đổi lớn.” 


“Tôi sẽ sẵn sàng đón nhận những gì diễn ra trong đời tôi, và nhìn nhận 
những phép màu xuất hiện,” tôi đáp, vận dụng thêm triết lý của Moe về cuộc 
sống. “Tất cả luôn vận hành theo cách tất yếu như thế,” tôi tiếp lời với một 
nụ cười ranh mãnh. 


Khi máy bay hạ cánh xuống New York, những chỉ dẫn của Cal đưa tôi thăng 
tới trung tâm của khu tải chính và đến một trong những toà nhà văn phòng 
nôi tiếng nhất của thành phô. Đó là một địa chỉ đặc biệt, là trụ sở của những 
tập đoàn quốc tế và những công ty đăng cấp thế giới. Tôi cảm thây hơi ngợp 
khi bước vào thang máy lên tầng 53, nơi tôi sẽ gặp người thầy hướng dẫn 
tiếp theo mà cha tôi đã chọn cho tôi. Tôi đã gặp Cha Mike, một vị Thánh xét 
theo cách ông nhìn nhận và sống cuộc sống cao cả của mình. Tôi đã gặp 
Moe Jackson, một công tử hào hoa đã dạy tôi về những vẫn đề của trái tìm 
và tầm quan trọng của việc bình tĩnh và thánh thơi trước mọi khoảnh khắc 
trong thế giới của tôi. Giờ tôi có cảm giác mình đã tiếp thu những bài học sẽ 
giúp tôi thúc đây sự nghiệp và định hướng nghề nghiệp của mình lên một 


câp độ hoàn toàn mới. Tìm tôi bắt đầu đập nhanh, vì tôi biệt răng giai đoạn 
cuôi cùng trong chuyên phiêu lưu của tôi sắp băt đâu. 


Cửa thang máy mở ra, và tôi bước vào dãy văn phòng kiểu cách nhất mà tôi 
từng thấy. Góc nhìn từ những ô cửa số chạy dài từ sản đến trần nhà thật ấn 
tượng, đồ đạc đều rất lịch lãm và hợp thời trang. Mới chỉ 7 giờ 45 phút, 
nhưng những người đàn ông điển trai trong những bộ vest may rất đẹp và 
những người phụ nữ kiều diễm trong những bộ đồ công sở đã đi lại tấp nập 
VỚI Sự tự tin thây rõ và một mục tiêu rất tập trung. 


“Jack, chào mừng anh tới New York!” Một giọng nói ngọt ngào nhưng tự tin 
vang lên ở phía cuôi một hành lang dài có bài trí những bức điêu khắc Nhật 
Bản và tác phầm nghệ thuật của thô dân châu Mỹ. 


Khi tôi quay về phía tiếng gỌI, tôi nhìn thây một người phụ nữ đẹp mê hồn 
mặc bộ vest công sở đen đắt tiên đang tiến thắng về phía tôi. Mái tóc đen 
mượt, búi gọn ghẽ, nước da trăng hồng, khuôn mặt toát lên vẻ nhiệt thành, 
còn đôi mắt của cô thì lấp lánh ánh cười. Và nụ cười kia - quả là có sức hút 
thuần khiết mạnh đến 1000 watt. 


Khi cô tiễn đến gân tôi hơn, tôi cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ toát ra từ 
cô. Tôi không biết vì sao lại có cảm giác ấy, chỉ biết đúng là như vậy. Đó là 
một thứ cảm giác tôi đã từng có trước kia khi gặp một minh tinh Hollywood 
trên phô hoặc một vận động viên nỗi tiếng tại sân bay. Người phụ nữ này là 
tuýp người khiến cả gian phòng ngừng lại khi cô ây bước vảo - tôi biết 
không có nhiều người như cô ấy. 


“Jack,” cô ấy nói rất nhã nhặn khi tiến đến và bắt tay tôi: “Tôi là Tess 
Wclch, CEO của công ty môi giới này. Cha anh là một người bạn thân của 


A5 9° 


{Ó1. 


“Vậy ư?” Tôi lâm bâm, vân còn mê mân trước vẻ ngoài và nguôn năng 
lượng kỳ lạ tỏa ra từ cô ây. 


“Đúng như vậy. Tôi rất nhớ ông,” cô ấy ngừng lại. “Và tôi rất buồn vì mắt 
mát của anh,” cô ấy dịu dàng nói. “Ngay trước khi ông qua đời, ông đã dặn 
tôi răng anh sẽ đến. Ông ấy đã sắp xếp mọi việc ở đây cho anh. Lạy Chúa, 
chắc chắn ông vô cùng yêu anh. Nhân tiện, mọi việc của anh thế nào?” 


“Chả, mây tháng qua rất tuyệt vời,” tôi đáp. “Thời gian của tôi ở Rome bổ 
ích đến không ngờ, phải nói thành thật là nó đã thay đổi cách tôi nhìn nhận 
thế giới. Và Hawali cũng kỳ diệu. Tất cả cứ như một giấc mơ. Toàn bộ cuộc 
đời tôi đã thay đôi hoàn toàn về nhiều phương diện.” 


“Như thế không phải là tệ, phải không Jack? Từ những gì tôi nghe được qua 
Cal, đã đên lúc anh săn sàng có một sô thay đôi toàn diện,” cô ây nói đây vẻ 
thông cảm. 


“Đúng như thế, cô Welch,” tôi trả lời một cách trịnh trọng, cảm thây không 
được thoải mái cho lắm với môi trường sang trọng xung quanh. Tôi chăng 
mặc gì ngoài quần sóoc, áo phông và đôi xăng đan cũ kỹ thân quen, cùng với 
cái ba lô khóa khoác trên vaI. 


Cô ấy mỉm cười. “Cứ gọi tôi là Tess. Mọi người quanh đây đều gọi như vậy. 
Nhân tiện, tôi rất vui vì anh đã đến đây. Tôi đã đặt cho anh một phòng ở 
Morgan, một khách sạn thời thượng thật sự mà tôi rất thích. Đừng ngại gì cả. 
Tôi đã hứa với Cal sẽ hết lòng chăm sóc anh, và tôi luôn giữ lời hứa của 
mình.” 


“Vậy chúng ta sẽ tập trung vào vẫn đề øì trong bốn tuần sắp tới, Tess?” 


'“[ôi sẽ là huân luyện viên giúp anh hiệu rõ vê công việc, vai trò lãnh đạo và 
tài sản cuộc đời của anh - tôi sẽ dạy anh vê Câu hỏi Cuôi cùng thứ ba.” 


“Làm cách nào phục vụ thật nhiều phải không?” Tôi nhớ lại. 


“Đúng. Tôi sẽ dạy anh cách sống một cuộc sống có ý nghĩa; cách chuyên từ 
việc theo đuổi thành công sang tạo ra ý øgh7a lâu dài; cách thể hiện những 
khát vọng trong lòng mình trên phương diện vật chất trong khi tạo dựng sự 
mãn nguyện về mặt tinh thần; và cách nhận ra tiềm năng của anh trong công 
việc và trở nên cao thượng. Và tôi sẽ cho anh thấy tầm quan trọng của việc 
tạo ra giá trị và lý do tại sao mục đích chính trong kinh doanh lại là hết mình 
phục vụ người khác.” 


“Đây chính là những gì tôi cần học ở giai đoạn này của cuộc chơi,” tôi đáp. 
“Suốt mây tuần qua, tôi đã học được nhiều về thành công nội tâm - giờ tôi 
cảm thấy mình sẵn sảng đưa một số khái niệm ấy vào công việc của mình. 
Tôi nghĩ tôi đã có một số lựa chọn chưa đúng trên con đường sự nghiệp của 


mình, và tôi thật sự cảm thấy rất không mãn nguyện trong công việc.” 


“Cuộc sống liên quan đến những lựa chọn, Jack ạ. Như Albert Einstein nói: 
'Có bao nhiêu người mắc vào những thói quen thường nhật của họ: phân thì 
tÊ liệt, phân thì khiếp hãi, phần thì lãnh đạm? Đề có một cuộc sống tốt đẹp 
hơn, chúng ta phải duy trì việc lựa chọn cách chúng ta sống”” 


“Một trích dẫn rất hay. Tôi thích câu nói “Chúng ta phải duy trì việc lựa chọn 
cách chúng ta sông.” Tôi cho rằng đó là những gì tất cả chúng ta đều cần làm 
với tư cách con người trong mọi khoảnh khắc của đời mình - duy trì việc lựa 
chọn suy nghĩ và hành động tốt đẹp.” tôi nói đây triết lý, tự gây ân tượng cho 
mình bằng sự uyên thâm đã bắt đầu bộc lộ từ chính mình trong những tuần 
qua. 


“Anh hoàn toàn đúng. Và những lựa chọn chúng ta thực hiện trong từng 
khoảnh khắc của mình cuối cùng lại cấu thành hình thức cuộc sống mà 
chúng ta tạo ra cho chính mình,” Tess nói trong lúc chỉ vào một tờ 1n thạch 
bản được đóng khung rất trang nhã trong phòng khách. “Đây là một câu trích 
I[33] 


còn hay hơn nữa của triết gia kinh doanh Peter Koestenbaum"`”: “Một số 
người tài năng hơn những người khác. Nhưng tất cả chúng ta đều có khả 
năng trở thành vĩ đại. Sự vĩ đại đến nhờ nhận ra rằng tiềm năng của chúng ta 
chỉ bị giới hạn bởi cách bạn lựa chọn, cách bạn sử dụng sự tự do của mình, 
mức độ quyết tâm của bạn, mức độ kiên trì của bạn - tóm lại, bởi chính thái 
độ của bạn. Và tất cả chúng ta đều hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn thái 
độ của mình”” 


“Hay quá,” tôi đáp, gật gật đầu và cũng hy vọng rằng cô ấy không chú ý đến 
những hạt cát - món quà lưu niệm hạnh phúc từ HawaIi - mà đôi dép của tôi 
đê lại trên nên gô sáng bóng. 


Tess tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi. “Chúng ta thật sự cần duy trì việc 
lựa chọn cách chúng ta sống ở từng khoảnh khắc trong ngày,” cô ấy nói. 
“Chúng ta phải duy trì việc hỏi chính mình: “Những gì mình đang làm lúc 
này có phải là cách sử dụng thời gian và tài năng tốt nhất chưa?” Mỗi khoảnh 
khắc cuộc đời chúng ta đều là khoảnh khắc của chân lý. Dựa vào những gì 
anh chọn lựa trong từng khoảng khắc, anh hoặc sẽ trưởng thành như một con 
người hoặc teo tóp lại. Anh là ai lúc này không là gì khác hơn là tổng hòa 
của những lựa chọn mà anh đã thực hiện từ ngày anh mới chào đời cho đến 


tận hôm nay. Nhờ những lựa chọn của mình, anh thực sự sẽ quyết định số 
phận của anh.” 


“Những kiến thức rất uyên thâm, Tess ạ,” tôi đáp. 


“Những lựa chọn giúp quyết định suy nghĩ mà anh thường nghĩ, những con 
người ở xung quanh anh, những cuốn sách mà anh đọc, và những hành động 
anh thực hiện định hình lên chính anh và xác định cuộc sống của anh. Anh 
tạo ra cuộc sông mà anh nhìn thấy trước mắt mình - chứ không phải ai 
khác.” 


“Tôi đồng ý. Và tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó,” tôi nói một cách 
tự tin, nhặc lại tri thức của Cha Mike. “Điêu đó làm tôi nhớ đên những gì 

¿ .._ [34] -Á : : `. TẾ. 
nhà văn Rudyard Kypling từng việt: “Củng fa có 40 triệu lý do đề thát 
bại, nhưng không có lay một lời bào chữa” 


“Câu nói hay lắm, Jack. Khi phủ nhận bất kỳ trách nhiệm nào với cuộc sống 
của mình băng cách đồ tội cho người khác, anh đã đem sức mạnh của mình 
cho những người đó, và tôi tin chắc giờ anh biết rõ điều này. Khi trách cứ 
điều gì đó xảy đến với anh trong quá khứ hoặc những việc không hay trong 
cuộc đời anh, anh đã mang lại sức mạnh cho những sự kiện ây. Vị khi anh 
trách cứ rằng những bất hạnh trong cuộc sống của anh là do những người 
khác thì sự thật là anh đang nói rằng họ định hình số phận của anh và họ là 
nguyên nhân cho những hoàn cảnh hiện tại của anh. Và như thế không có ý 
nghĩa gì.” 


“Tói chính là nguyên nhân của mọi thứ trong đời mình,” tôi thừa nhận. “Tôi 
phát hiện ra điều đó sau những gì tôi đã học được trong tám tuần qua. Tôi 
cho răng thách thức với tôi chính là nhận ra điều nảy, nhưng trách nhiệm của 
tôi là phải cân bằng nó với nhu cầu sống hòa nhã với bản thân. Tôi thật sự 
không muốn bắt đầu trừng phạt mình vì tất cả những sai lầm tôi đã mắc phải 
suốt dọc đường đời của mình.” 


“Quan điêm rât khôn ngoan. Đó /âà một sự cân băng.” 
“Nhưng tôi cũng cân rât thực tê,” tôi nói thêm. 


“Đúng. Và thực tế đến từ việc nhận lây trách nhiệm. Mọi hoàn cảnh đều 


không hề định ra một con người, Jack ạ, chúng 5óc /ô một con người. Quan 
điểm của tôi là: Tôi nghĩ rằng đã đến lúc anh phải giành lại quyền chăm chút 
cho cuộc sống của anh. Tôi nghĩ anh đã sẵn sàng đòi hỏi nhiều hơn về chính 
mình, sống theo những tiêu chuẩn có cảm hứng hơn.” 


“Những tiêu chuân có cảm hứng hơn ư?” 


“Vâng. Đã đến lúc Jack Valentine bắt đầu hành động như một người hoàn 
hảo và frở thảnh người như vậy. Đây, hãy đọc câu này,” Tess nói trong khi 
đưa cho tôi một thứ có vẻ như là một tâm danh thiếp. “Tôi giữ thứ này trong 
ví của mình, và tôi đọc nó mỗi lần tôi mở ra - thứ này giúp tôi luôn tập trung 
vào những gì tôi muốn cuộc sống mình đạt đến. Nào, hãy đọc to lên.” 


“Một trong những trải nghiệm đáng buồn nhất có thể đến với một con người 
là khi họ nhận thức được răng tóc mình đã bạc và da mình đã nhăn nheo, 
mình sắp kết thúc một cuộc đời không mây hữu ích, nhưng sự thật là suốt cả 
cuộc đời, người đó chỉ sử dụng được một phần rất nhỏ của đời mình. - V.W. 
Burrows.” Tôi ngước nhìn Tess với vẻ ngạc nhiên, thật sự cảm thây sự tác 
động của những lời mà mình vừa đọc. 


“Có thấy những gì tôi đang nói không, Jack? Cuộc đời thật sự ngắn ngủi. 
Lúc này là lúc nâng cao những chuẩn mực của anh về khái niệm một con 
người. Hãy cho thế giới thấy anh thật sự là ai. Và nếu không phải lúc này, thì 
khi nào nữa?” 


Câu hỏi cuối cùng đó thật sự vang vọng trong tôi. Cứ như thê đầu tôi bị giật 
ngược lại và sức mạnh của câu hỏi xô tôi va vào bức tường kính của phòng 
khách trang nhã. Tôi luôn né tránh làm những điều tôi cần làm để thực sự 
thành công trên thế giới này cho tới khi đã muộn. Tôi tự nhủ với mình rằng 
tôi sẽ đi thêm một dặm đường và trở thành một siêu sao trong công việc khi 
tôi có thêm thời gian. Tôi tái thiết mỗi quan hệ của mình một khi tôi được 
thăng tiến. Tôi cải thiện cuộc sống của mình khi tôi có thêm tiền. 


Nhưng kiểu suy nghĩ ấy không hề có tác dụng với tôi tí nào - nó không phù 
hợp với nhận thức mới mẻ của tôi. Tôi thật sự cần đưa cuộc sống của mình 
lên cấp độ cao nhất. Không phải năm sau. Không phải tháng tới. Không phải 
tuần tới. Mà là ngay iúe này. Cuộc sông của tôi đã được cải biến qua chuyến 
thăm Cha Mike và qua quãng thời gian ở với Moe. Cách tôi suy nghĩ, hành 
động, và cảm nhận những ngày này khăng định rằng tôi là một con người 


mới. Nhưng tôi biệt răng trong tôi vần còn nhiêu thứ đê khám phá. Nhiêu 
hơn nữa. Tôi phải nâng chuân mực của mình và cam kêt đi trọn con đường. 
Tôi có thê không còn lùi bước trước sự vĩ đại của mình nữa - tôi nợ điêu đó 


bị . X ^* R Ä & ` Á . . | 35 | 
với Cha Mike và Moe. Tôi nghĩ vê những gì triệt gia Baltasar Graclan 
từng nói: “Người khôn ngoan luôn làm ngay những gì kẻ ngôc làm cuôi 
cùng.” 


Tess cắt ngang ý nghĩ của tôi. “Anh biết đấy, Jack, quá dễ bị rơi vào cái bẫy 
của một cuộc sông tâm thường. 


Nếu chúng ta không chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và tác động 
đến nó thì cuộc sống của chúng ta sẽ có cách tác động lại chúng ta. Và khi 
đó ngày kéo dài thành tuần, tuần biến thành tháng, và tháng trở thành năm. 
Khi chúng ta chưa kịp nhận biết thì mọi thứ đã kết thúc! Tôi nghĩ chính 


Nietzschet°°2 là người đã thách thức chúng ta chấm dứt việc sống cuộc sống 
như thể nó là một tai nạn do bất cân. Chúng ta cần chỉ huy và dẫn dắt cuộc 
sống của mình theo những hướng mới nếu chúng ta muốn sự thành công có ý 
nghĩa. Chúng ta cần phát triển những thói quen tốt hơn và nghĩ những ý nghĩ 
lớn lao hơn.” 


“Tôi đang thay đổi rất nhiều thói quen của mình.” 


“Quá tuyệt vời! Thói quen của chúng ta tạo ra chúng ta. Và những hậu quả 
do những thói quen xấu thường không xuất hiện cho tới nhiều năm về sau, 
cho nên chúng ta không còn chú ý đến cách tiến hành cuộc sống của mình. 
Gà luôn về chuồng để ngủ, cá hồi luôn trở về nơi mình sinh ra để đẻ trứng.” 


“Sao cơ?” 


“Mọi hành động luôn có hậu quả - luôn như vậy. Hãy làm những điều tốt 
cho chính mình và người khác trong cuộc đời anh, và những điều tốt đẹp 
chắc chắn sẽ đến với anh. Đối xử không ra sao với bản thân và rơi vào cái 
bẫy của những thói quen xấu, anh chắc chắn phải trả giá. Cho dù anh có tìm 
cách phỉnh phờ bản thân mình nghĩ gì thì gà vẫn cứ về chuồng để ngủ.” 


Tess tiếp tục nói trong khi đi đi lại lại trong đại sảnh nơi chúng tôi vẫn đang 
đứng. “Thành tích cốt lõi trong sự nghiệp và trong cuộc sống đều liên quan 
đến việc gia tăng trách nhiệm cá nhân. Nó liên quan đến việc giữ lời hứa mà 


anh đã đưa ra với chính mình. Rất cần tôn trọng những lời hứa với chính 
mình để sống một cuộc sống danh giá. Sự vĩ đại ở một con người chủ yếu là 
nói những gì chúng ta sẽ làm với tư cách con người, và sau đó làm những gì 
chúng ta nói chúng ta sẽ làm. Đây là điều đơn giản, nhưng phân So chúng ta 
quên mất nó trong cái thế giới điên khủng mà chúng ta đang sống.” 


“Sau khi chịu trách nhiệm trọn vẹn vê cuộc sông của tôi và tôn trọng những 
lời hứa của mình, tôi nên nghĩ về điêu gì khác?” 


“Hãy quan tâm đến những người ở xung quanh anh, Jack ạ, đó là điều quan 
trọng nhất. Thật lòng quan tâm đến mọi người. Làm những điều bất ngờ cho 
họ, và dành cho họ một phân của chính mình. Tất cả chúng ta trong thế giới 
làm ăn đều cần chấm dứt việc chỉ bận tâm chuyện thành công hoặc phát tài 
hay được trọng vọng - chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến việc sống (ớt. 
Đó là tâm điểm sẽ đưa chúng ta đến cuộc sông lý tưởng của mình. Tôi thây 
buôn khi nhìn cách hoạt động của nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh. 
Lúc nào cũng chỉ là “Việc này có lợi gì cho tôi1?ˆ, đó đúng là một cách thật sự 
thiên cận đề gây dựng một sự nghiệp.” 


“Đó chính là cách tôi thường làm trong công việc,” tôi nói với cô ấy. 
“Nhưng giờ không còn như thế nữa. Đó không phải là cách tôi sẽ làm mọi 
việc khi tôi trở về nhà từ đây. Tôi cũng muốn nhân văn hơn trong cách thể 
hiện vai trò một doanh nhân.” 


“Tuyệt vời. Chỉ khi anh cởi bỏ bộ áo giáp mà hầu hết chúng ta mặc suốt 
ngày và bộc lộ khả năng, bị tốn thương, sự cởi mở và sự quan tâm thì cuộc 
sông của anh mới tiến đến thiên đường. Những thủ lĩnh giỏi nhất đều phơi 
bày những điểm yếu của họ - họ thành thật và người ta yêu quý họ vì điều 
đó. Sống cởi mở, tử tế, và phù hợp trong công việc là một lợi thế so sánh lớn 
vào thời buổi này. Nó thật sự sẽ giúp anh tránh được sự cạnh tranh và củng 
cô lòng trung thành ở khách hàng của anh.” 


'“Thật vậy không?” 


“Chắc chắn - bởi vì không một ai làm như vậy nữa!” Cô ấy nói một cách say 
sưa. “Nhưng tất cả những thủ lĩnh giỏi đều biết điều này. Anh sẽ hạnh phúc 
hơn rất nhiều khi anh học được cách sống chân thật với mọi người xuất hiện 
trong cuộc đời anh và xây dựng những mối quan hệ đặc biệt với họ. Hãy cởi 
bỏ tâm thế tự vệ và hãy dành sự quan tâm /hát¿ sự dành cho người khác. Đây 


sẽ là một trong những quyết định hay nhất mà anh từng đưa ra, Jack ạ.” 


““Ƒôi thật sự chưa hê sông vì những người xuât hiện trong cuộc đời tôi, Tess 
ạ. Tôi cảm thây buôn khi nghĩ về cách tôi đôi xử với những người khác.” 


“Nếu anh cho họ thây răng anh trân trọng họ, họ sẽ trần trọng anh. Hãy dành 
cho họ tình yêu thương và sự quan tâm, và họ sẽ dành cho an» tình yêu 
thương và sự quan tâm. Hãy hỏi về hy vọng, ước mơ, khát vọng của họ, và 
họ sẽ làm tương tự với anh. Cuộc sống vĩ đại - cả trong công việc và ở gia 
đình - được tạo dựng trên những mối quan hệ vĩ đại, anh biết mà.” 


“Điều đó thật có ý nghĩa.” 


“Anh có biết rằng bằng chứng khoa học gần đây đã cho thấy rằng trường 
điện từ tạo ra bởi trái tim con người thực tê mạnh gâp 5000 lân trường điện 
từ do trí não con người tạo ra không?” 


“lôi không biết,” tôi đáp, rât ngạc nhiên trước kiên thức của người phụ nữ 
xuât chúng này. 


“Điều này được diễn giải, theo bằng chứng khoa học, là: Người ta có thê 
cảm nhận được trường điện từ đó từ cách xa anh Š đên 10 bước chân. Anh 
có hiêu phát hiện này quan trọng đên thê nào không?” 


“Người khác có thể cảm nhận được chị có quan tâm đến họ hay không, do đó 
họ thật sự có thê biệt liệu trong lòng chị có quan tâm nhiêu nhât đên họ hay 
không. Thật kỳ diệu.” 


“Chính xác. Điều đó có nghĩa là cho dù anh nghĩ mình thông minh đến đâu 
thì anh cũng không thê giả vờ quan tâm được. Anh có thê nói những lời anh 
muốn, nhưng trừ phi anh thật lòng giúp đỡ khách hàng của mình và làm cho 
Cuộc sống của họ tốt hơn, nếu không họ sẽ không làm ăn với anh - họ sẽ cảm 
nhận được rằng anh không chân thành. Thành công trong kinh doanh đến từ 
lòng tin, Jack ạ. Người ta cần tin rằng anh muốn giúp họ. Nếu có lòng tin thì 
các dịch vụ của anh sẽ tự bán chạy.” 


“Có đúng là lòng tin quan trọng đến vậy không?” Tôi hỏi. “Ý tôi là, tôi đã 
nghe nói răng những thứ như chât lượng hàng hóa, mức dịch vụ, và cải tiên 
mới là những gì thật sự làm nên thành công trong kinh doanh.” 


“Lòng tin chính là khởi điểm của tất cả. Người ta làm ăn với người mà họ tin 
tưởng. Giả sử anh bị đột quy, xin Chúa thứ lỗi. Liệu anh đến gặp một bác sĩ 
phẫu thuật mà anh tin tưởng hoàn toàn hay một bác sĩ rất có tiếng tăm nhưng 
lại không đáng tin cậy?” 


“lôi tìm tới người tôi tin tưởng, chừng nào tôi còn cảm thây người đó làm 
việc tôt.” 


“Dĩ nhiên là như vậy,” Tess nói. “Lòng tin là lợi thế tuyệt đối mà vị bác sĩ 
phẫu thuật có, và đó là nền móng cho mọi mối quan hệ làm ăn vững chắc. 
Không có lòng tin, khách hàng tương lai của anh sẽ không mua hàng từ anh, 
các cộng sự của anh sẽ không lắng nghe anh, và gia đình cùng bạn bẻ anh sẽ 
rời xa anh.” 


“Lòng tin là chìa khóa,” tôi khăng định. 


“Thực sự là như vậy, Jack ạ. Không có nó, các mối quan hệ của anh chắng là 
gì khác hơn lớp vỏ của những gi thật sự là chúng. Và anh duy trì một tài 
khoản niềm tin với tất cả mọi người trong cuộc đời anh. Bất cứ khi nào anh 
tương tác với ai đó, anh hoặc được thêm tiền vào tài khoản đó hoặc là rút 
tiền từ đó. Mỗi lần anh thực hiện trọn vẹn một cam kết của mình, mỗi lần 
anh dành một phút để nói “cảm ơn”, mỗi lần anh thê hiện sự quan tâm thật sự 
đến ai đó, và mỗi lần anh chân thành giúp đỡ người khác đều là một khoản 
tiền anh được nhận thêm vào quỹ của mình.” 


“Và mỗi lân tôi đặt mình lên trước nhất là một lân rút tiên.” 


“Vâng. Mỗi lần anh không làm được những gì anh nói mình sẽ làm, sao 
nhãng việc gọi lại một cuộc điện thoại, nói xấu ai đó sau lưng họ, hoặc 
không phân phối một sản phẩm chất lượng cao, anh đều rút tiền cả đấy. Tiền 
anh được thêm hàng làm sâu sắc thêm mối quan hệ, trong khi các khoản rút 
hăng ngày phá hoại nó. Và điều thú vị là khi anh có thật nhiều tiền đầu tư 
vào tài khoản niềm tin đó, anh có thể rút ra rất ít mà chắng thành vấn đề gì.” 


“Giông như là tôi có tín dụng.” 


“Hoặc bảo hiêm chi trội,” Tess nói với nụ cười dịu dàng. “Và nó có tác dụng 
như thê này trong cuộc sông riêng tư của anh. Giả sử là anh đang hẹn hò với 


một người phụ nữ đặc biệt. Anh luôn đón cô ấy đúng giờ vào những lần hẹn, 
anh luôn gọi cho cô ấy khi anh nói anh sẽ gọi, anh dành cho cô ấy sự quan 
tâm và chăm sóc, và anh giúp cô ấy khi cô ấy để nghị anh giúp đỡ. Nói cách 
khác, anh có tín dụng tốt trong tài khoản niềm tin đó. Vậy nếu anh phải hủy 
bỏ một hai buổi hẹn bởi vì có một vẫn đề khẩn cấp nảy sinh trong công việc, 
anh nghĩ phản ứng của cô ấy sẽ ra sao?” 


“Cô ây vân thây ôn. Tôi nghĩ cô ây thông cảm tôi nêu tình huông khân câp 
nảy sinh.” 


“Đúng rồi, nhờ tất cả những khoản tiền gửi mà anh đã thực hiện. Giờ chúng 
ta thay đôi kịch bản: Giả sử anh đã tạo thành tiên lệ lỡ hẹn, anh không hê gọi 
cho cô ây khi anh hứa sẽ gọi, và anh quên vài dịp kỷ niệm quan trọng của hai 
người.” 


““Ƒôi hình dung ra bức tranh rôi - tôi đã rút tiên quá nhiêu đây mà.” 


“Vâng. Giờ, một hôm anh gọi cho cô ây và bảo cô ây anh cân hủy vài cuộc 
hẹn sắp tới mà anh đã bô trí do một khủng hoảng nào đó trong công việc. 
Anh đoán phản ứng của cô ây sẽ thê nào?” 


“Có lẽ cô ây sẽ chăng ân tượng gì. Thực tê, nêu cô ây đặt nặng vân đê thì 
thậm chí có thê là cô ây đâu hàng và cắt đứt quan hệ.” 


“Anh hiểu rồi đấy. Cho nên anh có thấy răng tất cả chúng ta cần thường 
xuyên gửi tiền trong tài khoản niềm tin của mọi người mà chúng ta có quan 
hệ không — không chỉ trong đời sống kinh doanh mả ngay trong đời sống cá 
nhân của chúng ta nữa?” 


“Vâng, tôi thấy rồi. Và cách rất hay để làm điều đó là biết quan tâm và tốt 
bụng, phải không?” 


“Chính thế, Jack ạ. Sự quan tâm thích đáng và lòng tốt thật sự rất có sức 
mạnh - đặc biệt trong môi trường kinh doanh, nơi mọi người quá bận đến 
mức quên cả cách đổi xử tốt với mọi người. Tôi tìm kiếm mọi cơ hội để nói 
và cho đồng nghiệp của tôi thấy rằng tôi yêu quý họ.” 


“Chị nói với đông nghiệp của mình chị yêu quý họ ư?” 


“Phải. Và thật sự là như vậy. Tôi luôn nghĩ về họ. Những người nảy đã dành 
những năm tháng đẹp nhất của đời họ để giúp tôi gây dựng công ty này. Tôi 
trân trọng họ vì điều đó. Thành công của họ là thành công của tôi, và thất bại 
của họ cũng là thất bại của tôi.” 


Sau đó Tess chắp tay lại theo tư thế chào truyền thống của người Ân Độ 
trong khi cô ấy đứng ở chính giữa khu vực phòng đợi. Những nhân viên 
trông rất lịch thiệp vẫn qua lại, và tôi có thể nhìn rõ đường chân trời của 
New York qua những cửa số lớn. Tư thế của Tess dường như không phù hợp 
với những øì xung quanh cô ấy, cho nên tôi hỏi cô ấy đang làm gì vậy. 


““Ƒôi học được cách này khi tôi có một chuyên công tác tới Đông Nam A vài 
năm trước. Đây là cách người dân An Độ chào nhau,” cô nói và chặp hai tay 
lại với nhau. 


“Namaste.” 
“Nghĩa là sao?” 


“Nó nghĩa là, “76i trân trọng những gì tốt đẹp và cao quý nhất bên trong 
bạn." Đó không phải là một cách chào ai đó rất tuyệt vời sao, Jack? Liệu anh 
có hình dung được anh cảm thấy cuộc đời mình như thế nào và những người 
khác sẽ cảm nhận về anh như thế nào nếu mỗi lần anh gặp ai đó anh lại tôn 
vinh những gì tốt đẹp nhất và cao quý nhất trong họ không? Giờ tôi không 
nói răng anh cần thực hiện nghi thức này - nhưng anh có thể dễ dàng thể hiện 
tình cảm một cách thầm lặng mỗi lần có ai đó đi ngang cắt qua con đường 
của anh. Như khoa học đã khẳng định, ở một cấp độ vô hình rất sâu, người ta 
cảm thấy ý chí mà bạn dành cho họ. Và điều này khiến họ đối xử với bạn 
theo cách phản ánh những gì tốt đẹp nhất bên trong chính họ.” 


“Điều này phát huy tác dụng thật kỳ diệu.” tôi đáp, lĩnh hội những gì bậc 
thây kinh doanh này đang nói với tôi vê cách quản lý một cuộc sông nghê 
nghiệp phi thường. 


“Cho nên khi anh gặp ai đó, chỉ cần dành một giây và nhắc mình trân trọng 
mặt tốt bên trong họ. Hãy luôn nâng giá trị của họ lên và luôn coi họ là 
những con người vĩ đại. Điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt sâu sắc trong 
cách họ đối xử lại với anh. Và anh sẽ cảm thấy mãn nguyện hơn trong công 
việc và trong toàn bộ cuộc sông của. Anh biết đấy, khi tôi bước ngang qua 


các đông nghiệp của tôi ở đây, tôi luôn thâm ca ngợi răng họ thật tuyệt vời. 
Và điêu đó làm nên một thê giới khác hăn xét về môi liên hệ của chúng ta.” 


Một nhân viên lễ tân trẻ trung ăn mặc rất hợp mốt bước vào. “Chị Tess, có 
một cuộc gọ1 cực kỳ quan trọng cho chị từ Geneva ở kênh số 1. Em biết chị 
đã yêu cầu không quy rây trong khi chị gặp ông Valentine, nhưng có lẽ có 
chuyện gì đó khân cấp.” 


“Không sao, Summer - tôi sẽ nhận cuộc gọi trong văn phòng của tôi,” Tess 
ân cần trả lời. “Jack, chúng tôi đang thu xếp một hợp đồng lớn, và mọi việc 
hơi chệch choạc. Cho tôi 15 phút, và tôi sẽ trở lại ngay. Trong lúc đó, hãy 
nghỉ ngơi và thật thoải mái. Cô Summer đây sẽ mang cho anh một ly nước 
cam tươi nếu anh muốn. Rất xin lỗi anh.” 


Khi Tess bước dọc theo hành lang, tôi ngồi xuống để tập trung ý nghĩ của 
mình. Mắt tôi tình cờ nhìn đến một cuốn sách, nhan đề Danh mục trí tuệ. Đó 
là một kho tàng những câu trích dẫn hay do tiểu thuyết gia vĩ đại người Nga 
Leo Tolstoy biên soạn. Tôi mở cuốn sách và đọc câu trích đầu tiên đập vào 
mắt mình. Mặc dù đó là một câu nói đơn giản, nhưng nó rất có ý nghĩa với 
tÔI: 


“Cuộc đời rât ngăn ngủi. Đừng quên những điêu quan trọng nhât trong đời, 
hãy sông cho người khác và làm những điêu tôi cho họ. ” 


12. TÌNH YÊU LÀ MỘT CÔNG CỤ KINH DOANH 


“Giữ lấy vàng bạc, nhưng hãy cho chúng tôi trí tuệ. ” 


- Ngạn ngữ Ả-rập 


xxx 


“Jack, một người chỉ có thê ở một trong hai trạng thái tại bât kỳ thời khắc 
nào: Sợ hãi hoặc yêu thương,” Tess nói với tôi khi cô ây trở lại sau cuộc điện 
đàm công việc của mình. 


“Anh Moe đã dạy tôi điều đó ở Hawaii,” tôi đáp. 


“Tôi đoán anh ấy sẽ làm vậy. Moe là một người cực kỳ thông thái. Hãy tin 
những gì anh ây dạy anh.” 


Tôi ngạc nhiên. “Chị biết Moe ư?” 


Tess gật đầu. “Anh ấy là một người bạn tuyệt vời của tôi. Nhân tiện, đúng là, 
trong bất kỳ thời khắc nào, anh cũng hoặc sống trong sợ hãi hoặc sống trong 
yêu thương. Và tôi không chọn sống cuộc đời mình trong sợ hãi vì nó hạn 
chế tôi và cuộc sông mà tôi chuyên tâm tạo ra. Mọi thời khắc của mọi ngày, 
lựa chọn có ý thức của tôi đều là yêu thương. Và đó là một trong những bí 
mật sâu kín nhất cho thành công của tôi. 


“lình yêu như là một chiến lược kinh doanh. Một công cụ tuyệt vời, Tess ạ, 
một công cụ tuyệt vời.” 


“Anh biết đấy, Jack, anh có thể có mọi thứ mình muốn từ cuộc sống khi anh 
chú tâm giúp đỡ những người quanh mình có được mọi thứ họ muôn từ cuộc 


sông.” 


“Tôi thích điều đó.” 


“Cuộc sống của tôi thay đôi khi tôi có một quyết định đơn giản và đặt ra một 
chuẩn mực mới cho bản thân: Trở ¿hành người chu đáo nhất mà tôi biết. Hãy 
cô găng đặt ra chuẩn mực đây cảm hứng đó cho chính anh và xem xem điều 
gì xảy ra. Đó là điều duy nhất trong cuộc sống của tôi mả tôi gắn cho “chính 
sách không ngoại lệ”. Cho dù chuyện gì can thiệp vào thì tôi sẽ luôn đặt giá 
trị đó lên trên hết thảy. Tôi rất chú tâm trở thành người chu đáo nhất mà tôi 
biết - gần như thẻ tôi đã viết điều đó lên trái tim mình.” 


Tess hít một hơi thật sâu và tiếp tục. “Công ty này tạo ra hơn một tỉ đô la 
doanh thu vào năm ngoái. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc hơn nữa là nhìn 
thây thành công của những người đàn ông và phụ nữ tạo nên công ty này. 
Khi họ trưởng thành thông qua công việc họ làm, tôi cũng trưởng thành 
thành một con người. Việc nhìn thấy nhân viên của mình trở thành những 
thủ lĩnh và những con người hạnh phúc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn 
bất cứ thứ gì khác. Những øì thật sự truyền cảm hứng cho tôi là thây văn hóa 
của công ty chúng tôi phát triển thành nơi mọi người thực sự là số một, nơi 
làm việc an toàn để mọi người đều được làm người. Tôi cảng thấy mãn 
nguyện với chất lượng các mối quan hệ của tôi với nhân viên, khách hàng, 
và đối tác cung ứng hơn là số tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của tôi.” 


“Tuyệt! Chị hoạt động theo một bộ tiêu chuân kinh doanh rất khác,” tôi nhận 
xét với thái độ trân trọng thật sự. 


“Tôi biệt,” Tess trả lời. 


Sau đó cô ây lây từ trong túi áo vest của mình ra một chiêc hộp vàng và mở 
Ta. 
“Đây,” cô ây nói khi đưa cho tôi một tâm thiệp: “hãy đọc câu này. Danh vị 


của tôi cho mọi người biệt tôi đại diện cho cái gì.” 


Tâm danh thiệp của Tess được dập nôi chữ bạc bên trên, chỉ nhìn nó tôi cũng 
biệt răng nó rât tôn kém. Tên của cô ây xuât hiện trên cùng, và bên dưới là 
chức danh của cô ây. Nó được việt như thê này: “C.L.O.” 


“C.L.O. nghĩa là sao, chị Tess? Tôi cứ tưởng là C.E.O.” Tôi thắc mắc. 


“Œ.L.O là viết tắt của “Chief Love Officer” (Giám đốc Tình yêu).” cô ấy nói 
và cười vang. “Dĩ nhiên tôi chỉ dùng loại thiệp này trong những tình huông 


đặc biệt - tôi có cả danh thiếp thông thường trong văn phòng. Nhưng thực tế 
là, ở đây tại công ty này, tôi xem vai trò của mình như Giám đôc Tình yêu. 
Tôi ở đây đê cho nhóm của mình thây tôi quan tâm và yêu thương họ.” 


“Rât độc đáo,” tôi chỉ biệt nói vậy. 


“Tôi biết vậy - có lẽ đó là lý đo tại sao tôi là người hạnh phúc nhất mà mình 
từng biết ở một khu vốn chỉ thấy hầu hết đội ngũ quản lý cấp cao nhất không 
vui vẻ, không mãn nguyện, và rỗng không. Anh có biết rằng một trong 
những bài thuốc hiệu nghiệm nhất mà các bác sĩ tâm lý kê đơn cho những 
nhà lãnh đạo doanh nghiệp tìm đến họ trong trạng thái stress chính là liều 
thuốc tình bạn mỗi ngày không?” 


“Nghiêm túc chứ?” 


“Phải. Anh biết đây, Jack, hầu hết những nhà lãnh đạo này sống cuộc sống 
của mình trong tháp ngà - họ dành thời gian để sống một mình. "Và kết quả là 
cái nhu cầu rất con người là tất cả chúng ta đều có cho một mối quan hệ với 
một cộng đồng không hề được thỏa mãn.” “Do đó các bác sĩ tâm lý bảo họ ra 
ngoài và kết bạn phải không?” 


“Gần như vậy. Họ bảo những nhà lãnh đạo ra ngoài và làm bạn với người 
khác, quan tâm đến phúc lợi của người khác, cười đùa và kể những câu 
chuyện với những người họ cùng làm việc và cùng sống, và mở rộng lòng 
mình cho Tgười khác. Và thế là có tác dụng. Tất cả đã được viết ra trong một 
bài báo rất thú vị có nhan đề “Khoảnh khắc con người trong công việc” xuất 
hiện trên tờ Tạp chí kinh doanh Harvard (Harvard Business Review). ” 


“Tuyệt quá, Tess. Và cách thực hiện quá ư đơn giản.” 

“Đúng như vậy. Cho nên, để tốt cho sự nghiệp của anh, trước hết anh hãy 
đôi xử thật lòng với mọi người. Hãy quan tâm nhiêu hơn đên việc làm sâu 
sắc các môi quan hệ hơn là lo bán hàng... và doanh sô sẽ tự động đên. Thành 
công lớn trong kinh doanh thật sự liên quan đên những môi liên hệ con 
người.” 


“Chính xác thì các môi liên hệ con người là gì?” 


“Đó là những môi quan hệ găn kêt chúng ta, con người với con người. Các 


mối liên hệ con người xuất hiện khi chúng ta thật sự cô gắng phục vụ người 
khác và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ - khi chúng ta học cách 
giao tiếp từ trái tim, nói ra chân lý của mình, và chân thành làm người lắng 
nghe biết đồng cảm, hiểu rõ những người chúng ta đang lắng nghe với nỗ lực 
để hiểu họ. Nếu muốn phát triển sự nghiệp cũng như trở thành một người 
lãnh đạo thì giao tiếp là một việc rất quan trọng.” 


“Rất thú vị, Tess ạ. Một trong những mục tiêu mói tôi đặt ra cho mình là trở 
thành một người giao tiếp giỏi. Tôi thật sự muốn thực hiện một nỗ lực đặc 
biệt để cho mọi người thấy răng tôi yêu mến và hiểu họ. Tôi biết điều này sẽ 
giúp tôi trong sự nghiệp của mình.” 


“Vâng. Và đó là việc đúng đắn đề làm. Như anh đã biết, chúng ta không tồn 
tại lâu trên hành tinh này. Tại sao lại không làm cho thời gian của chúng ta ở 
đây trở nên đáng giá băng cách làm cho những người xung quanh chúng ta 
vu1? Hãy trò chuyện thật giỏi.” 


“Y chị nói thê là sao?” 


“Một trong những bài học quan trọng nhất tôi học được trên đường đời của 
mình là một cuộc sống vĩ đại không gì khác hơn là một loạt hội thoại tuyệt 
vời. Thành công kinh doanh đến từ việc có những buổi đàm thoại sâu sắc với 
đồng nghiệp, khách hàng, và thậm chí khách hàng tương lai của chúng ta. 
Nếu chúng ta ngừng tham gia vào những cuộc đối thoại này, chúng ta sẽ thất 
bại trong kinh doanh. Thành công trong gia đình đến từ việc có những cuộc 
trò chuyện ý nghĩa với người bạn đời và con cái chúng ta. Đánh mắt những 
cuộc đối thoại này, chúng ta sẽ đánh mắt gia đình. Và thành công bên trong - 
thành công với tư cách một con người - liên quan đến một cuộc đối thoại liên 
tục với cái bản ngã cao nhất của chính chúng ta. Đánh mất cuộc đối thoại đó, 
anh sẽ đánh mất chính mình.” 


“Quả là một sự hiểu biết tuyệt vời.” 


“Cảm ơn anh, Jack. Quá nhiều người trên thế giới của chúng ta ngày nay li 
đị chính họ. Họ quá bận rộn theo đuôi danh vọng và sự tung hô đến mức bỏ 
cả việc đối thoại với chính mình ở cấp độ sâu thăm bên trong. Anh biết đây, 
một trong những điều quan trọng nhất mà bất kỳ thủ lĩnh nảo cũng có thê 
làm là phải làm cho bản thân sâu sắc. Anh càng sâu sắc, anh sẽ càng nhận 
thức được hành trình cuộc đời là gì. Và anh càng hiểu biết thì anh sẽ càng 


nhận ra rằng thành công chính là tạo ra sự khác biệt trên thế ĐIỚI. Ỏ, điều đó 
mang lại một điểm quan trọng nữa,” Tess nói thêm. “Nếu anh mong muốn 
chứng tỏ sự giàu có trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp của 
mình, anh cần trở thành một người tạo dựng giá trị.” 


““Thê là sao?” 


“Những người thành đạt siêu hạng trong cuộc đời dành thời gian của họ tập 
trung vào việc tạo ra và xây dựng giá trị chứ không phải kiếm tiên. Họ tìm 
cách làm giàu cho người khác, và họ sống để cải thiện thật nhiều người có 
đặc quyền làm ăn với họ. Họ đưa chính họ thoát ra khỏi phương trình và tồn 
tại vì người khác, bằng nhiều cách. Nghịch lý là chính họ lại là những người 
thành công và giàu có nhất.” 


“Thật sao?” Tôi hỏi. 


“Đúng như vậy. Để có nhiều hơn trên thế giới này, anh phải cho người khác 
nhiều hơn. Đó chỉ là một trong những quy luật sống vĩnh hằng.” 


“Tôi đã nghe nói rất nhiều về những quy luật đó.” 


“Chà, quá tôt rôi, ” Tess mỉm cười. “Hãy luôn hỏi chính mình những câu hỏi: 
“Làm thê nào mình làm tăng giá trị cho người này?” và “Làm thê nào mình 
có thê phục vụ thê giới?ˆ Anh sẽ được tưởng thưởng băng sự sung túc cực 


kỳ. Martin Luther King ¡mê đã nói rõ điều đó khi ông nói: “Câu hỏi dai 
đăng và gâp gáp nhât của cuộc sông là bạn đang làm gì cho người khác?'” 


“Thật là những lời mạnh mẽ,” tôi nhận xét. 
Tess bắt đầu đi dọc hành lang dài. “Jack,” cô ây nói, “mời theo tôi.” 


Tess dẫn tôi vào một gian phòng lớn với sàn gỗ sáng bóng và cả loạt ghê tựa 
bọc da kê bên những chiếc bàn thủy tính. Trên tường là những giá đây sách. 
Tôi xem các tít sách: Nghệ thuật sông của EpIctetus; Những suy ngắm của 
Marcus Aurelius; Think and Œrow Nick (13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giản) 
của Napoleon HilI. Thậm chí có cả một cuỗn sách nhỏ có tiêu để rất lạ là 
Nhà sư bản xe Ferrari khiên tôi mỉm cười. 


“Đây là phòng học của công ty chúng tôi,” Tess nói khi rót cho mình một 
tách trà thuộc. “Anh muôn dùng một chút không? Hương vị rât tuyệt với mật 


kêu 


Ong. 
“Vâng,” tôi đáp. 


“Nhân tiện, phòng này là nơi tất cả chúng tôi đến để suy nghĩ. Những người 
thành đạt nhất trong kinh doanh dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm. Và 
một trong những điều họ nghĩ đến nhiều nhất là làm cách nào họ có thể làm 
tăng giá trị cho những người họ phục vụ. Anh biết đấy, hầu hết mọi người 
đều làm sai điều này,” Tess nhận xét. 


“Thật vậy sao?” tôi hỏi. 


“Vâng. Mục đích sống không phải là được hạnh phúc. Đó là một trong 
những cách sống VỊ kỷ nhất mà người ta có thê hình dung ra, Và đó là nguôn 
gộc của nhiều vẫn đề trên thế giới ngày nay. Cộng đồng toàn cầu này sẽ thay 
đối nêu chúng ta ngừng suy nghĩ về hạnh phúc cá nhân của mình và bắt đầu 
nghĩ về sự phục vụ chung của chúng ta. Nói cách khác, thế giới sẽ thay đổi 
nếu chúng ta bắt đầu trở nên thái quá, không phải với việc hạnh phúc hơn, 
mà với việc có giá trỊ hơn. Đề đạt tới cấp độ tiếp theo của cuộc đời, Jack ạ, 
câu hỏi không phải là: 'Làm cách nào ta có nhiều hơn nữa?? Câu hỏi thật sự 
nên là: 'Làm cách nảo ta thể hiện được nhiều hơn nữa?" Hãy ngừng mong 
ước rằng cuộc sông sẽ dễ dàng hơn và hãy mong ước răng anh sẽ tôt hơn, 
chu đáo hơn, và tốt hơn. Hãy ngừng mong ước ít gặp các vấn đề hơn và hãy 
ước có được trí tuệ lớn hơn. Anh biết đây, hạnh phúc là một sản phẩm phụ, 
và nó đến với những người không tìm kiếm nó.” 


“Đó là một nghịch lý phải vậy không?” Tôi nhận xét. 


“Vâng, đúng là như vậy, theo nhiều cách. Tôi thật sự nghĩ răng chúng ta 

càng tìm kiếm hạnh phúc và thành đạt, nó sẽ càng chạy xa chúng ta. Hạnh 
phúc. và thành đạt là những sản phẩm phụ không được dự tính trước nhưng 
tất yếu sẽ đến của một cuộc sống được dùng để tạo ra giá trị cho những 
người khác. Hãy làm điều đó, và mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy đúng như nó 
phải vậy.” 


“Như thế hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều sai. Mục tiêu không phải là 
kiêm tiên...” 


“Mà là tạo ra ý nghĩa,” Tess ngắt lời. “Mục tiêu cơ bản của kinh doanh là để 
giúp những người anh phục vụ tìm ra ý nghĩa, niềm vui, và thành công lớn 
hơn trong cuộc sông của họ thông qua những sản phẩm và dịch vụ mà anh 
dành cho họ. Dĩ nhiên, kiếm tiền là rất quan trọng, nhưng nó không phải là 
động lực cơ bản nếu anh tìm kiếm thành công đích thực. Những công ty làm 
ăn được đều tập trung vào lợi nhuận; những công ty /hành công thì tập trung 
vào mục tiêu cao hơn của mình - tạo ra những kết quả lớn lao cho khách 
hàng của mình và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ.” 


“Đây là lần đầu tiên tôi được nghe những điều như vậy.” 


“Hãy xem, tôi làm kinh doanh để kiếm tiền - xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi 
không phải là một người lý tưởng hóa và không biết gì về cách thế giới thật 
sự vận hành. Tôi có bằng MBA từ Trường Kinh doanh Harvard và bằng Tiến 
sĩ từ Stanford. Tôi dành phần lớn cuộc sống trưởng thành của mình ở đây - 
tại Phố Wall, và tôi chơi trò chơi kinh doanh ở cấp độ cao nhất. Tiền mua 
được tự do ở mức độ nào đó, tôi biết như vậy. Điều tốt nhất anh có thể làm 
để giúp người nghẻo trên thế giới này là bảo đảm rằng anh không phải là một 
trong số họ. Và nói thật, Jack ạ, cá nhân tôi kiếm ra cả núi tiền - hàng triệu 
triệu là chắc chắn. Anh đạt đến mức anh thật sự không biết mình có bao 
nhiêu tiền; khi đó chẳng còn là một vấn đề nữa. Tôi có thể có bất kỳ thứ gì 
tôi muốn, bất kỳ khi nào tôi thích. Nhưng với tôi, tiền chỉ là một phương tiện 
để nắm bắt, một tắm phiếu ghi điểm mà thôi.” 


“Đê năm bắt cái gì chứ?” 


“Lượng giá trị tôi tạo ra. Tôi thấy răng tôi càng tạo ra nhiều giá trị trên thế 
giới này thì tiên bạc dường như càng chảy vào cuộc đời tôi. Tiên không còn 
giá trị thực chât nữa, phải không?” 


““Ƒôi cho răng chị nói đúng. Nó chỉ là giây mà thôi.” 


“Đúng vậy. Toàn bộ tiền chỉ là biểu tượng của một sự trao đôi giá trị. VỚI 
tôi, nó chỉ có giá trị khi tôi phán phối giá trị của mình. Với tôi, nó chỉ là một 
tiêu chuẩn so sánh, chắng là gì hơn, cũng chẳng là gì kém. Cho nên ý tôi là 
thế này: Tiền rất quan trọng, nhưng hoàn toàn không phải là động lực chính 
của tôi. Tiền không phải là những gì lôi tôi ra khỏi giường lúc 5 giờ sáng, và 
không phải là những gì thúc ép tôi phải đổi mới và là người cừ nhất trên thế 


giới trong mọi việc tôi làm. Tôi thà được trả băng phần thưởng tinh thần thay 
vì phần thưởng tiền bạc, vì chúng làm cho tôi cảm thấy ổn với bản thân mình 
hơn. Tôi biết ý nghĩa của mình không phải đến từ tiền mà đến từ sự phục vụ. 
Tôi sông để giúp người khác. Đó là những gì thực sự thúc đầy tôi - một cảm 
nhận về nhiệm vụ và ý nghĩa, không phải tiền bạc và phần thưởng vật chất. 
Và đó là nơi rất nhiều công ty khác đi sai - họ tập trung nhiều vào việc tích 
cóp tài sản hơn là giúp đỡ người khác thực hiện giấc mơ của họ.” 


Sau đó Tess dẫn tôi tới văn phòng của cô ấy. Đó là một căn phòng rất trang 
nhã, bài trí theo một phong cách tối giản hiện đại. Tầm nhìn trông ra toàn bộ 
thành phố. Những bức ảnh chồng và ba người con của cô ấy được treo ở 
khắp mọi nơi. 


“Anh Jack, hãy thử sống theo những lời của Woodrow WilsonS": “Bạn 


không ở đây để kiếm sống. Bạn ở đây để làm cho thế giới đầy đủ hơn, với 
tâm nhìn rộng hơn. Bạn ở đây đê làm giàu cho thê giới và bạn sẽ tự nghèo đi 
nếu bạn quên mắt mục đích đó'.” 


“Thật là những lời sâu sắc.” 


“Và khi anh phục vụ người khác, hãy làm việc đó nhưng đừng mong được 
tưởng thưởng. Nếu anh giúp người khác trong công việc, cho đù đó là việc 
giúp một đồng nghiệp cố gắng học một quy trình máy tính mới hay phục vụ 
một khách hàng bằng việc làm người đó sửng sốt vì sự sẵn lòng của anh 
nhăm quả quyệt sản phẩm của mình chính là những gì người đó cân, hãy làm 
việc đó với niềm vui thuần khiết là được cho đi. Cho đi với ý định nhận về 
không thật sự là cho đi, đó là mua bán - và người ta có thể cảm nhận được 
điều đó. Hãy cho để giúp đỡ thật sự, và hãy hành động như một thủ lĩnh đầy 
tớ. Đó là cách anh sẽ đạt đến sự vĩ đại. 


“Một thủ lĩnh đầy tớ nghĩa là gì?” 

“Những thủ lĩnh cừ nhất chính là những thủ lĩnh đầy tớ. Tất cả những gì họ 
quan tâm là phục vụ cử tri của họ. Cuộc đời của họ phản ánh cảm quan 
nhiệm vụ - đó là những gì thúc đây họ và tiêp nhiên liệu cho ngày tháng của 


ho s2 


“Đó là một cách sống lý thú!” tôi nói đầy phấn khích. “Tìm kiếm một nhiệm 


vụ mà bạn có thê công hiên hêt mình, và sau đó dành trọn thời gian triên 
khai nhiệm vụ đó.” 


“Chính xác,” Tess đáp. Hãy nghĩ về Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, và 
Mẹ Teresa, cũng như những thủ lĩnh tôn giáo vĩ đại nhất trong lịch sử. Tất cả 
đều là những thủ lĩnh đây tớ, và tất cả đều tận tụy vì một sự nghiệp lớn hơn 
bản thân họ - một nhiệm vụ.” 


“Và nhiệm vụ này cân đê phục vụ người khác, phải không ạ?” 


“Phải như vậy. Nhưng anh không phải quyết tâm biến cải thế giới thì mới là 
sống với cảm quan nhiệm vụ. Yêu cầu của anh có thê chỉ là phục vụ khách 
hàng của mình trong công việc với thái độ yêu thương, mực thước, và một 
cam kết mạnh mẽ nhằm tạo ra giá trị trong công việc của họ. Mục đích đó 
không kém phần cao quý so với thay đổi thế giới. Thậm chí nếu công việc 
của anh là quét đường phố hay nhặt rác thì anh vẫn có quyền lựa chọn làm 
việc với một cảm quan nhiệm vụ và quy tắc phục vụ, nhìn nhận nó như một 
cơ hội để làm cho cộng đồng trở thành nơi tốt đẹp hơn. Không hề có công 
việc nhỏ mọn, Jack ạ. Mahatma Gandhi từng nói rõ điều này khi nhận xét: 
“Việc bạn phải làm không mấy quan trọng chắng là gì cả, hãy làm việc đó 
hết mức có thê, hãy dành cho nó sự quan tâm và chú ý của anh như anh dành 
cho điều anh coi là quan trọng nhất. Chính những điều nhỏ nhoi đó lại là cái 
để đánh giá bạn'.” 


“Quan điêm rât tuyệt, Tess ạ.” 


“Và chính Mẹ Teresa là người nói: “Đừng để ai tìm đến con mà không thấy 
hạnh phúc và tốt đẹp hơn”.” 


“Những lời quá hay.” 


'““[ôi cũng thích lời của William PennL 21 người đã nói: 


“Tôi rất muốn đi hết cuộc đời nhưng chỉ một lần thôi. Do đó, nếu có bất kỳ 
hảo tâm nào mà tôi có thê thể hiện, hay điều gì đó tốt đẹp mà tôi có thể làm 
cho bất kỳ ai, hãy để tôi làm điều đó ngay lúc này, chứ đừng trì hoãn hoặc 
phớt lờ nó, và tôi sẽ không đi qua con đường này lần nữa.” Một khi anh sống 
theo triết lý này, nó sẽ thay đối rất nhiều để tốt hơn - tôi hứa với anh điều 


này,” Tess nói một cách nông nhiỆt. 


“Đó là một trong những lý do tôi mê công việc,” cô ấy tiếp tục. “Tôi có thể 
hoàn thành một trong những nhu cầu sâu xa nhất của mọi con người thông 
qua cách tôi làm việc.” 


“Đó là gì?” 


“Nhu cầu tự siêu nghiệm. Tất cả chúng ta đều có một khát khao mạnh mẽ 
trong mình, ở một mức độ cơ bản, là tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Tôi tin 
tất cả chúng ta đều được lập trình để đóng ĐÓP. cho thế giới theo cách riêng 
của mình - điều đó nằm trong bản chất di truyền của chúng ta. VớI một sô 
người, việc đó là dẫn dắt đất nước tới tự do và tác động đến cuộc sống của 
hàng triệu người; với những người khác, đó lại là quét dọn đường phố hoặc 
làm việc tại quầy thanh toán của một cửa hàng tổng hợp tiện dụng địa 
phương. Như tôi nói, không có mục tiêu nào tốt hơn hoặc đáng cho chúng ta 
trân trọng hơn so với mục tiêu khác nếu như nó được thực hiện bằng tất cả 
tâm lòng và ý thức về nghĩa vụ của chúng ta. Đúng như nhà tư tưởng John 


h 140] À _A Xẻ Ẩ A» Ẩ z ~ In. v 
Ruskin đê cập: “Người yêu đuôi nhát trong chúng ta cũng có tài năng, 
tuy có vẻ tám thưởng, riêng biệt của người đó và khi được sử dụng thích 
đáng sẽ là một món qua cho chính nỏi giống của người đó'.`” 


“Tôi cảm thấy những lời nói ngay trong tim mình,” tôi nói rất chân thành. 


“Đó là vì những lời ấy nói với những gì tốt đẹp nhất trong anh, Jack ạ. Chân 
lý của những lời này vang tới vùng hiểu biết bên trong anh. Nhu cầu sâu nhất 
của trái tim con người, khi anh tiếp cận được nó, là nhu cầu được sống vì 
điều gì đó quan trọng hơn chính chúng ta. Anh có thể không nhận ra điều đó 
lúc này. Anh có thể cảm thây không dễ nghe điều đó bởi vì giấc mơ của anh 
là kiếm được cả núi tiền và mua một căn nhà ở Caymans. Hoặc anh có thể bỏ 
qua luận điểm nảy trong một thế gIỚI chỉ chú trọng vào việc “tìm ra Số một. 

Nhưng Jack ạ, tôi phải nói với anh răng anh càng tiếp cận được chân lý của ý 
nghĩa cuộc sống, và anh cảng thắm sâu vào trí tuệ tự nhiên của mình thì chân 
lý sẽ càng không thể né tránh được: Ä⁄ột cuộc sống hoàn hảo được tạo ra khi 
bạn phục vụ một cách hoàn hảo. Anh càng hoàn thiện bên trong với tư cách 
một con người thì anh sẽ càng thấy rõ thế giới theo một hướng rất khác. Anh 
sẽ không vướng vào nhu cầu kiếm thật nhiều tiền để những người khác phải 
tôn trọng anh. Anh sẽ tập trung vào nhiệm vụ cao cả hơn của mình đến mức 


lòng tự trọng của anh sẽ lấn át tất cả. Tất cả chúng ta đều là những thủ lĩnh 


trên trái đất này - đó chính là đặc quyền của chúng ta.” 


Sau đó Tess chỉ vào một câu trích được một nghệ nhân có tay nghê khắc trực 
tiêp lên mặt bàn của cô ây. 


“Hãy đọc câu này,” cô ấy nói. “Nó giúp tôi tập trung vào mỗi buổi sáng. Có 
lúc tôi đọc những lời này, và sau đó nhắm mắt lại để cảm nhận chúng đang 
được hút vào tim tôi. Một cách chiêm nghiệm rất hay, và nó tạo ra một ấn 
tượng tuyệt vời về cách tôi sông.” 


Những lời ây như sau: 


“Hạnh phúc đến với bạn trong đời tương xứng với mức độ bạn giúp ích cho 
thể giới. ” 


13. CON ĐƯỜNG ĐÍCH THỤC ĐI TỚI THÀNH CÔNG 


“Cái chết không phải là mất mát lớn nhất trên đời. Mất mắt lớn nhất là 
những øì chết ngay trong chúng ta khi chúng tfq côn sông. 


- Norman CousIns 


xkk# 


Khi chúng tôi ngồi xuống một chiếc trường kỷ bọc da đặt trong văn phòng 
cô ấy, Tess nói: “Anh kết thúc sự nghiệp của mình ở chỗ nào không quan 
trọng - mà chính là hành trình anh đã thực hiện để tới được nơi đó mới làm 
cho anh thành người. Phần thưởng đích thực của một cuộc sống xứng đáng 
không nằm ở những gì anh thu được tại cuối con đường của mình, mà là anh 
trở thành cái gì một khi anh đến được nơi đó.” 


“Rât thú vị,” tôi nhận xét. 
DH ‹ 


“Chính quy trình của cuộc đời anh mới là chìa khóa cho cuộc sống của anh, 
chứ không phải là việc cuối cùng anh nghỉ ngơi ở đâu vào cuối mỗi ngày. 
Thành công thật sự không nằm ở việc đạt được các mục tiêu của anh - nó 
năm ở những biến cải của cá nhân và những thay đối bên trong ý thức xảy ra 
như là kết quả của việc tiến tới các mục tiêu của anh. Tài năng không phải là 
làm cho mục tiêu ấy xảy ra, mả chính những gì đạt đến mục tiêu cụ thể ấy 
mới làm nên con người anh. Và nói thật, tôi tin răng chỉ có hai lý do để làm 
kinh doanh.” 


Tôi đợi cô ây nói tiêp. 


“Thứ nhất, như tôi đã đề cập, để tạo ra giá trị cho người khác và để có những 
điều tốt đẹp lớn hơn nữa; và thứ hai, đề trưởng thành thành một con người. 
Hãy hiện thực hóa con người thật của chúng và, bằng cách ấy, làm lành với 
chính chúng ta,” cô ấy nói. 


“Khi cuôi cùng chúng ta khám phá ra con người thật sự của mình, chúng ta 
sẽ làm lành với chính mình ư?” 


“Đúng. Đây là cách tôt nhât đê sông một cuộc sông sung túc và bình yên.” 


“Rất có M nghĩa, Tess. Có lẽ nhiều tranh đâu của loài người chúng ta xảy ra 
vì cái phân sâu nhất của chúng ta biết rằng chúng ta đang phản bội chính 
mình bằng việc không sông cuộc đời mình theo đúng tiềm năng cao nhất.” 


“Chính xác như vậy. Chúng ta đánh mất rất nhiều sự trân trọng dành cho bản 
thân khi chúng ta không hiện thực hóa được tiềm năng con người cao nhất 
của mình. Chúng ta nghĩ sẽ mất nhiều năng lượng đề làm công việc cải thiện 
bên trong vốn cần để sống cuộc sống tốt đẹp nhất của mình, cả trong công 
việc lẫn ở nhà - thực tế là sống tầm thường lại càng tốn năng lượng hơn.” 


“Tôi đồng ý như vậy.” 


“Không cân phải nghi ngờ răng việc phủ nhận những giâc mơ của anh và 
xem thường con đường của cuộc sông tôt đẹp nhât của anh là cực kỳ hao tôn. 
Không sông đúng với chính mình tiêu hao rât nhiêu năng lượng.” 


“Được tồi, tôi nghe nói về xuất phát điểm của chị. Tôi cảm thấy cuộc trò 
chuyện này rất có cảm hứng, Tess. Tôi thật sự nhìn thấy tầm quan trọng của 
việc yêu thương người khác và tạo ra những kết nối nhân bản. Tôi sẽ cam 
kết, ngay ở đây và ngay lúc này, trở thành một người sống nhiều vì người 
khác. Và tôi cũng hứa với chị rằng tôi sẽ bắt đầu nhìn nhận bản thân như một 
người tạo dựng giá trị. Tôi sẽ tạo dựng sự nghiệp của mình không phải dựa 
trên những øì tôi có thể nhận được từ người khác mà là những gì làm cho tôi 
cảm thấy tốt hơn đối với sự nghiệp của mình. Tôi cũng sẽ bắt đầu sống ở 
một cấp độ cao hơn nhiều.” 


“Rất tuyệt đây,” cô ấy đáp, hài lòng thấy rõ với những lời nói của tôi. 
“Nhưng hãy để tôi phản biện vấn đề sống vì người khác một lát nhé. Tôi tin 
chắc chị sẽ đồng ý rằng có một số người thật sự tàn nhẫn và hèn hạ ở ngoài 


kia.” 


'““Iôi đông ý răng có một sô kẻ ngoài kia có cách hành xử tàn nhân và hèn 
hạ.” 


“Vâng, tôi hiểu sự khác biệt rồi. Nhưng khi chị gặp những người đó, chắc 


ThảoThảobácsï 
chắn chị không thể luôn nhân ái.” 


“Tôi /„ôn chọn cách sống nhân ái, Jack ạ. Đó là chuẩn mực tôi sống cuộc đời 
mình, và nó có hiệu quả với tôi. Nhưng - và đây là một điểm rất quan trọng - 
sống nhân ái không có nghĩa là sống yếu hèn. Một con người khôn ngoan 
luôn biết kết hợp tình thương với lòng can đảm.” 


“2° 


“Đúng. Đó là nguyên tắc tôi sống theo. Đôi khi có tình huồng cho thấy rằng 
tôi cần thể hiện tình yêu thương của mình thông qua lòng trắc ân, và có lúc 
chúng lại đòi hỏi tôi phải can đảm. Mọi người thường phạm sai lầm khi tin 
răng sống yêu thương có nghĩa là anh phải chịu thua người ta và để cho họ 
giãm đạp lên anh. Không phải như vậy. Tôi yêu quý bản thân mình đến mức 
chưa bao giờ để điều đó xảy ra. Nếu ai đó vượt qua giới hạn của tôi, tôi để 
cho họ biết điều đó bằng một cách nhân ái nhưng mạnh mẽ. Tôi nói theo một 
cách không “chạm nọc” họ nhưng để cho họ biết rắng tôi sẽ không thể bị đối 
xử tệ. Và như thế, tôi kết hợp lòng thương với sự can đảm. Anh biết đấy, 
Jack, chúng ta dạy cho mọi người cách đối xử với chúng ta.” 


“Chúng ta ư?” 


“Chắc chắn rồi. Nếu ai đó trong cuộc đời anh đôi xử tệ bạc với anh, không 
hề có thái độ tôn trọng xứng đáng với anh, thì bằng cách nào đó tôi có thể 
quả quyết với anh rằng anh đã cho phép điều đó xảy ra. Có lẽ khi lần đầu 
tiên họ thô lỗ với anh, anh đã không thể định ra một ranh giới và không nói 
cho họ biết răng điều đó là không thể chấp nhận được. Và thất bại này dạy 
cho họ biết răng họ có thể tiếp tục cách hành xử thiếu tôn trọng của họ.” 


“Như vậy mỗi con người trong cuộc đời tôi đều được dạy cách ứng xử với 
tôi theo cách tôi đê cho họ ứng xử với mình ư?” 


“Đúng là như vậy. Cần bảo đảm rắng anh được đối xử bằng sự lịch thiệp, 
quan tâm, yêu thương, và đó là những gì anh sẽ nhận được. Cho phép mọi 
người giẫm đạp lên mình, và chính anh sẽ giáo dục họ kỹ thuật đó và khiến 
cho họ duy trì tiêu chuẩn thấp kém này.” 


“Tôi hiểu.” Tôi nghĩ một lúc. “Và chị nghĩ sao về cạnh tranh? Chị làm ở một 
trong những lĩnh vực cạnh tranh nhât trên thê giới - các dịch vụ tài chính - và 


chị rõ ràng rất thành công. Làm cách nào một người rất nhân ái có thê phát 
triên được trong thê giới của chúng ta? Liệu tôi có thê thành công thật sự nêu 
tôi không cô găng chiên thăng?” 


“Thực tế, nếu anh chỉ tìm cách chiến thắng, tôi có thê bảo đảm với anh rằng 
anh sẽ không hề thành công,” Tess nói và bật cười. “Là CEO của tổ chức 
này, tôi phải nghĩ về thị phần và luôn để mắt đến sự cạnh tranh. Đó là một tất 
yếu trong nền kinh tế mà chúng ta đang hoạt động. Nhưng cách đây nhiều 
năm, sau một năm nghỉ phép để rong ruổi đi vòng quanh thế giới cùng với 
gia đình mình, tôi bắt đầu mở rộng ống kính mà tôi nhìn nhận thế giới qua 
đó. Thế giới quan của tôi thay đổi mạnh trong chuyến tha hương tự đặt ra 
đó.” Cô ấy mỉm cười. 


“Jack, anh đã nghe một số nguyên tắc tô chức tôi kiến tạo nên cuộc sống mới 
của mình. Tôi sẽ chia sẻ với anh thêm một nguyên tắc nữa có liên quan đến 
câu hỏi của anh về cạnh tranh: Để anh thắng thì không cân ai làm người 
thua cá. Hiện nay đó là một việc khó tiếp thu với nhiều người chúng ta trong 
thế giới kinh doanh. Xét cho cùng, thậm chí khi còn là trẻ con chúng ta đã 
được huấn luyện phải cạnh tranh để giành lấy những nguồn lực khan hiếm. 
Chúng ta được dạy phải luôn là người xuất sắc nhất trong lớp học và được 
khuyến khích là người dẫn đầu trong các môn thể thao chúng ta tham gia. 
Chúng ta liên tục bị so sánh với những người khác mà chúng ta được nói 
rằng giỏi hơn, thông minh hơn và nhanh hơn ta. Những gì điều này mang lại 
là tạo ra một định kiến về tình trạng khan hiếm, và chúng ta bắt đầu tin rằng 
thế giới thực sự là một nơi có những nguồn lực hạn chế. Nếu chúng ta không 
tốt nghiệp ở tốp đứng đầu lớp, chúng ta sẽ không thành công trong sự nghiệp 
của mình. Nếu chúng ta không chiến thắng trong các môn thể thao, chúng ta 
sẽ chăng bao giờ nếm trải vị chiến thăng. Giờ đây là một suy nghĩ sai lầm - 


Hạ 


chăng điều gì có thê vượt qua chân lý. Triết gia Rumi 
khi ông nhận xét: “Đừng là giọt nước. Hãy trở thành đại dương. 


ä nói rõ điêm này 


299 


“Câu đó khiên lưng tôi sởn gai ôc đây, Tess.” 


Cô ấy tiếp tục. “Và suy nghĩ sai lầm này sinh ra tâm lý sợ hãi - nỗi sợ rằng 
thế giới này không có đủ cho tất cả mọi người chúng ta thành công vượt xa 
những kỳ vọng điên rồ nhất của mình; sợ rằng chúng ta sẽ đánh mất những 
gì chúng ta phải vật lộn mới tích góp được; sợ rằng chúng ta không xứng 
đáng giữ lấy những øì chúng ta có. Và nỗi sợ nảy tạo ra một tình huống thú 


vị: Chúng ta càng sợ rằng mình sẽ thua nếu chúng ta gIÚp. người khác thăng 
thì chúng ta lại cảng nhận được ít hơn. Chúng ta ° HỆ cô găng tích trữ thì 
chúng ta càng đầy sự dư dật dành cho chúng ta ra xa.” 


“Làm sao lại như thế được?” 


“Bởi vì suy nghĩ của chúng ta định hình thực tiễn của chúng ta - quan niệm 
của chúng ta quyết định trải nghiệm của chúng ta. Nếu tất cả những gì anh 
nghĩ đến chỉ là có tất cả mọi thứ cho mình và không giúp người khác đạt 
được giác mơ của họ thì khi đó anh sẽ truyền nỗi sợ hãi của mình ra thế giới. 
Và những tư duy đầy sợ hãi đó sẽ tạo ra thực tiễn của anh, cho nên anh sẽ 
sống một cuộc sống thiếu thốn.” 


“VY chị muôn nói răng băng cách chỉ nghĩ vê chúng ta và cô găng sở hữu mọi 
thứ, thực tê chúng ta sẽ thua phải không?” 


“Đúng vậy. Hơi khó tin, phải không? Đây là chìa khóa - mọi người trên hành 
tinh này đều liên hệ với nhau. Chúng ta được cắt ra từ cùng một tâm vải. 
Toàn bộ những gì sự cạnh tranh làm được là tiếp sức cho ảo tưởng rằng 
chúng ta hoàn toàn tách rời nhau, điều đó khiến cho mỗi chúng ta rất nhỏ 
nhoIi. Khi chúng ta hoạt động ở một mức cao hơn và bắt đầu nhìn thây sự 
liên kết của mọi thứ, chúng ta sẽ đều thăng. Thế giới thăng. Khi mục đích 
chính của anh là làm giàu cho người khác và hỗ trợ họ khi họ phát triển 
thành con người mà số phận họ đã định sẵn, anh truyền những tư duy phong 
phú ra với thế giới chứ không phải là phát đi sự sợ hãi.” 


“Và như thê thê giới mang lại cho cuộc sông chúng ta sự dư dả,” tôi trâm 
ngâm. 


“Chính xác. Sự thật là thế giới của chúng ta chưa bao giờ có nhiều cơ hội sẵn 
có cho những người tìm kiếm chúng. Tất cả chúng ta đều có thể chiến thắng. 
Và nếu tất cả chúng ta cùng bắt tay nhau, trong tinh thần hợp tác và đoàn kết, 
thì khi đó cả thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống. Nhưng việc 
liên tục tìm cách hạ gục đối (hủ sẽ dẫn đến áp lực lớn - anh TƠI vào cái bấy 
thành tích và bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ chỉ được ngưỡng mộ nếu anh chiến 
thắng. Điều đó tạo ra một mô thức hành động thú vị trong cuộc sống của 
chúng ta.” 


“Đó là gì?” 


“Chúng ta trở nên ám ảnh với việc vượt lên những người khác. Chúng ta trở 
thành những con thú xiếc, biểu diễn với hy vọng nhận được lời khen từ 
người khác. Chúng ta đặt giá trị của bản thân vào việc nhận những lời khen 
ngợi từ những người chúng ta chú ý và do đó, chúng ta tiếp tục thúc ép mình 
một cách không thương tiếc. Nhưng chống có gì có thê đủ khi chúng ta sống 
như thế này. Chúng ta đạt được một mục đích lớn nhưng lại bận rộn leo lên 
chiếc thang thành đạt tưởng tượng nên chăng thê tận hưởng được thành tích. 
Chăng có gì đủ cho chúng ta khi chúng ta có kiểu niềm tin như thế này. 
Chăng có gì là đủ bởi vì chúng ta phải là số một.” 


“Nghe gần như là chủ nghĩa toàn hảo vậy.” 


“Chính xác là như vậy. Chúng ta cô gắng trở nên hoàn hảo. Và chúng ta hủy 
hoại tâm hôn mình trong chính quá trình ây.” 


“Vâng. Vậy giải pháp là gì?” 
“Hãy tin tưởng và thư giãn hơn nữa.” 


Cha Mike cũng bảo tôi hãy tin tưởng nhiều hơn - và Moe cũng vậy. Họ đều 
tin răng vũ trụ là một nơi rất thân thiện, và cho dù điều gì xảy đến với chúng 
ta khi chúng ta trải nghiệm cuộc đời mình thì nó đều sẽ diễn ra một cách tốt 
đẹp. Thực tế, dường như tôi càng chấm dứt việc tranh giành điên cuông của 
mình và càng tin tưởng rằng thế giới vận hành theo cách mong cho tôi thành 
công thì thế giới sẽ càng trao nhiều phần thưởng của nó cho tôi. Thú vị thật... 
Tôi càng cho đi, tôi càng nhận được nhiều. Bằng nhiều cách, tôi muốn những 
quy luật của thế giới mà Cha Mike và Moe đã dạy tôi phải bộc lộ trước khi 
tôi áp dụng chúng - tôi không nhận thấy răng tôi đã áp dụng chúng trước cả 
khi chúng bộc lộ ra với tôi. 


Tất cả đêu là lòng tin. Tin tưởng vào câu. trúc tỉnh vi của thế giới và vào kế 
hoạch rất thông minh dành cho cuộc sông của chúng ta. Cuộc sống của 
chúng ta, như tôi học được, được thiết kế đề phát huy tác dụng. Chúng ta chỉ 
cân thoát ra khỏi con đường của chính mình. Tôi càng nghĩ vê điều này, tôi 
càng nhận ra răng đây là một điều rất kỳ diệu. 


“Sợ cạnh tranh làm cho chúng ta cảnh giác với những người khác, Jack ạ. Đó 
không phải là cách làm việc hay sông. Sợ thât bại sẽ đóng chặt sức sáng tạo 


của chúng ta, hạn chế những cơ hội của cuộc đời chúng ta, tạo ra những áp 
lực rất lớn, và khiến cho cơ thể chúng ta căng thăng. Cho nên rất nghịch lý là 
cạnh tranh thực tế lại hạ thấp mức độ chúng ta thể hiện, chứ không phải nâng 
cao lên. Giải pháp rất đơn giản thôi: Chỉ tập trung vào việc sống tốt nhất có 
thể. Khi đó, điều duy nhất anh phải so sánh với bản thân là con người trước 
kia của mình, cái bản ngã cũ của anh. Hãy luôn kiếm nghiệm con người anh 
và nơi anh muốn sống. Hãy luôn tiến lên phía trước trong hành trình cá nhân 
được gọi là cuộc đời.” 


“Tess, tôi cần thành thật với chị. Tôi sợ rằng nếu tôi không cạnh tranh và 
năm lây mọi cơ hội kinh doanh để chiến thăng thì tôi sẽ là kẻ thất bại nặng 
nề. Triết lý chị đang chia sẻ nghe rất hay nhưng, rất thành thật với chị, dường 
như nó khá duy tâm.” 


“Cảm ơn anh đã rất thành thật, Jack. Tôi gây dựng toàn bộ cơ ngơi này nhờ 
áp dụng sơ SƠ triết lý cùng thắng này - và công ty giờ đây trị giá hàng triệu 
đôla. Anh cân phải thật sự tin tôi Tăng điều đó sẽ có tác dụng. Cũng cần giữ 
trong đầu rằng trong cả trăm, nếu không nói hàng nghìn năm, mọi người 
trong giới kinh doanh vẫn hoạt động theo lối tư duy cạnh tranh dựa trên sự 
sợ hãi như thế này. Và hãy nhìn xem nó đưa chúng ta đến đâu với tư cách 
một cộng đồng toàn cầu - hãy nhìn xem thế giới thế nào, và tình trạng thiếu 
quan tâm và yêu thương nữa. Anh biết rằng nếu chúng ta cứ làm mọi việc 
theo cách này, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy kết quả y hệt mà thôi.” 


“Đúng.” 


“Cho nên đề thay đối thế giới, mỗi chúng ta phải thực hành một hình thức 
lãnh đạo cao hơn và làm mọi việc theo cách khác hắn. Đây là một cơ hội rất 
lớn cho anh, Jack ạ - anh có thể là một thủ lĩnh trên thế giới này, theo cách 
riêng của anh, bằng việc không chạy theo số đông và hành động từ một vị 
thế yêu thương chứ không phải sợ hãi. Nếu anh thâm nhập vào thị trường 
của mình và dành hết mình để phục vụ một cách chân thành, tạo ra các giá 
trị, xây dựng các mỗi quan hệ, và những kết quả cùng có lợi cho mọi người 
trong mọi trường hợp, thì cuộc sống của anh chắc chắn sẽ thay đổi. Các quy 
luật của tự nhiên luôn điều khiến cách cuộc sống diễn ra - hãy quan sát tự 
nhiên và anh sẽ thấy có sự khắng định rất rõ những gì tôi đang nói đây. K”i 
chúng ta làm việc trong sự đoàn kết, sẽ có nhiễu thứ hơn cho mọi người. Đó 
là bài học lớn nhất cho những người làm kinh doanh ngày nay. Và nếu chúng 
ta không hiểu điều đó, thế giới sẽ trở thành một nơi còn hỗn loạn hơn nữa.” 


Tess nhón một lát chanh trên đĩa trong chiếc khay bạc đặt trên tủ ngang 
trong phòng và thả vào ly nước. 


s2 


“Đây, dành cho anh. Nước rất tốt cho não. 
'“Thật không?” 


“Dĩ nhiên rồi. Thực tế nó giúp anh nghĩ rành mạch hơn, đặc biệt lúc căng 
thăng. Nó cũng là một trong những cách hiệu quả nhất tôi biết để ø1ữ năng 
lượng ở mức cao.” Cô ây nhập một ngụm nước trong ly của mình. “Nhân 
tiện, tôi muốn tổng kết vài điểm trước khi tôi phải đi họp.” 


“Tôi thật sự đã tiếp thu được rất nhiều trong buôi sáng nay. Tôi rất biết ơn về 
thời gian chị dành cho tôi, Tess ạ.” 


“lôi rât vui giúp được anh.” cô ây đáp. “Chỉ cân luôn chia sẻ những gì tôi 
dạy anh với người khác. Thê giới của chúng ta cân thay đôi, và anh có thê là 
một chât xúc tác mạnh đê biên cải những người khác.” 


“Vâng.” 


“Tài sản đáng giá nhất của tôi không phải là một thứ vật chất, anh biết đây,” 
Tess nói thêm. 


'“Fôi không ngạc nhiên về điêu đó.” 


“Những gì giá trị nhất với tôi chính là danh dự của tôi. Chưa bao giờ tôi hết 
ngạc nhiên về cách mọi người làm việc trong nhiều thập kỷ để tạo dựng một 
tiếng tốt, sau đó lại làm gì đó ngớ ngắn, và chỉ trong chớp mắt, đánh mất 
danh dự của mình. Làm như thế, họ mất khả năng tiễn hành kinh doanh theo 
nhiều cách. Anh thây đấy, Jack, anh không thể đặt một bảng giá lên việc 
nhận lại các cuộc điện đàm của anh. Hãy duy trì tiếng tốt. Đừng bao giờ làm 
øì để lại tì vết cho danh dự của mình. Hãy sống và làm việc với sự liêm 
chính.” 


Một trong những kênh điện thoại trên chiếc bàn được bài trí gọn gàng của 
Tess sáng đèn. 


“Ô, chắc là cuộc họp của tôi. Xin lỗi vì điều này, Jack nhé - nó đã được lên 
lịch từ hơn một tháng, và tôi không thê hoãn được. Đây, hãy cầm danh thiếp 
nảy,” cô ấy nói nhanh. “Đó chính là khách sạn nơi anh sẽ lưu trú. Lái xe của 
tôi sẽ đưa anh tới đó, và anh có thê sắp xếp ôn định. Tôi biết anh chắc rất 
mệt sau chuyên đi. Chúng ta đã đề cập rất nhiều chuyện trong một thời gian 
ngắn, cho nến mấy ngày tới sẽ rất thú vị cho anh. Tôi đã thu xếp chọn một 
trong những hướng dẫn viên cừ nhất ở thành phố này để dẫn anh đi chơi. Tôi 
sẽ liên lạc trong vài ngày tới. Số điện thoại của nhà tôi ở mặt sau tắm thiếp - 
hãy gọi cho tôi nêu anh cần bất kỳ thứ gì.” 


Sau đó Tess tiễn lại và ôm lây tôi thật nhanh. 
“Anh cừ lắm, Jack. Tôi biết đây là một thời điểm thay đổi với anh, nhưng 
đừng lo lăng vê điêu gì. Trực giác của tôi bảo tôi răng anh đang ở đúng nơi 


anh cân ở trên đường đời của mình. Hãy tiêp tục và anh sẽ ôn.” 


Nói xong, Tess Welsh, CEO siêu hạng, sải bước ra khỏi phòng và đi xuôi 
theo hành lang. 


ThảoThảobácsi 
14. SÔNG ĐÚNG VỚI KHÁT VỌNG VÀ UỐÓC MƠ 


“Người đáng khinh nhất trên thể giới là người có khả năng nhìn nhưng lại 
không có tâm nhìn. ” 


- Hellen Keller 


Vài ngày tiếp theo thật tuyệt. - Và đáng nhớ. Tôi học được rất nhiễu trong 
mấy tuần qua đến mức tôi biết tôi rất cần tôn vinh chính mình vì sự trưởng 
thành của tôi. Tôi đã tới thăm các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng, 
ăn tối tại những nhà hàng đăng cấp thế giới, và xem hai vở kịch 


[42] x ⁄ `. _. ‹ 
Broadway từ chỗ ngôi hạng nhất trong nhà hát. Tess Welsh để ý đến mọi 
việc, và thu xêp cho tôi được đôi xử như một ông hoàng. Cô ây đúng là một 
người phụ nữ rât tôt. 


Bốn ngày sau cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi, cô ấy gọi cho tôi. “Chào anh, 
Jack,” cô ấy nói. “Tôi sẽ gặp anh tại Công viên Trung tâm ngày hôm nay để 
chúng ta có thể cùng đi bộ vài giờ. Có một số bài học rất hữu ích mà tôi 
muốn chia sẻ với anh.” 


Một tiếng sau, chúng tôi đã đi bộ qua công viên, nơi có rất đông cư dân New 
York đang tận hưởng những điều thú vị ở nơi đặc biệt này. Mặt trời rực rỡ 
chiếu sáng gương mặt chúng tôi khi Tess tiếp nối phần cô ấy tạm dừng vài 
ngày trước đó. 


“Jack, nếu anh thật sự nghiêm túc về việc bộc lộ những khát vọng trong tim 
mình, có năm bước đơn giản giúp anh theo đuôi khát vọng. Hãy tin tôi trong 
việc này - những bước này giông như một phép màu,” cô ây quả quyêt với 
tÔI. 


'“[ôi rât muôn nghe,” tôi háo hức nói. 
“Bước đâu tiên là nói rõ ràng tâm nhìn. Trước khi anh có thê nói ra những gì 


anh khao khát trong đời, anh phải gọ¿ ứên được những gì anh khao khát trong 
cuộc đời mình.” 


“Một cách trình bày rất hay.” 


“Anh càng mang được sự rõ ràng, màu sắc, tình cảm và độ sắc nét tới cho 
mục đích mà anh đang vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình thì khả năng nó 
sẽ xảy ra trong thế giới bên ngoài của anh càng lớn. Anh phải xác định được 
các mục tiêu của mình - chúng không là gì khác hơn những ý định, và những 
ý định của anh quyết định thực tại mà anh tạo ra. Tôi nhận thây cực kỳ hữu 
ích khi nói rõ được tầm nhìn trên giấy. Việc gán những ngôn từ giàu hình 
ảnh cho khát vọng của mình giúp ta truyền nhựa sống cho nó.” 


“Thật vậy sao?” 
“Chắc chăn,” câu trả lời rất tự tin vang lên. 
“Vâng, làm điều đó rât dễ. Tiếp theo là gì?” 


“Bước thứ hai là phát triển chiến lược của anh,” Tess nói với tôi. “Những 
công ty đắng cấp thế giới là những công ty có các chiến lược tài tình. Anh 
phải học cách hoạch định chiến lược trong cuộc sông của mình. Luôn nghĩ 
xem cuộc sống tốt đẹp nhất của anh sẽ như thế nào và anh muốn gì trong 
tương lai lý tưởng của mình. Sau đó biến tầm nhìn đó thành một chiến lược 
đề thực hiện nó.” 


““Ƒôi rât muôn có một tương lai lý tưởng.” 


“Anh sẽ có, Jack ạ. Chiến lược của anh thật sự chính là kế hoạch hành động 
của anh để lấp kín khoảng cách giữa tầm nhìn và kết quả. Nó chính là công 
thức chiến thắng để kết nối những giấc mơ với hành động của anh. Khát 
vọng anh muốn thê hiện trong cuộc sống bắt đầu từ chính hình ảnh trong trí 
tưởng tượng. Trong khi đó là một điều rất đẹp thì mục tiêu lại là biễn nó 
thành một kết quả hữu hình - nếu không, ý nghĩa là gì nào?” 


“Tôi đồng ý. Mơ tưởng chăng bao giờ đưa ta đi đến đâu cả.” 


“Đúng vậy. Làm một thủ lĩnh trong sự nghiệp của anh chính là phải chủ 
động. Cho nên điều quan trọng là anh phát triển một chiến lược hằng tuần 
cho những gì anh sẽ làm để nối liền tầm nhìn và kết quả cuối cùng mà anh 
mong muốn. Một giấc mơ lớn lao thể hiện thành những phân khúc đã được 
quản lý sẽ càng dễ thực hiện hơn.” 


“Nó cũng bớt đáng sợ hơn,” tôi nói. “Tôi thấy rằng khi một mục tiêu quá 
lớn, nó thường khiên tôi sợ tới mức tôi không dám thực hiện bước đâu tiên.” 


Tess gật đầu. “Tôi đã trải qua điều đó trong đời mình. Cho nên hãy biến 
những ý định lớn thành những phân nhỏ. Làm như thê, sự tiên bộ của anh 
càng thêm lịch lãm, và anh sẽ bớt phải vật lộn hơn.” 


“Hiệu trôi. Bước thứ ba là gì?” 


“Hình thành một hợp đồng với chính mình. Tạo ra một thỏa thuận với bản 
thân nói rõ những gì anh định làm và khi nào anh làm việc đó. In nó ra từ 
máy tính và đóng dấu lên đó để trông nó thật chính thức. Tôi thậm chí còn 
ký đề nó có tính ràng buộc, giống như đó là một hợp đông làm ăn lớn vậy.” 


“Có giá trị thật sự gì trong việc hình thành một hợp đồng với chính mình 
không?” 


“Khỏi phải bàn. Nó đem lại một cấu trúc trách nhiệm rất quan trọng. Anh 
thấy đấy, Jack, không có trách nhiệm cá nhân, rất dễ rời xa cam kết làm cho 
giấc mơ của mình thành hiện thực. Không có một cấu trúc để bảo đảm rằng 
anh sẽ chịu trách nhiệm giữ lời hứa của mình trong việc thể hiện khát vọng 
thì rất dễ đề mọi thứ trôi đi. Có rất nhiều giấc mơ thui chột trên bàn vẽ chỉ vì 
Quy luật từ bỏ ý định này.” 


“Đó là gì vậy?” 


“Quy luật từ bỏ ý định nói rằng thời gian càng trôi đi sau khi anh đã đặt ra 
một mục tiêu thì anh càng không chắc thổi sinh khí vào nó và làm cho nó 
thành hiện thực. Khi chúng ta đặt ra một mục tiêu lúc đầu, chúng ta có xu 
hướng tràn trề phân khích và hy vọng về những khả năng tương lai. Nhưng 
ngày tháng qua đi, cuộc sông trôi chảy, và những niềm tin hạn hẹp của 
chúng ta cũng tan biến. Giọng nói phê phán bên trong chúng ta bắt đầu lên 
tiếng và nêu ra một loạt lý do biện bạch cho việc tại sao mục tiêu này sẽ 
chăng bao gIỜ thành công. Thời gian càng trôi đi, chúng ta càng sao nhãng 
bởi những vẫn đề cấp bách chúng ta phải xử lý - sớm muộn giấc mơ cũng lụi 
tàn nhanh chóng. Hãy hình dung xem liệu anh có thực hiện được 5% những 
ý tưởng lớn lao mà anh có trong đời, không chỉ vì thành công trong sự 
nghiệp mà cả thành công trong cuộc sống của anh, hay không.” 


“lôi đang sông ở một mức độ hoàn toàn mới,” tôi nhận thức có phân bến 
lẽn. 


“Ý tôi chính là như vậy. Tôi luôn tin rằng những người thành đạt nhất chăng 
bao giờ từ bỏ một ý tưởng mới mẻ mà không có hành động øì đó để thúc đây 
nó. Cho nên để ngăn chặn Quy luật từ bỏ ý định không làm ảnh hưởng đến 
những khát vọng của trái tim mình, anh phải tạo dựng một cấu trúc trách 
nhiệm trong quá trình mà tôi đang chia sẻ với anh. Anh phải bố trí một số 
phương tiện để duy trì trách nhiệm cá nhân trong việc theo đuổi đến cùng 
những kế hoạch anh lập ra. Cách tốt nhất tôi biết là mời một huấn luyện 
viên.” 


““Ƒôi đã nghe rât nhiêu về các huân luyện viên trong thời gian này.” 


“Tôi biết rõ như vậy, Tess đáp. “Tôi làm việc với một huấn luyện viên 
chuyên nghiệp môi tuần trong suốt hai năm qua, và cô ây giúp tôi tạo ra 
những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống. Cô ây không chỉ là người ủng hộ 
nhiệt thành luôn hết lời ca ngợi những thành công của tôi mà còn là một đốc 
công nghiêm khắc, bắt tôi phải giữ lời và làm những øì tôi nói mình sẽ làm, 
đúng thời hạn mà tôi nói tôi sẽ làm việc đó. Kết quả tôi nhìn thấy trong cuộc 
sống của mình đã đền đáp cho khoản đầu tư tôi thực hiện với sự hỗ trợ của 
cô ây lớn gấp nhiều nhiều lần.” 


“Nếu tôi không thể thuê một huấn luyện viên thì sao?” 

“Chà, vậy thì cách tốt nhất tiếp theo là hình thành một liên minh quân sư.” 
“Tôi chưa rành khái niệm đó lắm,” tôi thừa nhận. 

“Một liên minh quân sư không là gì hơn một mối quan hệ đối tác cùng thắng 
mà anh hình thành với một hoặc hai người có cùng mục đích đê giúp biên 
những giâc mơ thành hiện thực. ” 

“Tôi thích cách diễn đạt đó.” 

“Đây là cách tôi gợi ý anh phát huy ý tưởng này. Hãy dành thời gian gặp ĐỐ 


mỗi tuần, và tiếp xúc với các thành viên của liên minh càng sớm càng tỐt - 
gặp vào buổi sáng sớm là rất quan trọng, vì nó thể hiện cam kết. Hãy bắt đầu 


cuộc gặp mặt băng cách điểm lại những khát vọng và mục đích mà mỗi 
người đặt ra cho chính mình. Sau đó thảo luận những gì đang tiến triển và 
những gì chưa. Quan trọng nhất là hãy xem xét những bản hợp đồng với 
chính mình và chịu trách nhiệm cho những tiến bộ mà mỗi người hứa hẹn sẽ 
thực hiện. Để cách này phát huy hiệu quả, điều quan trọng là mỗi thành viên 
của nhóm phải biết rằng hoàn toàn an toản khi nói thật lòng mình và trung 
thực. Nếu anh nói anh làm gì đó trong tuần trước nhưng anh lại không làm 
được, các thành viên của liên minh cần có nghĩa vụ nhắc cho anh nhớ việc 
này. Có thể thực hiện theo cách vừa can đảm vừa yêu thương.” 


“Quả là một ý tưởng hay - nó quá đơn giản, nhưng có tác dụng.” 


“Với tôi, thể hiện những khát vọng của trái tim là một việc nghiêm túc. Tôi 
không vui chơi khi đên lúc phải tạo ra những kết quả lớn lao trong đời mình. 
Tôi muốn sống cuộc sống tốt đẹp nhất, cho nên tôi chơi để thắng. Quy trình 
năm bước mà tôi chia sẻ này rất có tác dụng.” 


“Vâng, vậy bước một là xác định tầm nhìn; bước hai liên quan đến lập chiến 
lược; bước ba đòi hỏi tôi phải có hợp đồng với bản thân và tạo dựng một cấu 
trúc trách nhiệm để bảo đảm răng tôi làm những gì mình nói sẽ làm. Tiếp 
theo là gì nhỉ?” 


“Bước bốn là đánh giá. Tôi luôn tin rằng, trong kinh doanh cũng như trong 
cuộc sống, những gì không đánh giá được sẽ chắng bao giờ năm bắt được. 
Công việc của chúng ta có nhiều số đo để liên tục giám sát và đánh giá sự 
tiên bộ của chúng ta. Khi tôi khởi nghiệp công ty này, tôi có một triết lý đơn 
giản. Tôi lấy mức chuẩn theo những công ty tốt nhất trên hành tinh này và có 
một bức tranh rất rõ ràng về cách họ vận hành. Và sau đó, thậm chí dù chúng 
tôi khỏi nghiệp ở quy mô rất nhỏ, chúng tôi vẫn dành trọn cho việc điều hành 
nó hằng ngày như một trong những công ty đẳng cấp thế giới. Buổi sáng, 
chúng tôi họp nhanh và có cuộc trò chuyện để nhắc cho mình nhớ răng 
chúng tôi muôn xây dựng công ty. thành cái gì. Và cuối ngày, chúng tôi đánh 
giá những gì mình đã làm, xét về kết quả, so với ý tưởng. Giờ anh có thê 
hình dung ra điều gì SẼ xảy Ta nếu anh đem chiến lược hoạt động này vào 
cuộc sống của mình rồi chứ? Điều gì xảy ra nếu cuối mỗi ngày, anh dành ra 
10 hoặc 15 phút để đánh giá xem mình đã sống như thế nào so với tầm nhìn 


: ` .|J43] ... 4... „ : : ` 
anh đặt ra cho mình? Ben Franklin việt vê việc vận dụng cách làm này 
môi tôi trong tự truyện nôi tiêng của ông, cuôn sách anh rât nên đọc. 


Franklin hứa với mình rằng ông sẽ thực hiện cuộc đời mình theo 13 phẩm 
chất - 13 quy luật sống, nếu anh muốn gọi như vậy. Sau đó mỗi buổi tối, ông 
tìm về một chỗ yên tĩnh và suy ngẫm thật kỹ về cách ông đã làm, có đối 
chiếu với 13 phâm chất này.” 


“Nói cách khác, ông đánh giá kêt quả của mình theo tâm nhìn của ông môi 
ngày.” 


“Đúng. Và nhờ làm thế, ông ngày càng nhận thức rõ những gì có tác dụng và 
những gì không. Quá trình tự kiêm nghiệm này làm cho ông có ý thức và chủ 
động hơn. Băng cách thực hiện nghi thức đánh giá mỗi đêm này, ngày hôm 
sau sẽ luôn tốt hơn hôm trước, và ông có thể tạo dựng một cuộc sống lớn 
lao.” 


“Rất thú vị.” 


“Anh thấy đấy, Jack, không có gì sai khi mắc sai lầm trong cuộc sống cả. Sai 
lầm là những người thầy tuyệt vời. Chúng đem lại mảnh đất màu mỡ nhất 
cho sự trưởng thành của cá nhân. Nhưng cứ mắc phải những sai lầm như cũ 
trong suốt cuộc đời mình thì lại có gì đó không ổn. Điều đó thể hiện tình 
trạng thiếu hoàn toàn sự tự nhận thức cũng như thái độ ương ngạnh không 
chịu học hỏi từ lịch sử của cá nhân anh. Toàn bộ quan niệm về cuộc chơi là 
học hỏi từ quá khứ của anh. Hoặc có lẽ một cách hay hơn để diễn đạt là thế 
này: Hãy để quá khứ của anh phục vụ cho anh. Biến những thất bại trong 
quá khứ thành thắng lợi trong tương lai. Nếu anh không ngừng đánh giá việc 
mình làm được gì so với những mục tiêu mà anh đặt ra cho mình thì khi đó 
việc chỉnh sửa sẽ đưa anh tới cuộc sống tốt đẹp nhất của anh mà không mất 
thời gian tí nào. Đó là những gì đưa tôi đến với bước thứ năm và cũng là 
bước cuỗi cùng trong mô hình hoàn tất những khát vọng của trái tim mình.” 


“Tôi hiểu rõ rồi, chị Tess.” 

“Hãy ăn mừng những Khoảnh khắc Tự hảo của anh đi.” 

“Nghĩa là sao?” 

“Những Khoảnh khắc Tự hào là những thời điểm trong tuần khi anh giành 


được một thắng lợi xét về mức độ tiễn bộ của khát Vọng cụ thể mà anh đang 
thực hiện. Một trong những lý do cơ bản chúng ta đê mât cảm hứng và đam 


mê của mình nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chính là do chúng ta dành 
nhiêu thời gian tập trung vào những gì khóng có hiệu quả hơn là cho những 
øì có hiệu quả.” 


“Tôi thường làm như thế,” tôi thừa nhận trong khi chúng tôi đi bộ dọc lối đi 
có trồng cây. 


“Tôi biết như vậy, Jack ạ, nhưng thực sự rất cần tôn vinh sự tiến bộ. Hãy 
dành một thời gian nhất định mỗi tuần để ghi lại những Khoảnh khắc Tự hào 
của anh. Hãy chia sẻ chúng với các thành viên trong liên mình quân sư của 
anh. Hãy khoe khoang một chút - điều đó sẽ giúp anh thêm động lực vả năng 
lượng khi anh tự tin đi theo giấc mơ của mình. Và điểm này thật sự quan 
trọng: Hãy tận hưởng cuộc hành trình khi anh nhích dần về phía những mục 
tiêu của mình. Hãy ăn mừng những thành công nho nhỏ - chúng sẽ bơm đầy 
vào tim anh sự phấn khỏi và niềm vui vì những món quả sắp tới. Khi anh 
nhận ra và hiểu rõ giá trị những thắng lợi nho nhỏ của mình, động lực rất lớn 
sẽ được tạo ra và làm cho anh thêm mạnh mẽ và thậm chí thêm cam kết với 


giác mơ tối thượng của mình. Harold Melchert“2 giải thích điều này như 
thế này: “Hãy sống mỗi ngày như thể bạn sắp trèo lên núi cao. Thỉnh thoảng 
ngước nhìn đỉnh núi sẽ giúp ghi nhớ mục tiêu trong tâm trí. Có thể quan sát 
thây nhiều cảnh đẹp từ mỗi cao điểm mới. Hãy tiếp tục leo lên, từ từ thôi, 
hãy tận hưởng từng khoảnh khắc đi qua; và cảnh quan nhìn từ đỉnh núi sẽ 
giống như một cao trào của cuộc hành trình”” 


“Thật là những lời đầy ý nghĩa.” 


“Đúng như vậy,” Tess tán thành. “Jack, hãy thường xuyên nói về những ý 
định và khát vọng của anh. Hãy tuyên bố cho cả thế gIỚI biết. Hãy nói cho 
gia đình và bạn bè anh về những gì anh muốn có, muốn làm và muốn sông. 
Anh cảng øói về những gì anh muốn, anh sẽ càng có những gì mình muốn.” 


““Fại sao lại như vậy?” 


“Bởi vì anh càng nói về những khát vọng từ trái tim mình, chúng sẽ càng trở 
thành nhận thức của anh. Anh sẽ bắt đầu nhìn thấy những cơ hội trước đây là 
vô hình. Anh sẽ hình thành những mối liên hệ mới trong tâm trí và nhìn nhận 
những khả năng của cuộc đời mình từ một cao điểm cao nhất.” 


“Vâng. Tiếp theo sẽ sao?” tôi hỏi. 


“Đề làm cho cả quá trình này phát huy tác dụng, anh phải nhớ rằng thành 
công năm ở việc thực hiện nó,” Tess đáp lời. 


“Ơ việc thực hiện ư?” 


“Vâng. Lý do tại sao rất nhiều doanh nghiệp thất bại là bởi vì họ yêu trong 
khâu thực hiện. Họ không xây dựng được một phương pháp để thực hiện 
mọi việc. Họ có thể có chiến lược rất hay, nhưng họ lại kém trong triển khai 
chiến lược ấy. Công ty của chúng tôi đứng đầu thị trường vì chúng tôi làm 
được nhiều việc hơn là chỉ mơ những giấc mơ lớn lao - chúng tôi có những 
bước tiễn lớn. Chúng tôi mạnh bạo trong việc thực hiện mọi việc. Và tôi cần 
nói thêm rắng chúng tôi làm được nhiều hơn là chỉ thực hiện mọi việc - 
chúng tôi thực hiện những việc đúng đắn. Như “tay tổ" về quản lý Peter 


J45] 


Drucker từng nhận xét: “Chăng có gì vô dụng băng việc làm thật hiệu 
quả những việc lẽ ra không nên làm tí nào ”” 


“Hay quá,” tôi mỉm cười nói. 

“Chúng tôi rất chú trọng tập trung vào những việc then chốt, những hoạt 
động mà nghiên cứu của chúng tôi cho thây sẽ đưa chúng tôi tới nơi chúng 
tôi đã lên kê hoạch phải tới.” 

Điện thoại di động của Tess reo vang. “Tôi rất xin lỗi, Jack,” cô ây nÓI: 
“nhưng tôi đang chờ cuộc gọi này từ Tokyo. Anh không phiên nêu tôi nghe 
điện chứ?” 

“Không sao đâu. Chị cứ tự nhiên đi.” 

Cô ấy nhanh chóng nói với người gọi cô ấy sẽ gọi lại, và sau đó quay sang 
tôi. “Jack, tôi cân quay vê văn phòng. Chúng tôi đang thực hiện một món 
quà nữa cho cộng đông, và tôi phải tập hợp đội ngũ của mình đê bàn chiên 
lược.” 


“Và triên khal,” tôi nhặc. 


“Anh nói đúng. Nhân tiện, chúng ta vừa đi qua tât cả những gì tôi muôn nói 


ngày hôm nay. Tại sao anh không tận hưởng nơi này, và tôi sẽ gặp anh vào 
ngày mai. Anh là một sinh viên xuất sắc, và tôi biết anh sẽ làm được những 
việc lớn lao. Cal sẽ vô cùng tự hào về anh, Jack ạ. Xin hãy biết cho như 
vậy.” 


“Cảm ơn chị, Tess.” 


OïO 


Sau khi Tess đi, tôi ngôi dưới một bóng cây và nghĩ về những gì cô ấy vừa 
dạy tÔI. Tôi suy ngẫm về tầm quan trọng của VIỆC hiện thực hóa mọi VIỆC, và 
cô găng tương thích nó với chỉ dẫn của Moe về việc sống trong sự bí ân của 
chính nó, mở lòng với tất cả mọi khả năng. 


Tôi nhận ra răng thành công trong cuộc sông chính là một sự cân bằng. Sống 
trong sự bí ân mà không cân thực tiễn và có các bước đề lên kế hoạch và sau 
đó thực hiện giấc mơ của mình chăng là gì khác hơn “sự thờ ơ tinh thần” và 
một sự thoái thác. Và, dành thời gian lên kế hoạch, tô chức và tập trung 
chăng là gì khác hơn là cỗ gắng kiểm soát mọi thứ. Bằng cách làm việc và 
sống như thế này, sẽ chăng có chỗ cho những khả năng mà cuộc sống phải 
đem lại để đan kết chính chúng vào cuộc sông của chúng ta. 


Một lần nữa, tôi không thê không lưu ý đến thực tế này: Cuộc sống chính là 
cân băng. 


15. CỦA NGÕ ĐI TỚI MỘT CUỘC SÔNG TƯƠI ĐẸP 


12 


“Hãy đê mọi người quét dọn trước cửa nhà họ và cả thê giới sẽ sạch sẽ. 
- Mẹ Teresa 


OïO 


Những tuần ở cùng Tess trôi đi rất nhanh. Như Cha Mike và Moe trước đó, 
cô ây tỏ ra không chỉ là người cực kỳ thông minh và sáng tạo một cách phi 
thường xét về tư duy, mà cô ấy còn là một con người thật sự rất tốt. 


Những người tối thật sự có thể thành công trong kinh doanh, ứôi nhận ra như 
vậy. 


Suốt những tuần ở cùng nhau, Tess đã củng có nhu cầu sống nhân hậu và 
biết yêu thương trong lĩnh vực kinh doanh. Cô ây nhân mạnh răng xây dựng 
quan hệ là rất cần thiết, và rằng tôi phải toàn tâm toàn ý làm tăng giá trị cho 
những người khác - và cho cả thế giới nói chung - Tiêu tôi muôn thể hiện số 
phận mình và tận hưởng thành công đích thực. Cô â ấy nói với tôi về tầm quan 
trọng của những thái độ tốt, thói quen đúng giờ, và sự fao nhã Của con người 
như là những lợi thế chiến lược, và say sưa nói về nhu cầu cho mọi doanh 
nhân được thê hiện vai trò lãnh đạo nếu chúng ta hy vọng cải thiện tình trạng 
của thế giới. 


Khi chúng tôi thư giãn trong văn phòng của cô ấy vào một buôi chiêu ngập 
tràn ánh nắng, cô ấy trao cho tôi một phong bì. Tôi thật sự rất muốn mở nó 
ra, nhưng rồi thất vọng khi chắng tìm thấy gì ngoài một mảnh giấy màu ngà 
ngà trồng trơn bên trong. 


““Ƒôi không hiêu, Tess. Chăng có gì việt trên giây cả.” 


“Jack, hôm nay là ngày cuôi cùng chúng ta ở cùng nhau. Tôi vừa tặng cho 
anh một món quà rât đặc biệt đê cảm ơn anh vì đã dành mây tuân qua với 


A5 92% 


f{Ố1. 


“Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của mảnh giây trông trơn này.” 


“Tối nay, trước khi đi ngủ, tôi muốn anh thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. 
Hãy lấy mảnh giấy trắng trơn này ra và viết lại câu chuyện cuộc đời anh lên 
đó. Hãy viết, càng súc tích càng tốt, anh muốn cuộc đời mình trở nên như thế 
nảo. Hãy xác lập ý định này và thể hiện nó trên giây. Hãy viết về những khát 
vọng từ tâm khảm mình và sự khác biệt anh hy vọng tạo được trên thế ĐIỚI 
này như kết quả của con người mà anh đang phát triển thành. Và sau đó, hãy 
viết về di sản của anh.” 


“Y chị là gì khi nói đên di sản?” 


“Những nhu cầu rất con người sâu thắm nhất chính là nhu cầu được sống vì 
điều gì đó quan trọng hơn bản thân mình. Sự vĩ đại của một con người xuất 
hiện khi anh dành trọn vẹn bản thân cho một việc: sông vì một sự nghiệp lớn 
lao hơn chính mình. Trong những thời khắc yên tĩnh tối nay, tôi muôn anh tự 
hỏi mình xem anh muốn cuộc đời mình là vì cái gì - sau đó hãy viết ra câu 
trả lời. Hãy suy ngẫm xem dấu ấn anh để lại phía sau trông sẽ như thế nảo, 
và hãy nghĩ xem các thế hệ tiếp nổi anh sẽ nhớ về anh như thế nào. Anh cần 
có một tầm nhìn øì đó và mơ về di sản của mình - hãy tin tôi, Jack, điều đó 
sẽ giúp anh rất tập trung và khiến cho trái tim anh ngập tràn hy vọng.” 


“Vâng, tôi sẽ làm bài tập này tôi nay.” 
3 


Tess vòng tay ôm lây tôi và hôn lên má tôi. “lôi phải gặp gỡ vài đông 
nghiệp dưới nhà,” cô ây nói. “Anh có muôn đi cùng tôi không?” 


“Tôi rất sẵn lòng. Chị Tess, tôi thật sự được tận hưởng thời gian ở bên chị. 
Chị đã chia sẻ những hiệu biệt tuyệt vời mà tôi biệt sẽ giúp ích cho tôi trong 
sự nghiệp và trong cuộc sông. Cảm ơn chị rât nhiêu.” 


“Không có øì, Jack. Chỉ cần bảo đảm rằng anh tiếp tục những øì tôi đã dạy 
anh. Hãy là một nguồn sáng trên thế giới này, một người dẫn đường của trí 
tuệ ở một nơi không đáng tin cậy, một nhà truyền giáo cho thay đôi và yêu 
thương ở bất kỳ đâu anh tới. Nếu anh tác động được lên cuộc sống của 
những người khác và là một thủ lĩnh nhờ cách anh sống cuộc sống của mình, 
khi đó thời gian của tôi với anh trên thực tế mới được bỏ ra một cách xứng 
đáng.” 


“Cảm ơn chị,” tôi xúc động nói. 


Chúng tôi im lặng đi thang máy xuống tầng trệt. Tôi cảm thấy chúng tôi đều 
rât buôn khi phải chia tay nhau. 


xkk# 


Khi Tess và tôi bước ra con phô nhộn nhịp, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ 
lạ. Có một chiếc SUV mảu vàng tươi đang lao thăng tới chỗ chúng tôi. Còi 
xe kêu inh ỏi, và có một tắm ván trượt cũ kỹ được chẳng buộc trên nó. Chiếc 
xe phanh rít lên để dừng lại ngay trước mặt chúng tôi, và tôi sững sờ khi 
nhìn thấy người ngồi bên trong. 


Chính là Moe Jackson và Cha Mike. 


“Xin chào Jack!” Họ cùng đồng thanh kêu lên, cười rạng rỡ như hai cậu bé 
con trong tiệc sinh nhật. 


“Trông cậu thật tuyệt!” Moe kêu lên. 


“Ôi trời!” Tôi nói. “Hai vị là những người cuỗi cùng tôi mong được gặp ở 
thành phô New York đây!” 


Họ nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chiếc SUV và nồng nhiệt ôm hôn tôi. Sau đó họ 
quay sang Tess. 


“Này cưng,” Moe trìu mến nói. “Sẵn sàng đi chưa nào?” 

“Ba người đang định đi đầu vậy?” Tôi hỏi, hêt sức tò mò. 

“Chúng tôi sắp đoàn tụ, Jack ạ,” người bạn lướt sóng của tôi đáp. “Chúng tôi 
đi ăn mừng thành công của mình. Đây là một nghi thức chúng tôi thực hiện 
môi lần chúng tôi làm được một sự cải biên.” 

“Một sự cải biến ưu?” 

“Chặc chăn rôi! Cả ba chúng tôi phôi hợp cùng nhau đê dạy cậu những gì 


cậu cân học. Cha cậu là bạn của chúng tôi, và chúng tôi đêu rât vui được làm 
việc với cậu. Cậu là một con người rât đặc biệt.” Moe ngừng lại và nhìn tôi 


tru mến. “Nhưng Jack ạ, trước đây chúng tôi đã làm việc này với những 
người khác. Và chúng tôi tin ứấ cả mọi người đều đặc biệt. Hàng năm, một 
học trò được gửi tới cho chúng tôi. Và hàng năm, chúng tôi lại chia sẻ triết lý 
và tri thức của mình với một người khác, chứng kiến họ thay đổi trước mắt 
chúng tôi.” 


“Đó là điều tuyệt vời nhất!” Cha Mike reo lên khi ông rồ máy như một tay 
đua xe. “Khi học trò của chúng tôi thành công, chúng tôi cũng thành công. 
Bằng cách giúp những người khác trưởng thành đúng với cái bản ngã tốt đẹp 
nhất của họ và sau đó ra ngoài và tác động đến thế giới, chính cúng tôi cũng 
tác động lên thế giới.” 


A. 19 


“Đó là di sản của chúng tôi” Tess bỗ sung. 
Sau đó, khi cả ba bậc thầy đương đại đã ôn định chỗ ngồi trong chiếc SUV, 
họ 1m lặng một lúc. 


Cuôi cùng, Cha Mike lên tiêng. “Chúc con may mãn, Jack.” 
““Fôi rât yêu cậu, anh bạn,” Moe nói. 
“Hãy đê lại một di sản,” Tess hướng dân. 


Sau đó Moe nhoài người và bật radio lên. Một giai điệu Beach Boys xưa cũ 
vang lên trong loa. 


“À, rất giống thế này,” tôi nghe thấy anh ấy nói khi chiếc SUV bắt đầu lăn 
bánh, cả ba người vây tôi, cười tươi và hát theo radIo. 


Đột nhiên, họ dừng lại. Chiếc SUV lùi lại. 


“Ô, tôi suýt quên. Thứ này cho cậu, Jack. Đó là thứ tất cả chúng tôi cùng 
thực hiện,” Tess nói trong khi trao cho tôi một cái hộp được gói ghém rất 
lịch lãm. “ “Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp cậu suốt đường đời của mình. Và 
khi cậu cần một lời chỉ dẫn vào những thời điểm khó khăn, chúng tôi hy 
vọng cậu có thể nghĩ đến chúng tôi và nhớ lại ba tháng qua. Cuộc sông 
không là gì hơn là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, cậu biết đấy. Và cuộc sống 
của cậu chỉ mới bắt đầu, bạn của tôi ạ.” 


Nói xong, chiêc suv lại lăn bánh, và cả ba vị thây lôi lạc đi xa dân, tay vây 
chào tôi một lân nữa. Tôi nghĩ mình đang mơ. 


Tôi bước tới một công viên gần đó và ngôi xuống cạnh một khóm hồng. Ánh 
nẵng sưởi ấm gương mặt tôi và mùi hương thơm làm tỉnh thần tôi bay bồng. 
Tôi cảm thấy buồn - hành trình kỳ diệu của tôi với ba người thầy tuyệt vời đã 
kết thúc, vả giờ tôi chỉ còn một mình, ở lại để ứng dụng những øì tôi học 
được và lan tỏa thông điệp của họ theo cách riêng của mình. Tôi thật sự 
muốn nhận Ta con người đích thực của mình, và tôi cảm thấy vô cùng quyết 
tâm sống cuộc sông của mình theo những triết lý của họ. Điều quan trọng 
nhất, tôi cảm thấy nhu cầu - mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó - tạo ra sự 
khác biệt và đảm nhận phần việc của mình giúp xây dựng một thế giới lành 
mạnh và hạnh phúc hơn. 


Tôi cúi xuống và mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cuốn số bọc da, một bản 
sao nguyên xi cuốn số Cha Mike đã đưa cho tôi vào buổi đầu tiên chúng tôi 
gặp nhau. Tôi mở trang đầu tiên ra. Tim tôi bắt đầu đập rộn khi tôi đọc 
những øì viết trên đó. Nội dung như thế này: 


CỬA NGÕ ĐI TỚI MỘT CUỘC SÔNG TƯƠI ĐẸP 


#I: Công việc chính của mọi con người là công việc nội tâm. Mỗi ngày, hãy 
làm gì đó có ý nghĩa để làm sâu sắc chính mình. Để có thêm thời gian cho 
cuộc sống mà bạn thực sự muốn, trước tiên bạn phải trở thành con người 
đích thực của mình. 


#2: Hãy xem cuộc sống của mình nh ư một trường học dạy cách trưởng 
thành. Mọi thứ bạn trải nghiệm, cả điều tốt và thử thách, đều xảy đến với bạn 
đề dạy bạn bài học mà bạn cần học nhất ở giai đoạn cụ thê đó trong quá trình 
tiễn hóa với tư cách một con người. Hãy hiểu chân lý này, và hãy luôn tự hỏi 
mình: “Con người hoặc tình huống này đại diện cho cơ hội gì ” xét VỀ sự 
trưởng thành của cá nhân bạn. Đây là một nguôn rất lớn cho sự bình yên bên 
trong. 


#3: Hãy thành thật với chính mình - cuộc sống tốt đẹp nhất là cuộc sống 
chân thật. Đừng bao giờ phản bội chính mình. Hãy lột bỏ cái mặt nạ xã hội 
và hãy có can đảm thể hiện cái tôi thật sự của bạn ra với thế giới. Thế giới sẽ 
càng giàu có hơn vì điều đó. 


#4: Hãy nhớ rằng chúng ta thu nhận những gì chúng ta phát ra. Cuộc sống 
bên ngoài của chúng ta không là gì khác hơn một hình ảnh phản chiếu cuộc 
sống bên trong của chúng ta. Hãy soi sáng phân tối tăm của mình. Hãy nhận 
thức về những giả định sai lầm, những niềm tin hạn hẹp, và những nỗi sợ hãi 
đang khiến cho bạn nhỏ mọn, và thế giới bên ngoài của bạn sẽ thay đối. 


#5: Chúng ta nhìn nhận thế giới không như chính nó mà như chúng ta nghĩ. 
Hãy biết rằng chân lý trong bất kỳ tình huống nào cũng được sàng lọc qua 
những ô của kính màu của riêng bạn - bối cảnh riêng của bạn. Hãy lau sạch 
những ô cửa, và bạn sẽ làm sạch cuộc sống của mình. Khi đó, bạn sẽ nhìn 
thây chân lý. 


#6: Hãy sống bằng trái tim của bạn - tri thức của nó không bao giờ nói dối. 
Hãy làm theo những lời thúc giục thâm lặng của trái tim bạn, và bạn sẽ được 
dân dặt đi theo sô phận của mình. 


#7: Hãy đắm mình trong sự tò mò của cuộc đời bạn. Khi từ bỏ việc kiểm 
soát, bạn sẽ tạo ra một không gian cho những khả năng thâm nhập và những 
kho báu tuôn trào. 


#8: Hãy chăm lo cho chính bạn. Hãy làm gì đó mỗi ngày để bồi dưỡng trí 
tuệ, cơ thê và tính thân của bạn. Đây là những hành động rât quan trọng của 
lòng tự trọng và yêu thương bản thân. 


#9: Hãy xây dựng những kết nối của con người. Hãy hiến mình cho việc làm 
sâu sắc thêm những môi liên hệ với mọi người xung quanh bạn. Tập trung 
vào việc giúp người khác đạt được giấc mơ của họ, và quan tâm hơn tới việc 
phục vụ hết mình chứ không phải là tự hài lòng. Bạn hiện diện ở đây để làm 
giàu cho thế giới này, và bạn sẽ phản bội chính mình một khi bạn quên mất 
chân lý này. 


#10: Hãy để lại một di sản. Khát vọng sâu thắm nhất của trái tim con nñĐưƯỜi 
là nhu câu được sông vì một sự nghiệp lớn hơn chính bản thân họ. 


Tôi nhắm mắt lại và lĩnh hội tri thức tôi vừa đọc. Một cảm giác bình yên, và 
sau đó là hạnh phúc, ngập tràn trong tôi. Tôi cảm thây rât biệt ơn khoảnh 


khắc này và trọn vẹn đăm mình trong nó. 


Sau đó, tôi buông cuôn sô xuông và đứng lên, giơ tay lên trời. Đó là một 


ngày rât rạng rỡ và đáng sông. 


VÉ TÁC GIÁ 


Robin Sharma là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu của thế giới về vai 
trò. lãnh đạo trong kinh doanh và trong cuộc sông. Ông là tác giả của nhiều 
cuốn sách, trong đó có cuốn sách ăn khách số 1 thế giới Nhà sư bán xe 
Ferrari; cuỗn sách kế tiếp cũng rất ăn khách Trí tuệ lãnh đạo của nhà sư bản 
xe Ferrari; Trí tuệ gia đình của vị sư bán xe Ferrari; Bắt đâu từ bên trong. 
Sharma cũng đi khắp thế giới làm diễn giả chính cho các tổ chức chuyên về 
bồi dưỡng những nhà lãnh đạo ở mọi cấp. Khách hàng của ông bao gồm cả 
các công ty trong danh sách #Ƒorfune 500 như Microsoft, General Motors, 
IBM, FedEx, và Nortel Networks, cũng như những hiệp hội nghề hàng đầu. 


Từng là một luật sư có hai bằng về luật, trong đó có băng thạc sĩ luật, Robin 
Sharma là CEO của Sharma Leadership International (SLI), một công ty đào 
tạo rất được kính nễ chuyên cung câp một loạt dịch vụ và sản phẩm để giúp 
nhân viên nhận ra tiềm năng cao nhất của họ nhằm đạt được những kết quả 
cá nhân và chuyên môn phi thường trong bối cảnh thay đổi không ngừng. 


SLI cũng thực hiện Chương trình huấn luyện cuộc sống Robin Sharma, một 
quy trình huấn luyện vô cùng hiệu quả giúp các cá nhân và nhóm doanh 
nghiệp biết cách tạo ra cuộc sống cá nhân họ muốn trong khi trở thành siêu 
sao trong công việc. Sharma Leadership International còn có chương trình 
Huấn luyện viên hàng tháng - một câu lạc bộ sách/CD của tháng, nơi Robin 
đích thân lựa chọn một tác phẩm làm thay đổi cuộc đời giúp thúc đây sự 
trưởng thành của quý vị và làm phong phú cuộc sống của quý vị. Ông sẽ gửi 
cho quý vị 30 ngày một lần để liên tục cải thiện. 


Đề biết thêm thông tin, xin ghé trang www.robinsharma.com 


HÉT 


Được viết dưới dạng một câu chuyện hư cầu, Ea người thấy vĩ đại 
kế về câu chuyện của một người đàn ông có tên là Jack 
Valentine mà đường đời có nhiều điểm qiống với chính Robin 
Sharma. Không thỏa mãn với cuộc sống của mình, Jack lên kế 
hoạch tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh và tươi 
đẹp hơn thông qua một loạt cuộc gặp qỡ với ba người thầy 
đặc biệt. Sau đó, Jack đã phát hiện ra một triết lý đẩy quyền 
năng để định hình lại cuộc sống thực tiễn và tiếp cận với vận 
mệnh của chính mình. 


Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được: 

„ Cách đánh thức tài năng thật sự trong bạn và tỏa 
sáng rực rỡ trên thế giới này 

„_ Cách trả tự do cho mọi nỗi sợ hãi và biến những nỗi 
đau thương thành sự thông thải 

„ Các bài học giúp bạn làm chủ tâm trí, mở rộng trái 
tim và nuôi dưỡng tầm hỗn 

.z Các phương pháp đơn giản để có những mỗi quan 
hệ tốt đẹp chan chứa tình yêu thương thật sự 

e Cách để mang lại niềm vui, những điều kỷ thủ và 
phiêu lưu đến cuộc sống của bạn 

Các công cụ để trở thành ngôi sao trong nghề 
nghiệp và thu hút thành công. 


: Hi 


Giá: 79.000đ 


tve-HWqU 


CỦNG ĐỌC, CÙNG CHIA SẺ 


LH A. Edward Newton (1864 - 1940): Tác giả, nhà xuất bản và nhà sưu 
tập sách nồi tiếng người Mỹ. Ông cũng là tác giả của cuốn sách nỗi tiếng 7e 
Amenmities oƒ Book Colleting and Kindred 4ƒecHonms. 

` Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592): Một trong những nhà văn 
Pháp có ảnh hưởng nhất ở thời kỳ Phục Hưng. Montaigne được xem là người 
đã đưa tiểu luận thành một thê loại văn học. Tác phẩm Tiểu luận (1572- 
1592) tông hợp 107 bài tiêu luận của ông về xã hội, chính trị, y học, nghệ 
thuật... là một trong những cuốn sách lớn nhất làm thay đổi hệ thống quan 
điểm phương Tây (ND). 


lải Isaac Newton (1642 - 1727): Nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết 
học, nhà toán học. Ong được coI là một trong những nhà khoa học vĩ đại và 
có tâm ảnh hưởng lớn nhât. 


¬ Abraham (Harold) Maslow (1908 - 1970): Nhà tâm lý học người Mỹ, 
được biêt đên qua mô hình nôi tiêng Tháp nhu câu và được coI là cha đẻ của 
tâm lý học nhân văn (ND). 


BÌ Arthur Shopenhauer (1788-1860): Nhà triết học người Đức, nỗi tiếng 
với tác phâm 7e World as Will and Representafion. Lÿ thuyêt siêu hình của 
ông là nên tảng cho những tác phầm vê tâm lý, đạo đức, mỹ học sau này 
(ND). 


" Nhạc Baroque: Nhạc theo phong cách nghệ thuật Baroque - một 
phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ thời kỳ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra 
Pháp, châu Âu cho tới cuối thế kỷ XVIII. Nhạc Baroque tiêu biểu có thể kế 
đến nhạc của Bach, Handel, Pachelbel, Vivaldi... là những bản nhạc tốt cho 
bộ não và trí nhớ (ND). 


LÍ Margaret FIshback Powers (1900 - 1985): Nhà thơ, nhà văn người Mỹ 
có nhiều tác phẩm được xuất bản từ cuối thập niên 1920 cho đến thập niên 
1960. Những năm 1930, bà nổi tiếng là nữ tác giả viết quảng cáo được trả 
lương cao nhất thế giới (ND). 


¬ Francis Albert “Frank” Sinatra (1915 - 1998): Ca sĩ, diễn viên nỗi 
tiêng người Mỹ (ND). 


“ Erich Fromm (1900-1980): Nhà tâm lý học xã hội, nhà xã hội học và 
triệt gia nhân văn người Đức (ND). 


_ Milton Hyland Erickson (1901 - 1980): Nhà tâm thân học người Mỹ 
chuyên về liệu pháp thôi miên y học và liệu pháp gia đình. Ông là Chủ tịch 
sáng lập của Hiệp hội Thôi miên Lâm sàng Mỹ và là thành viên của Hội Tâm 
thần học Mỹ, Hội Tâm lý học Mỹ, và Hội Bệnh học Tâm lý Mỹ (ND). 

tHÍ Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de SaInt-Exupéry, thường được 
biết tới với tên Antoine de Saint-Exupéry hay gọi tắt là Saint- Ex (29/6/1900 
- mất tích ngày 31/7/ 1944). Là nhà văn và phi công Pháp nổi tiếng. Ông là 
tác giả của cuốn sách nỗi tiếng Hoàng £ử bé (ND). 


d2) Carl Gustav Jung (1875-1961): Bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học 
nØười Thụy Sĩ. Ông được coi là nhà tâm lí học hiện đại đầu tiên cho rằng: 
Tinh thần của con người là nên tảng của mọi tôn giáo. Tuy không phải là 
người đâu tiên nghiên cứu về giấc mơ nhưng chính những phát kiến lớn lao 
của ông trong lĩnh vực này đã làm nên tên tuổi của ông trong giới tâm lý 
(ND). 


Hỏi] Thomas Stearns Eliot (18S§§-1965): Nhà thơ, nhà viết kịch, nhà phê 
bình văn học người Anh gôc Hoa Kỳ đoạt giải Nobel Văn học năm 1948 
(ND). 


¬ Henry David Thoreau (1817-1862): Nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên 
học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ. Ông là 
một trong những người đi tiên phong theo thuyết Tiên nghiệm và tích cực 
tham gia phong trào kháng thuế, bãi nô (ND). 


Hi David Whyte (sinh năm 1955): Thi sĩ người Anh. Tác phẩm nỗi tiếng 
của ông Trái tim đánh thức: Thơ ca và việc giữ øn bản ngã ở nước Mỹ 
thương mại (The Heart Aroused: Poetry and the Preservation of Self In 
Corporate America) đứng đầu các bảng xếp hạng sách bán chạy tại Hoa Kỳ 
(ND). 


¬ Montague Francis Ashley Montagu (1905-1999): Nhà nhân chủng 
học kiêm nhà nghiên cứu khoa học nhân văn người Mỹ gốc Anh, mang dòng 
máu Do Thái. Ông là người phố cập những chủ đề như chủng tộc và giới tính 
cùng mối quan hệ của chúng với chính trị và phát triển (ND). 


| . 
~Ă Hermann Hesse (1877-1962): Là nhà thơ, nhà văn và họa sĩ người 
Đức. Năm 1946, ông được tặng giải Goethe và giải Nobel Văn học (ND). 


Ị 
Hỏi Edward George Earle Lytton Bulwer-Lytton (1803 -I873): Chính trị 
gia, nhà thơ, nhà việt kịch kiêm tiêu thuyêt gia người Anh (ND). 


| : . ` . ; 
Hi Benedict de SpInoza (1632-1677): Nhà triệt học người Hà Lan gôc 
Do Thái. Ong được coI là một trong những nhà duy lí vĩ đại nhât của triệt 
học thê ki XVIH. 


¬ Thomas Merton (1915- 1968): Nhà văn theo chủ nghĩa thần bí Công 
giáo người Mỹ. Ông viết hơn 70 cuốn sách, chủ yếu về duy linh, công bằng 
xã hội và chủ nghĩa hòa bình. Ông đi tiên phong trong việc đối thoại với các 
nhân vật tâm linh nồi tiếng của châu Á, như Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà văn 
Nhật Bản D.T. Suzuki và Thiên sư Việt Nam Thích Nhất Hạnh (ND). 


<H Ralph Waldo Emerson (1803-1882): Nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết 
gia người Mỹ, và cũng là nguời đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và 
triệt lý siêu việt (ND). 


xế Helen Adams Keller (1880-1968): Nhà văn, nhà hoạt động xã hội bị 
mù-điệc người Mỹ (ND). 
Z1 


L4 BenJamin Disraeli (I§04 - 1§S§T]): Thủ tướng, nghị sĩ, chính trị gia 
Đảng Bảo thủ. Ông hai lần giữ cương vị Thủ tướng Anh. Ông đóng vai trò 
trung tâm trong việc tạo ra Đảng Bảo thủ hiện đại (ND). 


“5Ì Ialai Uddin Rumi (1207-1272): Nhà thơ thần bí Ba Tư thế kỷ XIL 
Tên ông được đồng nhất với Sufi, một học thuyết thần bí của Hồi giáo nhằm 
hướng tới sự hợp nhất thần bí với Thượng đế. Giới học giả ngày nay coi ông 
là một trong các nhà thơ lớn nhất của mọi thời đại, tác phẩm của ông được so 
sánh với tác phẩm của Dante và Shakespeare. 


2 . 
126] Thomas Henry Huxley (1825-1895): Nhà sinh vật học người Anh, 
người rất ủng hộ học thuyết tiên hóa của Charles Danvin. Ông là người nghĩ 

ra thuật ngữ “bât khả trị đê mô tả quan điêm của ông về thân học (ND). 


<1 Joseph John Campbell (1904- 1987): Nhà thần học, nhà văn và giảng 
viên người Mỹ, nồi tiếng với công trình vê thần học so sánh và tôn giáo so 
sánh. Tác phẩm của ông rất đồ sộ, bao hàm nhiều khía cạnh về trải nghiệm 
của con người. Triết lý của ông thường được tổng kết qua câu nói: “Hãy theo 


Nhân vật trong thần thoại, là người yêu của thần Vệ nữ (ND). 


đuổi hạnh phúc của bạn.” (ND). 


L5] Richard Bach (1936-): Nhà văn người Mỹ, tác giả của cuốn sách bán 
chạy nhât những năm 1970 - Jonathan Livingston Seaguwil (ND). 


¬ Mahatma Gandhi (1869 - 1948): Anh hùng dân tộc Ấn Độ. Ông đã 
chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Anh và giành độc lập 
cho Ấn Độ. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố 
bạo lực và đề xướng nguyên lí bất bạo lực trong đấu tranh (ND). 


9] Thomas Carlyle (1795-1881): Triết gia, nhà văn trào phúng, sử gia 
kiêm giáo viên người Scotland (ND). 


LH Aistotle: Nhà triết học, nhà giáo dục, nhà khoa học có ảnh hưởng lớn 
lao với nên văn minh phương Tây, ông được coi là một trong những nhà triệt 
học Hy Lạp quan trọng nhât (ND). 


¬ Blatse Pascal (1623 - 1662): Nhà toán học, nhà vật lý, nhà sáng chế, 
nhà văn và triết gia người Pháp. Ông có những đóng 8ÓP quan trọng cho 
nghiên cứu các chất lưu, và làm rõ những khái niệm về áp suất và chân 
không (ND). 


133] Tiến sĩ Peter Koestenbaum: Người sáng lập và Chủ tịch của PiB 
(Philosophy in Business) và Viện Koestenbaum, có trụ sở tại Stockholm và 
Los Angeles. Ông là người đưa triết lý về vai trò lãnh đạo đến với giới doanh 
nhân toàn câu (ND). 

I34l : ` _ 

Rudyard Kypling (1S65 - 1936): Nhà văn, nhà thơ Anh, đoạt giải 
Nobel Văn học năm 1907 (ND). 

Baltasar Graclan (1601 - 1658): Nhà văn, nhà triệt học, linh mục 
người Tây Ban Nha. 

Friedrich W¡lhelm Nietzsche (1844 - 1900): Nhà thơ, nhà phê bình, 
nhà triết học cô đại người Đức (ND). 

¬ Martin Luther King (1929 - 1968): Mục sư, nhà hoạt động dân quyền 
người Mỹ, gốc Phi và là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964. Ông 
cũng là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử 
Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động (ND). 

t8) Thomas Woodrow Wilson (1856 - 1924): Tổng thống Hoa Kỳ thứ 28 
(ND). 


¬ William Penn (1644 -1718): Doanh nhân bất động sản người Anh. 
Ông cũng là triết gia và là người sáng lập Tỉnh Pennsylvania, thuộc địa Bắc 
Mỹ của Anh. Là người ủng hộ thống nhất thuộc địa, Penn kêu gọi thành lập 
một Liên minh các thuộc địa của Anh tại nơi sau này trở thành Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ. Những nguyên tắc dân chủ mà ông định ra trong Khung Chính 
phủ Pennsylvania chính là nguồn cảm hứng cho bản Hiến pháp Hoa Kỳ 
(ND). 


[8| John Ruskin (1819-1900): Nhà phê bình nghệ thuật hàng đầu ở Anh 
thời Victor1a. Ông cũng là người bảo trợ nghệ thuật, họa sĩ, một nhà tư tưởng 
xã hội và một nhân vật bác ái (ND). 

KHÍ Mawlanäa Jalal-ad-Dĩn Muhammad Rũmi (1207 - 1273): Nhà thần 
học, nhà thơ viết bằng tiếng Ba Tư của Hồi giáo Mật tông, một trong những 
nhà thơ vĩ đại nhất mọi thời đại (ND). 


¬ Broadway: Sân khâu Broadway hay quen gọi đon giản là Broadway, 
là hệ thống bao gồm 39 nhà hát chuyên nghiệp (500 ghế trở lên, lớn nhất gần 
2000 ghế) nằm rải rác ở Theatre District, Manhattan, New York. Broadway 
là địa điểm du lịch hấp dẫn của thành phố New York. Theo hiệp hội biểu 
diễn Broadvvay (The Broadway League) năm 2007-2008, sân khẩu 
Broadway đã bán được khoảng 973 triệu USD tiền vé. 


ti Benjamin Franklin (1706-1790): Một trong những người lập quốc 
nồi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Ông là chính trị gia, nhà khoa học, tác giả, thợ In, 
triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu. Ông 
cũng là người đã phát minh ra cột thu lôi và là người sớm đề xướng về sự 
thống nhất của các thuộc địa. Các nhà sử học gọi ông là “Người Mỹ đầu 
tiên.” (ND). 
[44] 


I4] Peter F. Drucker (1909-2005): Nhà văn, giáo sư, cô vấn quản lý và 
“nhà sinh thái học xã hội” chuyên khám phá cách con người tổ chức chính 
mình và tương tác theo hướng một nhà sinh thái học quan sát và phân tích 
thế giới sinh học. Drucker trực tiếp có ảnh hưởng đến nhiều lãnh đạo của 
nhiều tô chức trong nhiều lĩnh vực của xã hội như IBM, Intel, Procter & 
Gamble, Chữ thập Đỏ, và một vài chính phủ của các tổng thống (ND). 


Nhân vật hư cấu được trích dẫn rất nhiều (ND). 


